HT Tiến Sĩ Walpola Rahula 

Người dịch: Lê Kim Kha 


NHỮNG ĐIỀU PHẬT ĐÃ DẠY 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 


2 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Cho Mẹ, Ba, anh, chị, em còn sổng và đã khuất 
Sabbadanam dhammadanam jinati 

Món quà về Giáo Pháp là món quà cao quý nhất 



Mục Lục & Giới Thiệu • 3 



Nguyện cho công đức pháp thí này được hồi hướng cho 
những người thân đã khuất và chúng sinh! 




4 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


(Bản gốc Anh ngữ: What The Buddha Taught) 

Ngưòd dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt này được 
ngưòd dịch in đế ấn tống miễn phí và không được sao in đế bán. 

• Chúng tôi không ấn tống và không phát hành bản in năm 2013 do Nxb 
Tống Hợp Tp.HCM cấp phép, vì sách có nhiều lỗi in sai. 


Mục Lục & Giới Thiệu • 5 


MỤC LỤC 


Trang 


Lời của người dịch .9 

Lời tựa của Thượng Tọa Chaokhun, Phra Metheevorrayarn . 11 

Lời giới thiệu của giáo sư Paul Demie’ville . 13 

Lời nói đầu của tác giả . 17 

Bản Viết Tắt .21 

Đức Phật .23 


Các để-tài trong các Chương: 

CHƯƠNG I 

Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo 

Con người là thượng đắng — Con người là nơi tương tựa của 
chỉnh mình —Trách nhiệm — Sự nghỉ-ngờ — Sự tự do tư tưởng — 

Sự khoan dung — Phật giáo là một Tôn giáo hay một Triết lý? — 

Lẽ Thật không cần nhãn hiệu — Không phải là đức tin hay niềm 
tin mù quáng, mà là sự Thấy và Biết — Ngay cả Giáo Pháp cũng 
phải buông bỏ — Vỉ dụ về chiếc bè — Sự những vấn-đề do suy 
đoản chỉ là vô ích — Thái độ thực tế — Vỉ dụ về người bị trúng 
tên .25 


CHƯƠNG II 

TỨ DIỆU ĐÉ 

Diệu Đế Thứ Nhất: Dukkha 

(Khổ) 









6 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Phật giáo không bi quan cũng không lạc quan, nhưng thực tế — 
Nghĩa của từ 'Dukkha’ — Ba khỉa cạnh trải nghiệm — Ba khỉa 
cạnh của từ "Dukkha’’ — Một ‘‘thực thế sổng' là gì? Một ‘‘con 
người' là gì? — Năm Uân — Không có một linh-hồn là phần đổi 
lại với sẳc-thân — Dòng chảy liên tục — Người nghĩ và ỷ nghĩ— 

Sự sống có sự bắt đầu hay khởi thủy không? . 53 


CHƯƠNG III 

Diệu Đế Thứ Hai: Samudaya 

(Nguồn Gốc Của Khổ) 

Định nghĩa — Bon loại dưỡng-chất (thức ăn)? — Gốc rễ của sự- 
khố và luân-hồi — Bản chất sinh-diệt — Nghiệp và Tái Sinh — 
Chết là gì? — Tái sinh là gì? . 79 


CHƯƠNG IV 

Diệu Đế Thứ Ba: Nirodha 

(Sự Diệt Khổ) 

Niết-bàn là gì? — Ngôn ngữ và Sự Thật Tuyệt Đổi — Các định 
nghĩa Niết-bàn — Niết-bàn không phải là phủ định — Niết bàn là 
Sự Thật Tuyệt Đổi — Sự Thật Tuyệt Đổi là gì? — Sự thật thì 
không phải phủ định — Niết-bàn và Luân Hồi (samsara) — Niết- 
bàn không phải là một kết quả — Cái gì sau Niết-bàn? Những lý 
giải không đúng về Niết-bàn — Điều gì xảy ra với một A-la-hán 
sau khi chết? — Neu không có 'Bản Ngã', ai chứng ngộ Niết- 
bàn? — Niết-bàn trong kiếp này . 91 


CHƯƠNG V 

Diệu Đế Thứ Tư: Magga 





Mục Lục & Giới Thiệu • 7 


(Con Đường Dần Đến Sự Diệt Khổ) 

Con đường Trung Đạo hay Bát Thánh Đạo — Từ bi và Trí tuệ — 
Hành vi Đạo Đức - Nguyên tắc về tâm - Trí tuệ - Hai loại Hiểu- 
bỉểt - Bổn bổn phận cần làm theo Tứ Diệu Đe? . 109 


CHƯƠNG VI 
Triết Lý ‘‘Vô-Ngã^ (Anatta) 

Linh hồn hay Bản ngã là gì? — Thượng Đe và Linh hồn: Tự vệ 
hay Tự thủ? — Giáo Lý 'Ngược dòng' — Phương pháp Phân tích 
và Tông hợp — Sự Khởi-Sinh Tùy Thuộc — Vòng Duyên Khởi — 
Vẩn đề 'Ý-Chí Tự do'? — Hai loại Sự-Thật — Một sổ quan-điểm 
sai lầm — Đức Phật nhất định phủ nhận 'Bản Ngã', cái 'Ta' — 
Sự im-lặng của Đức Phật — Ỷ tưởng về cái 'Ta' hay 'bản ngã' 
chỉ là sự sai lầm — Thái độ đúng đắn — Neu không có 'Bản 
Ngã' {hay linh hon), ai sẽ nhận lãnh kết quả của Nghiệp? — 
Triết Lý Vô-Ngã không phải là phủ định hay tiêu cực . 121 


CHƯƠNG VII 

^Thiền’: Tu Dưỡng Tâm (Bhàvana) 

Những quan-đỉêm sai lầm — Thiền không phải là chạy tron khỏi 
cuộc song — Hai dạng Thiền chính — Bon Nen Tảng Chánh- 
Niệm {Tứ Niệm Xứ) — 'Thiền' Chánh-Nỉệm Hơi-Thở — Sự 
Chánh-Niệm trong sinh hoạt đời song — Song trong Thực Tại — 
'Thiền' quán về những Cảm-giác — về Tâm — về Các Pháp . 155 

CHƯƠNG VIII 

Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay 





8 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Những quan điếm sai lầm — Đạo Phật cho tất cả mọi người — 
Đạo Phật trong Đời sống hằng ngày — trong Cuộc sổng gia đình 
và xã hội — Cuộc sống của Phật Tử tại gia cũng cao thượng — 
Làm cách nào đê trở thành một Phật Tử — Những vẩn đề về kỉnh 
tế và xã hội —Nghèo Đói: nguyên nhân Tội phạm trong xã hội — 
Sự Tiến bộ về vật chất và tinh thần — Bon loại hạnh-phúc của 
đời sổng Phật Tử tại gia — Bàn về vấn đề một đất nước, chiến 
tranh và hoà bình — Bất bạo lực — Mười nghĩa vụ một nhà Vua 
—Thông Điệp của Đức Phật — Điều đó có thực tế không? — Vỉ 
dụ về nhà vua Phật tử Asoka — Mục-tiêu của Phật giáo . 175 


CHƯƠNG IX 

Một Số Bài Kinh Điển Hình 

— Sự Lưu Truyền Của Các Tạng Kinh Nguyên Thủy . 199 

— Kinh Chuyên Pháp Luân . 203 

— Kỉnh Lửa . 209 

— Kinh Pháp Củ . 211 

— Kỉnh Tâm Từ . 231 

— Kỉnh Điềm Lành . 235 

— Kinh Lời Khuyên Dạy Sigãla . 239 

— Kinh Ví Dụ về Tẩm Vải . 251 

— Kỉnh Tẩt Cả Những Ô-Nhiễm . 259 

— Kỉnh Niệm Xứ {Satipathàna-sutta) .275 

— Những Lời Cuối Cùng Của Đức Phật . 291 














Mục Lục & Giới Thiệu • 9 


Lòi ngưòi dịch 

Tôi mang ơn những người thầy: HT. Thích Thanh Từ (TV Trúc 
Lâm Đà Lạt), thầy Khế Định, Bảo Tú (TV Trúc Lâm Chánh Giác, 
Lagi), thầy Thông Kim (TV Trúc Lâm Tiền Giang) nhờ những gặp gỡ 
và những lời giảng dạy của các thầy, tôi đã học được nhiều ý nghĩa tốt 
đẹp của Phật Pháp. 

Nhiều lời cảm ơn cũng dành cho thầy Thích Trúc Thông Tịnh (TV 
Trúc Lâm Đà Lạt), thầy dành nhiều thời gian giúp đỡ tôi trong nhiều 
năm làm Phật sự, ấn tống kinh sách, và khích lệ tôi nỗ lực chuyến dịch 
các kinh sách ra tiếng Việt phổ thông, và thầy cũng giúp đọc lại bản 
thảo của quyển sách này. 

Cảm ơn các Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga, Ngô Đức Lân, Lê 
Hoàng Phi, Nguyễn Thị Thu Nga, Lê Kim Hân trong thời gian đầu đã 
giúp tôi trong việc đánh máy, hiệu chỉnh bản dịch. 

Và tất cả về sau, cảm ơn anh HUỲNH VĂN THỊNH, người đã bỏ 
ra rất nhiều thời gian và công sức đế chế bản vi tính và hoàn thiện bản 
in của tất cả các sách và các bộ kinh. 


Đà Lạt, cuối Đông năm Canh Dần 
Lê Kim Kha 
{Hiệu đính và in lại 2020) 



10 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Mục Lục & Giới Thiệu • 11 


Lòi Tựa 

""Những Điều Phật Đã Dạy'" là một trong những quyển sách 
nói về Phật học bán chạy nhất ở các nước phương Tây, được dịch 
ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần kể từ khi nó được xuất 
bản đầu tiên vào năm 1958 tại London. 

Quyển sách thích họp cho mọi ngưòd thuộc nhiều trình độ kiến 
thức khác nhau về Phật học. Nó gồm những chương viết về Tứ 
Diệu Đế, Thiền Phật giáo, Triết lý Vô Ngã, các phương pháp Thiền 
trong cuộc sống... và các bản dịch của một số kinh nguyên thủy, 
ghi lại những lời dạy của Đức Phật. Tôi tin chắc rằng ""Những Điều 
Phật Đã Dạy" là một quyển sách tham khảo cực kỳ giá trị cho bất 
cứ ai quan tâm và muốn biết về Phật giáo. Bất kể người đã theo học 
Phật từ lâu, thì người đó sẽ luôn khám phá ra điều mới mẻ hoặc bổ 
sung một cách thỏa mãn hơn những kiến thức về Phật học mà 
ngưòd ấy đã học trước đó. 

Nhiều người phương Tây viếng thăm Thái Lan, miền đất của 
những Chùa chiền xinh đẹp hoặc đến những nước phương Đông 
khác cũng sẽ tìm thấy quyển sách này là một quyển sách lý tưởng 
để họ đọc và tìm hiểu về Phật giáo. 

Cầu mong cho Chân Lý được thấy bởi mọi người. 

Thượng tọa Chaokhun 
Phra Metheevorrayarn 
Chùa Wat Raja-o-rasaram, 
Chomthong (Bangkhutien), 
Bangkok. 



12 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Mục Lục & Giới Thiệu ‘13 


Lòi Giói Thiệu 

của Giáo sư Paul DemieVille 
Thành viên Viện Hàn Lâm Pháp Quốc 
Giáo sư trường Đại Học Pháp Quốc 
Giám đốc Khoa Nghiên Cứu Phật-học, 
trường Cao học {Parts) 

Quyển sách này trình bày về Phật giáo bằng một tinh thần hiện 
đại bởi một trong những đại diện uyên bác của Phật giáo. 

Hoà thượng Tiến sĩ Wapola Rahula đã tu học tại Tích-Lan và đã 
từng giữ những chức vụ quan trọng trong một tu viện hàng đầu (Tu 
viện Pirivena) ở đảo quốc này, nơi mà Giáo Pháp của Đức Phật đã 
được truyền bá vào thòi vua Asoka (A-dục) và được giữ nguyên 
bản sắc của truyền thống đó cho đến tận hôm nay. Dù vậy, sau khi 
được trưởng thành trong truyền thống tu học đó, để thích ứng với 
yêu cầu đối diện vói tinh thần mới và những phương pháp nghiên 
cứu mang tính khoa học của quốc tế, Ngài theo học ở trường đại 
học Tích Lan, rồi lấy bằng Cử Nhân Danh Dự (ở London), và sau 
đó lấy bằng Tiến sĩ Triết học tại Đại học Tích Lan với luận án uyên 
thâm về “L/c/z Sử Phật Giáo Tích Lan'\ 

Ngài đã làm việc cùng vói những giáo sư danh tiếng ở Đại học 
Calcutta, Ấn Độ và có tiếp cận mật thiết với Phật giáo Đại Thừa, 
vốn là trường phái Phật giáo hiện hành từ Tây Tạng đến các nước 
Viễn Đông. Ngài đã quyết định đi vào nghiên cứu qua kinh văn hệ 
Tây Tạng và Trung Hoa để mở rộng tầm hiểu biết thấu đáo của 
mình. Và chúng tôi được vinh dự có ngài trong trường Đại Học 
Paris (Sorbonne) của chúng tôi để thực hiện một nghiên cứu về 
Ngài Asanga (Vô Trước) - nhà triết học nghiên cứu lỗi lạc của Phật 
giáo Đại Thừa vốn được truyền tụng bằng tiếng Phạn mà những tác 
phẩm chính bằng tiếng Phạn đã bị thất lạc, và do vậy phải thực hiện 



14 • Những Điều Phật Đã Dạy 


việc nghiên cứu thông qua những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng và 
Trung Hoa. 

Từ đó đến nay (1958) đã tám năm kể từ khi tiến sĩ Rahula đến 
với truờng chúng tôi, trong cà-sa y vàng, hít thở không khí ở Trời 
Tây, suu tầm nghiên cứu trong “ngàn năm gương cũ soi Kim Co” 
để tìm trong dòng “guơng cũ” đó những ánh sáng phản chiếu bao 
trùm của Phật pháp. 

Quyển sách này, Ngài nhờ tôi phổ cập ra các nuớc phuơng Tây, 
là một tác phẩm trình bày sáng tỏ về những nguyên lý căn bản và 
cốt lõi của học thuyết Phật giáo vốn đuợc tìm thấy trong các Bộ 
Kinh Nikaya thuộc Ba Rỗ Kinh (Tipitaka) bằng tiếng Pãli^ (của 
Phật Giáo Nguyên Thủy) và trong bộ ‘A Hàm’ (Agama) bằng tiếng 
Phạn^ (của Phật Giáo Đại Thừa), và Tiến sĩ Rahula là nguời có kiến 
thức vô song về những tạng kinh nguyên thủy này. 

Phật giáo đã đuợc luu truyền và diễn dịch khác nhau qua nhiều 
thế kỷ và nhiều vùng rộng lớn khác nhau. Nhung Phật giáo ở đây 
đuợc trình bày bởi Tiến sĩ Rahula trong quyển sách này - đầy tính 
nhân văn, hợp lý và rất khoa học - đuợc củng cố vững chắc bởi rất 
nhiều bằng chứng chính thống của các kinh tạng nguyên thủy, đã tự 
nói lên tất cả, cứ nhu Ngài chỉ đọc lại giùm chúng ta nghe mà thôi. 

Khi giảng giải về những trích dẫn, Ngài luôn diễn dịch nghĩa từ 
và nghĩa ý một cách chính xác, rất rõ ràng, đon giản, trực tâm và 


' Gồm 05 bộ kinh Nỉkaya là: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ, DN), Bộ Kinh 
Trung (Trung Kinh Bộ, MN), Bộ Kinh Tăng Chi (Tăng Chi Kinh Bộ, AN), 
Bộ Kinh Liên-Kết (Tương ưng Kinh Bộ, SN), và Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh 
Bọ, Khn). 

^ Gồm 04 bộ là: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp 
AHàm. 



Mục Lục & Giới Thiệu • 15 

không hề làm ra vẻ thông thái, khách sáo. Một số giảng giải có thể 
dẫn đến thảo luận thêm, đó là lúc mà Ngài muốn tìm ra lại từ trong 
kinh điển nguyên thủy Pãli tất cả những triết lý của Phật giáo Đại 
thừa. Và sự biết rành về nguồn kinh tạng Pãli này đã giúp Ngài 
mang lại một nguồn ánh sáng mới cho việc làm đó. 

Ngài thể hiện mình là một ngưòd hiện đại, nhưng ngài cố gắng 
tránh những so sánh đối đãi này nọ với các dòng tư tưởng khác của 
thế giới đương đại. 

Xin dành cho độc giả sẽ đánh giá tính hiện đại, khả năng ứng 
dụng của một học thuyết (Phật giáo) từ tác phẩm học thuật này của 
Ngài, với những giảng giải giàu tính nguyên thủy nhất mà Ngài đã 
trình bày. 

Giáo sư Paul Demie^ville 



16 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Mục Lục & Giới Thiệu • 17 


Lòi Mở Đầu 

Cả thế giới hôm nay ngày càng quan tâm đến Phật giáo. Nhiều 
truờng lớp và nhóm nghiên cứu đã hình thành và nhiều số luợng 
sách về Phật giáo đã xuất hiện. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những quyển sách đuợc viết bởi 
những nguời không thực sự có đủ năng lực, hoặc có những nguời 
đua vào trong tác phẩm của mình những nhận định từ những tôn 
giáo khác gây ra những sai lạc. Chẳng hạn có một giáo su vừa mới 
viết một quyển sách về Phật giáo nhung ông ta thậm chí không biết 
đuợc Ãnanda, nguời thị giả thân cận của Đức Phật, là một Tỳ kheo 
(tu sì), mà cho rằng Ãnanda là một cu sĩ! Kiến thức về Phật giáo 
đuợc truyền bá trong những quyển sách loại này xin để cho độc giả 
tự tuởng tuợng là ra sao. 

(1) Tôi đã cố gắng viết quyển sách bé nhỏ này để gửi chung tới 
nhiều độc giả đã có học vấn và trí thức nhung chua có đuợc hiểu- 
biết đặc biệt gì về Phật giáo và đang muốn biết những điều Phật đã 
dạy thực sự là gì. Và vì lợi ích của những độc giả này, tôi cố gắng 
trình bày các đề tài một cách trung thành và chính xác những ngôn 
từ thực sự đã đuợc dùng bởi Đức Phật, một cách ngắn gọn, trực 
tiếp và giản dị nhất, y hệt nhu chúng đã đuợc ghi lại trong Tam 
Tạng Pãlỉ (Tipitaka) mà các học giả đều công nhận là những ghi- 
chép cổ xua nguyên thủy nhất của về những lời-dạy của Đức Phật. 
Những trích dẫn ở trong quyển sách này đuợc lấy trực tiếp từ 
những tạng kinh nguyên thủy đó. Chỉ có vài chỗ khác, tôi cũng 
tham chiếu trích dẫn thêm từ trong những truớc tác ra đời sau các 
tạng kinh gốc. 

(2) Tôi cũng nghĩ đến những độc giả vốn đã có đuợc một số 
hiểu-biết về những điều Phật dạy và đang muốn đi sâu hơn nữa để 



18 * Những Điều Phật Đã Dạy 


hỏi hiểu nhiều thêm. Vì vậy, tôi cũng cung cấp đính kèm không chỉ 
các những ‘"thuật ngữ” chính bằng tiếng Pãli, mà còn thêm phần 
tham khảo nguyên văn dưới phần “Chú Thích” ở cuối trang (và một 
thư mục những sách chọn lọc để tham khảo về Phật học). 

Khó khăn của tôi cũng có nhiều thứ: trong suốt quyển sách, tôi 
đã cố gắng trình bày sao cho những người còn xa lạ và những 
người đã quen thuộc (với Phật giáo), làm cho các độc giả hiện đại 
hiểu được và hiểu đúng, mà không phải làm mất đi bất kỳ ý nghĩa 
và hình thức nào của các bài giảng của Đức Phật. 

Khi viết quyển sách này, các bài kinh cổ xưa cứ trôi chảy trong 
tâm trí tôi, tôi rất thận trọng giữ nguyên vẹn các từ đồng nghĩa và 
các ngôn từ điệp khúc, vốn là một phần của các lòi thuyết pháp của 
Đức Phật đã được truyền miệng đến chúng ta ngày hôm nay; mục 
đích là để cho độc giả mường tượng được cách thuyết giảng mà 
Đức Phật đã hay sử dụng. Tôi cố gắng giữ nghĩa dịch gần sát nghĩa 
như văn bản gốc của kinh nguyên thủy; và cố gắng làm cho các câu 
từ được trích dịch trở nên dễ dàng và dễ đọc. 

(3) Nhưng một điều nữa là rất khó để trình bày một ý tưởng, ý 
nghĩa mà không làm mất đi ít nhiều sự dung dị giản dị của một số 
nghĩa riêng biệt mà Đức Phật đã muốn khai giảng như vậy. Giống 
như tựa sách thì chọn ghi là “Những Điều Phật Đã Dạy”, tôi cảm 
thấy thật sai trái nếu không trích dẫn ra những từ ngữ và cả những 
hình ảnh minh họa mà Đức Phật đã dùng để giảng dạy, hơn là chỉ 
ưu tiên diễn dịch với một sự hài lòng nào đó mà vẫn còn rủi ro là 
làm sai lệch ý nghĩa thật sự. 

Tôi đã trình bày trong quyển sách này hầu hết những điều giáo 
lý đã được khắp nơi chấp nhận là những giáo pháp cốt lõi và nền 
tảng của Đức Phật. Đó là các học thuyết về Tứ Diệu Để, về Bát 



Mục Lục & Giới Thiệu ‘19 


Thánh Đạo, về Năm uấn, về Nghiệp, về Tái Sinh, về Sự Khởi-Sinh 
Tùy Thuộc (Paticcasamuppada), về Thuyết Vô-Ngã (Anatta), về 
Bon Nen Tảng Chánh-Niệm (Satipatthana, Tứ Niệm Xứ). 

Lẽ tự nhiên là có những diễn đạt khó mà quen thuộc đối với 
những độc giả phương Tây. Tôi xin gợi ý rằng nếu là một độc giả 
phương Tây, người ấy nên bắt đầu bằng Chương I, rồi đọc qua các 
Chương V, VII, VIII, và rồi sau đó quay trở lại Chương II, III, IV 
và VI sau khi các định nghĩa chung đã được làm rõ và sống động 
hơn. 

(4) Một điều nữa là: không thể nào viết một quyển sách về 
những lời Phật đã dạy mà không đưa ra được những ''chủ-đề giáo 
/ý” mà cả hai trường phái là Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada) 
và Phật Giáo Đại Thừa {Mahayana) đểu chấp nhận đúng là nền 
tảng tư tưởng của mình. 

Theravada-Hinayana (Chiếc Xe Nhỏ-Tiểu Thừa) không còn 
được dùng nữa mà được gọi là trường phái Trưởng Lão Bộ (Thera) 
và Phật Giáo Đại Thừa (Chiếc Xe Lớn) là hai trường phái lớn nhất 
của Phật Giáo ngày nay. 

Theravada hay Trưởng Lão Bộ được coi là Phật Giáo nguyên 
thủy chính thống, được phát triển ở các nước Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Campuchia, Lào và Chittagong ở miền Đông Pakistan. 
Phật Giáo Đại Thừa được phát triển sau này và được thịnh hành 
rộng rãi ở các quốc gia Phật Giáo khác như Trung Quốc, Nhật Bản, 
Tây Tạng, Việt Nam, Triều Tiên... Có những khác biệt giữa hai 
trường phái, chủ yếu là về một số niềm tin, cách tu tập và nghi thức 
(về giới luật và lề nghi), tuy nhiên những giáo pháp quan trọng 
được đề cập và bàn luận trong quyến sách này đều được hai trường 
phái Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa cùng đồng ý. 



20 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Còn một điều tôi cần làm là nói lời cảm tạ đến Giáo sư 
E.F.C.Ludowyk, là người đã mời tôi viết quyển sách này, vì tất cả 
những sự giúp đỡ mà ông đã dành cho tôi, vì những sự quan tâm và 
những gọd ý ông dành cho quyển sách, và cũng nhờ ông đã dành 
thời gian để đọc lại bản thảo của tôi. Lời cảm tạ sâu sắc cũng dành 
cho cô Miss Marianne Mohn, người đã đọc hết bản thảo và đưa ra 
những gợi ý hiệu chỉnh quý giá. Cuối cùng, tôi thật sự mang ơn 
Giáo sư Paul DemieVille, người thầy của tôi ở Paris, đã viết “Lờ/ 
Lựa” tốt đẹp cho quyển sách này . 


Wapola RAHULA 

Paris, Tháng Bảy, 1958 



Mục Lục & Giới Thiệu ‘21 



BẢNG VIẾT TẮT 

{Tên các Kỉnh & Luận giảng được trích dân) 

A: 

Anguttara-Nỉkãya (Tăng Chi Kinh Bộ), bản ỉn của 
Devamitta Thera, nxb Coỉombo, 1929 vã bản ỉn 

Hội Kỉnh Điển Pãli - PTS. 

Abhisamuc: 

Abhỉdharma-Samuccaya (A-tĩ-đạt-ma Tập Luận) 
của ngãi Asanga (Vó Trước) 

D: 

Dĩgha-Nikãya (Trường Bộ Kinh), bản in Nãrãvãsa 
Thera, nxb Coỉombo, 1929. 

DA: 

Dĩgha-Nikãyatthakathã (Luận Giảng Trường Bộ 
Kinh), bản ỉn Sỉnmon Hewavitarne Bequest Serìes, 
nxb Colombo. 

Dhp: 

Dhammapada (Kinh Pháp Cú), bản ỉn K. Dham- 
maratana Thera, nxb Coỉombo, 1926. 

DhpA: 

Dhammapada Atthakathã (Luận Giảng Kinh Pháp 
Cú), bản in của PTS. 

Dhs: 

Dhammasanganỉ (Bộ Pháp Tụ), bản ỉn của PTS. 

Lanka: 

Lankãvatãra (Kinh Lăng Giã), bản in của Nanjio, 
Kyoto, 1923. 

M: 

Majjihima-Nikãya (Trung Kinh Bộ), bản ỉn của 

PTS). 

MA: 

Majjihima-Nikãyatthakathã, Papãncasùdanĩ (Luận 
Giảng Trung Kinh Bộ), bản của PTS. 

Madhyakãri: 

Mãdhỉamyka-Kãrỉkã (Trung Quán Luận) của ngài 
Long Thọ, bản ỉn của L.de la Valle'e Poussỉn (Bib. 


Budd. IV). 

Mh-Sùtrãlankãra; Mahãyãna-sùtrãlankãra (Đại Thừa Nhập Lăng 

Giã), của ngài Vô Trước, bản ỉn nxb Parỉs, 1907). 



22 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Mhvg: 

Mahavagga (Đại Phâm) thuộc Luật Tạng, bản ỉn 
của Saddhãtissa Thera, nxb Alugama, 1922. 

PTS: 

Pãlỉ Text Socỉety (Hội Kinh Điến Pãli ở London, 

Anh Quốc). 

Prmj: 

Paramatthajotikã, bản in của PTS. 

S: 

Samyutta-Nikãya (Bộ Kinh Liên Ket; Tương ưng 
Kinh Bộ) bản ỉn của PTS. 

Sãrattha: 

Sãratthappakãsinĩ (Hiến Dương Tâm Nghĩa Luận), 
bản in của PTS. 

Sn: 

Suttanipãta (tập Kinh Tập), bản in của PTS). 

Ud: 

Udãna (tập kinh Phật Tự Thuyết), bản ỉn nxb 
Coỉombo, 1929. 

Vibh: 

Vỉbhanga (Bộ Phân Tích, là bộ thứ hai trong 7 bộ 
của Vi Diệu Pháp Tạng-Abhiddamma), bản in của 
PTS. 




Mục Lục & Giới Thiệu • 23 


ĐỨC PHẬT 

Đức Phật, tên tục danh là Siddhatha (Tất-Đạt-Đa; Phạn: 
Siddhartha) và họ là Gotama (Cồ-Đàm; Gautama) sinh trưởng ở 
vùng Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. 

Cha của Phật là vua Suddhodana (Tịnh Phạn) là ngưòd trị vì 
vương quốc của dòng họ Thích-Ca (Sakya, thuộc nước Nepal ngày 
nay). Mẹ của Phật là Hoàng hậu Maya Devi. Theo phong tục truyền 
thống thời bấy giờ, Người kết hôn lúc còn rất trẻ, năm 16 tuổi, với 
công chúa Yasodhara (Da Du Đà La) xinh đẹp và đức hạnh. Thái tử 
sống trong cung điện khuôn vàng, thước ngọc. Nhưng rồi một 
ngày, sau khi chứng kiến sự-thật của cuộc sống và sự đau-khổ của 
con người, Thái tử đã quyết định đi tìm giải pháp - con đường giải 
thoát khỏi sự khổ-đau của thế gian. Vào tuổi 29, ngay sau khi con 
trai Rahula (La-Hầu-La) ra đời, Thái tử đã rời bỏ hoàng cung và trở 
thành một tu sĩ khổ hạnh với hy vọng tìm ra con đường giải thoát. 

Sáu năm trời, tu sĩ khổ hạnh Cồ-Đàm (Gotama) lang thang khắp 
các thung lũng sông Hằng, gặp gỡ tất cả các vị đạo sư, học tập và tu 
tập theo phương pháp hành xác khổ hạnh của họ. Nhưng những sự 
tu khổ hạnh đó không làm hài lòng mục đích của vị khổ sĩ. Vì vậy, 
Người từ bỏ tất cả những giáo phái và những cách tu tập truyền 
thống đó và tự đi tìm con đường riêng cho mình. 

Vào một buổi tối, ngồi dưới một gốc cây (từ đó, cây này được 
gọi là Cây Bồ-Đề hay “Cây Trí Tuệ”) bên bờ sông Niranjarã (Ni- 
liên-thuyền) ở gần Buddha-Gaya (tức BỒ-ĐỒ Đạo Tràng, gần Gaya, 
bang Bihar ngày nay của Ấn Độ). Năm đó 35 tuổi, Người đã giác 
ngộ thành đạo. Ke từ sau đó Người được gọi là Phật, có nghĩa là 
''Người Giác Ngộ'\ 



24 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Sau khi Giác Ngộ, Đức Phật Cồ-Đàm nói bài thuyết giảng đầu 
tiên cho nhóm năm anh em người bạn tu khổ hạnh xưa khi họ đang 
ở khu Vườn Nai ở Isipatana (thuộc Samath ngày nay), gần Benares 
(Ba-la-nại). Từ đó và suốt 45 năm sau, Đức Phật đã thuyết giảng 
cho tất cả mọi người, nam nữ, từ các vua chúa cho đến bần nông, từ 
các bà-la-môn cho đến kẻ vô lại, từ những tài phiệt giàu có cho đến 
kẻ ăn mày, từ thánh nhân cho đến những phường trộm cưóp - mà 
không hề có một chút phân biệt nào đối với bất cứ ai. Phật nhận ra 
rằng họ không có bất kỳ sự khác-nhau nào giữa những giai-cấp 
khác nhau về sự tu-tập hay giác-ngộ, và Con Đường Thảnh Đạo 
được Phật khai mở cho tất cả mọi người, bất kỳ ai muốn tìm hiểu 
và tu tập theo con đường đó. 

Đen năm 80 tuổi, Đức Phật từ giã trần gian tại Kusinaga, thuộc 
tỉnh Utta Pradesh của Ấn Độ ngày nay. 

Ngày nay, Phật giáo có mặt ở các nước Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam, Tây Tạng, Trung Hoa, 
Nhật Bản, Mông cổ, Đài Loan và một số vùng thuộc Ấn Độ, 
Pakistan và Nepal, và một số vùng thuộc Liên-Sô cũ. Dân số theo 
Phật Giáo khoảng hon 500 triệu người (con số ước lượng vào năm 
1958 khi tác giả viết quyển sách này).^ 


^ Thống kê này có thế đã dựa vào số lượng Phật tử theo và thực hành đạo 
Phật một cách thường xuyên trong đời sống hàng ngày của họ. Ví dụ như 
hơn 90% dân số ở Thái Lan, Lào, Tích Lan, Miến Điện là những Phật tử 
thuần hành. Trong khi đó, ví dụ, rất nhiều người ở Việt Nam và đông Á (như 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan) khi được hỏi đều nói là theo đạo Phật, 
nhưng đa số họ không phải là những Phật tử thực hành đạo Phật trong đời 
sống hàng ngày. 



Chương I 

Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo 


Trong tất cả những người sáng lập tôn giáo thì Đức Phật (nếu 
chúng ta được phép gọi là ‘người sáng lập một tôn giáo’ theo nghĩa 
thông thường của từ này) là người thầy duy nhất không tự cho mình 
là ai hơn là một con người bình thường, là một người trong sạch và 
giản dị. Những người thầy (đạo sư) khác đều tự cho mình là chúa, 
trời hoặc là hiện thân của chúa, trời, hoặc là hóa thân của một đấng 
sáng tạo như vậy. 

Đức Phật không chỉ là một con người bình thường mà Phật còn 
tuyên bố là không đại diện cho một đấng sáng tạo hay một thế lực 
siêu nhiên bên ngoài nào cả. Phật đã đạt được sự chứng ngộ chân lý 
bằng những nỗ-lực và trí-tuệ cá nhân của một con người. Một 
người, và chỉ có thể là con người, mới có thể trở thành Người Giác 
Ngộ, trở thành Phật. Mọi người đều có tiềm năng để trở thành một 
người giác-ngộ hay một vị Phật, nếu bản thân người đó quyết tâm 
và nỗ lực. Chúng ta có thể gọi Đức Phật là một người xuất chúng. 
Phật là một người hoàn thiện về các phẩm-chất nhân văn. 

Theo Đức Phật, con người là ở vị trí thượng đẳng. Con người 
chính là chủ nhân của chính mình, và không có một đấng cao siêu 
hay một thế lực quyền năng cao hơn nào để phán xét hay định đoạt 
số mệnh của con người. 


26 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Đức Phật đã dạy: “Mỗ/ người là nơi nương tựa của chính mình, 
còn ai khác là chỗ nương tựa của mĩnh?p^ Phật đã khuyên răn các 
đệ tự của mình rằng: “//ãy là nơi nương tựa của chính mình” và 
‘'không nên lấy chỗ khác làm ncrì nương tựa của mìnhP^ 

Phật đã thuyết giảng, khuyên dạy, và kích thích các học trò phải 
tự mình giải thoát cho mình vì mọi nguời đều có khả năng để giải 
thoát mình khỏi những sự trói-buộc bằng sự nỗ-lực và trí-tuệ cá 
nhân của chính mình. Đức Phật nói: “Các thầy tự làm những việc 
của mình, còn Như LaP chỉ giảng dạy cách làmC* 

Nếu Đức Phật đuợc gọi là ‘đấng cứu thế’ đi nữa, thì điều đó 
cũng chỉ có nghĩa là Phật đã tìm ra con đuờng đi đến “sự Giải- 
Thoát”, con đuờng đi đến Niết-bàn. Nhung mỗi chúng ta thì phải tự 
bước đi trên con đuờng đó. 

Chính vì luôn đề cao sự nỗ-lực và trách-nhiệm cá nhân trong 
vấn đề tu hành, nên Đức Phật luôn cho phép các học trò đuợc tự do. 
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rằng Phật không bao 
giờ nghĩ rằng Phật đang kiểm soát Tăng Đoàn,^ hoặc muốn rằng 
Tăng Đoàn phải phụ thuộc vào Phật. Phật nói rằng không còn một 


' Dhp. XII4. 

^ D II (nxb Colombo, 1929), trang 62 (Mahãparinibbãna Sutta: Kinh Đại Bát 
Niết-bàn). 

^ Tathàgata (Như lai) tạm dịch là “Người đã đạt đến Chân lý”, hay “Người 
đã tìm ra Chân lý.” (Còn phân tách các chữ ghép cho đúng nghĩa, thì chữ này 
có nghĩa là “Người đã đến như vậy” hoặc “Người đã đi như vậy”). Danh từ 
này đức Phật thường dùng để tự xưng và để chỉ chung các đức Phật khác. 

4 Dhp. XX 4. 

^ Sangha: có nghĩa “cộng đồng”, “đoàn thể”, nhưng trong Phật giáo danh từ 
này chỉ “cộng đồng các tu sĩ”, nghĩa là: “Tăng đoàn”. Phật, Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn được gọi chung là Tam Bảo {Tiratana). 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 27 


giáo lý bí truyền nào trong Giáo Pháp của Phật và không có giáo lý 
nào còn được giữ kín trong nắm tay của người thầy {acariya- 
mutthi)ý 

Xưa nay thường không có nhiều sự tự do tư tưởng như vậy 
trong các tôn giáo khác. Theo Đức Phật, sự tự do như vậy là rất cần 
thiết cho sự tu tập của mọi người, bởi vì sự giải-thoát của một 
người là hoàn toàn phụ thuộc vào sự chứng ngộ Chân Lý của 
người đó, chứ không phụ thuộc vào ân huệ nhiều ít được ban cho 
một tín đồ chỉ dựa vào mức độ tin theo các giáo điều của một đấng 
thượng đế hoặc của thế lực siêu nhiên nào đó. 

Một lần nọ Đức Phật ghé thăm một thị trấn nhỏ tên là Kesaputta 
thuộc vương quốc Kosala (Kiều-tất-la). Dân ở đây được gọi là dân 
Kalama. Khi nghe tin Đức Phật đang ở trong thị trấn, những người 
Kalama đến thăm Phật và họ hỏi: 

''Thưa Ngài, có một so tu sĩ và bà-la-môn đến Kesaputta này. 
Họ giải thích và thuyết minh những giáo thuyết của họ, nhưng 
phỉ báng, chê bai, bài xích, chế nhạo những giáo thuyết của 
người khác. Nhưng rồi có những tu sĩ và bà-la-môn khác đến 
Kesaputta, họ cũng giải thích và thuyết minh những giáo thuyết 
của họ, nhưng phỉ báng, chê bai, bài xích, chế nhạo những giáo 
thuyết của người khác. Thưa ngài, chúng tôi thấy bối roi và hoài 
nghi không biết ai trong số những vị thiện tu sĩ đó là người nói 
đúng và ai là người nói sai.." 


® D II (nxb Colombo, 1929), ttang 62. 



28 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Nghe vậy, Đức Phật đưa ra một số lời khuyên, và có lẽ đó là 
một lời khuyên ''khách quan duy nhất được tìm thấy trong lịch sử 
các tôn giáo”, như sau: 

- "Này những người Kãlãma, các người bị bối rối như vậy cũng 
phải, hoài nghi như vậy cũng phải. Sự nghi ngờ đã khởi sinh trong 
các người về một vấn đề còn làm bối rối. Này những người 
Kãlãma, đừng vội tin hay bị dẫn dắt bởi những lời truyền miệng, 
bởi tông phái truyền thừa, bởi lời đồn đại, bởi kinh sách', bởi sự lý 
luận theo lý lẽ, bởi lý luận do suy đoán, bởi sự nhận thấy có lý, bởi 
do chấp nhận một quan điếm sau khi xem xét kỹ nó', bởi bề ngoài 
(vị đó) có vẻ cao đạo, hay bởi do ỷ nghĩ' Vị đó là sư thầy của chúng 
ta mà\ 

- "Nhưng, này những người Kãlãma, khi nào các người tự mình 
biết được: 'Những điều này là bất thiện (akusala)', những điều này 
là đảng chê (tội lỗi)', những điều này là bị quở trách bởi bậc trí 
hiền', những điều đó, nếu chấp nhận và thực hiện, sẽ dẫn đến sự 
nguy hại và khô đau\ thì các người nên dẹp bỏ chúng ... 

- "Và khi các người tự mình biết rõ những điều gì là thiện lành 
(kusala), và tốt lành, thì hãy chấp nhận những điều đó và làm theo 
chúng.”'^ 

Đức Phật thậm chí còn nói xa hơn nữa. Phật còn khuyên các Tỳ 
kheo rằng một học trò cũng nên xem xét ngay cả Như Lai (tức Đức 
Phật) để họ có thể tự mình tin chắc giá trị chân chính của vị thầy 
mà mình đang theo học.* * 


^ A (nxb Colombo, 1929), trang 115. 

* Vimamsaka Sutta'. kinh 47 thuộc Trung Bộ kinh. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 29 


Theo giáo lý của Đức Phật, sự nghi-ngờ {vicikiccha) là một 
trong năm Chướng-Ngại {Nivaranàỹ {Năm Triền Cải hay Ngũ 
Cái), là sự cản trở cho sự hiểu biết Chân lý và sự tiến bộ về tâm 
linh, và cho bất cứ sự tiến bộ nào. 

Tuy nhiên, sự nghi-ngờ không phải là một dạng ‘tội lỗi’, bởi 
không hề có ‘điều khoản’ về ‘đức tin’ trong Phật giáo. Thật ra, 
không có gì gọi là ‘tội lỗi’ trong Phật giáo giống như kiểu ‘tội lỗi’ 
được hiểu trong những tôn giáo khác. Cội rễ của mọi điều xấu ác là 
do vô-minh {avỉjja) và những cách-nhìn sai lạc {miccha-ditthi, tà 
kiến) gây ra. Nhưng có một điều không thể chối cãi là, nếu còn 
nghi ngờ, hoang mang, do dự thì không thể nào có sự tiến bộ được. 
Nhưng có một điều song song cũng không thể chối cãi được là chắc 
chắn còn có nghi ngờ một khi người ta còn chưa hiểu được, chưa 
nhìn thấy được sự-thật một cách rõ rệt. Nhưng, để tiến bộ thì một 
điều nhất thiết cần thiết là phải [tạm] dẹp bỏ sự nghi-ngờ. Neu chấp 
nhận dẹp bỏ sự nghi-ngờ thì người đó mới có thể “nhìn thấy” vấn 
đề một cách rõ ràng. 

Không có lý do nào nói rằng một người không nên nghi ngờ, 
hoặc phải nên tin tưởng vào một điều gì. Chỉ nói là ‘Tôi tin’ thì 
không có nghĩa là bạn đã hiểu và thấy. Kh i một học sinh đang cố 
giải một bài toán, cậu ta chắc chắn sẽ đến giai đoạn không còn biết 
giải tiếp bằng đường nào và chính lúc đó cậu ta có nghi ngờ và 
hoang mang. Một khi cậu ta còn nghi ngờ, cậu ta không thể tiếp tục 
giải tiếp bài toán. Neu cậu ta muốn giải tiếp bài toán, cậu ta phải 
giải quyết mọi nghi ngờ đó. Và chắc chắn có nhiều cách để giải 
quyết sự nghi ngờ đó. Neu chỉ nói ‘Tôi tin’ hoặc ‘Tôi không nghi 


® Năm Chưóng-Ngại là: (1) Tham-dục, (2) Sự Ác-ý, (3) Sự buồn-ngủ và đờ- 
đẫn (hôn trầm), (4) Sự bất-an và hối-tiếc (trạo hối); và (5) Sự Nghi-ngờ. 



30 • Những Điều Phật Đã Dạy 


ngờ’ thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề. Việc bắt ép bản thân 
mình tin và chấp nhận một điều gì mà mình không hiểu biết thì đó 
là thái độ mang tính “ba phải”^®, chứ không phải thái độ đúng đắn 
về tâm linh hay trí tuệ. 

Đức Phật luôn luôn cố gắng xua tan đi những hoài nghi của mọi 
người. Thậm chí ngay khi sắp từ giã trần gian, Phật đã nhiều lần 
yêu cầu các học trò đặt các câu hỏi nếu vẫn còn nghi ngờ gì về giáo 
lý của Phật, vì nếu không hỏi thì sau này họ sẽ thấy hối tiếc sau khi 
Phật mất, vì những sự nghi-ngờ đó vẫn chưa được giải đáp rõ ràng. 
Nhưng các học trò đều im lặng. Khi ấy Phật khuyên họ một cách 
rất đáng cảm động: 

“Vểu chỉ vĩ sự kính trọng dành cho người Thầy mà các thầy 
không dám hỏi điều gì, vậy thì mỗi người hãy để bạn nói với 
bạn.”^^ (Tức là các Tỳ kheo có thể nói với bạn tu và nhờ vị đó nói 
ra câu hỏi đó với Phật, như vậy sẽ cảm thấy đỡ ngại.) 

Không phải chỉ riêng sự tự-do tư tưởng, sự bao-dung của Đức 
Phật đã làm cho những người nghiên cứu lịch sử tôn giáo sau này 
cũng phải ngạc nhiên. Một lần nọ ở xứ Nalanda, một người giỏi 
giang và giàu có tên UPãli, ông là một đồ đệ Nigantha (Ni-kiền-tử) 
nổi danh của Kỳ-na-giáo (Jain) của giáo chủ là Mahavira (Đại 
Thiên). UPãli được biết là do chính Mahavira cử đến gặp Phật để 
tranh luận để đả nh bại Phật về một số luận điểm trong thuyết 


(Nguyên văn tiếng Anh là “political”) 

" D II (Colombo, 1929), ttang 95; A (Colombo, 1929), trang 239. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo ‘31 


nghiệp-báo (karma), bởi vì quan-điểm của đức Phật về vấn đề này 
khác với quan điểm của Mahavira.^^ 

Trái với sự mong đợi của họ, sau khi thảo luận qua lại ông 
UPãli đã bị thuyết phục rằng những quan-điểm của Đức Phật về 
vấn đề này là đúng đắn và những luận điểm của thầy ông là sai. Vì 
vậy, ông UPãli đã xin Đức Phật chấp nhận ông là một đệ tử tại gia 
(ưu-bà-tắc). Tuy nhiên, Đức Phật vẫn khuyên ông nên cân nhắc lại 
thật kỹ luõng, không nên vội vã, bởi vì “cân nhắc một vẩn đề một 
cách thận trọng là điều tốt cần phải làm đối với một người nối 
tiếng như ông”, Phật nói. Khi UPãli trình bày uớc muốn của mình 
một lần nữa, Phật khuyên ông sau này phải tiếp tục tôn trọng và 
ủng hộ vị đạo su kia của mình nhu ông đã từng làm.^^ 

Vào thế kỷ thứ 3 truớc Công Nguyên, Hoàng đế Phật tử Asoka 
(A-Dục) của Ấn Độ, đã theo guơng Đức Phật về tính bao-dung, và 
ông đã ra mặt cảm thông, tôn vinh, kính trọng và ủng hộ tất cả 
những tôn giáo khác trong đế chế rộng lớn của ông. Trong một 
tuyên bố đuợc ông cho khắc trên cột đá, mà nguyên bản gốc ngày 
nay vẫn còn đọc đuợc, vị Hoàng đế đã tuyên bố rằng: 

'"Người ta không nên chỉ kính trọng tôn giáo của mình và bài 
bác những tôn giáo của người khác, mà phải kính trọng tôn giáo 
người khác vì lý do này hay lý do khác. Như vậy mình có thê làm 
cho tôn giáo mình phát triến và giúp đờ các tôn giáo khác nữa. Neu 
không làm như vậy, tức là mình đã tự đào huyệt chôn chính tồn 
giáo của mình, và còn làm hại các tồn giáo khác. Kẻ nào chỉ kính 


Mahavira (Đại Thiên), người sáng lập Kỳ-na giáo (lainism), là một người 
cùng thời với Đức Phật, và có lẽ lớn hơn Phật vài tuối. 

Kinh Upãli, kinh số 56 thuộc Trung Bộ Kinh. 



32 • Những Điều Phật Đã Dạy 


trọng tin ngưỡng của mình và bài xích những tin ngưỡng khác, 
thực ra họ đã làm thế là do sùng kỉnh tín ngưởng của riêng mình, 
và nghĩ rằng: “Tôi sẽ làm rạng danh tôn giáo của tôi.” Nhưng trái 
lại, khi làm thế họ đã làm tốn thương tôn giảo mình một cách trầm 
trọng hơn nữa. Do vậy, chỉ có sự hòa hảo là tốt đẹp: Mọi người 
nên lẳng nghe, và có thiện chí lắng nghe những giáo lý mà người 
khác đề xướng. 

ở đây, ta cũng nên thêm rằng tinh thần hiểu biết bao dung đó 
cần nên được áp dụng trong thời đại ngày nay không những chỉ 
trong vấn đề lý thuyết tôn giáo, mà còn ở trong những lĩnh vực 
khác nữa. 

Tinh thần bao dung và hiểu biết ấy từ nguyên thủy của nó đã là 
một trong những lý tưởng được yêu chuộng nhất trong nền văn hóa 
và văn minh Phật giáo. Đó là lý do tại sao không hề có một ví dụ 
nào về sự tương tàn hoặc đổ máu trong lịch sử của những người 
theo đạo Phật và trong suốt quá trình truyền bá Phật giáo hơn 2.500 
năm qua. Phật giáo được phát triển một cách thanh bình ở các lục 
địa ở Châu Á và hiện nay có trên 500 triệu Phật tử.^^ Bạo động, 
dưới bất cứ lý do nào hay danh nghĩa nào đi nữa, thì cũng đều là 
tuyệt đối trái ngược với giáo lý của Phật. 


Lời ghi trên “Trụ Đá Asoka”, [Rock Edict, XII]. 

(Con số ước lượng vào năm 1958, khi tác giả viết quyến sách này. Bây 
giờ thì con số đã nhiều hơn.) 

*Các chú thích và dẫn kinh là của tác giả. Các chú thích trong ngoặc (...) 
là của người dịch. Trên phần nội dung sách, những giải thích trong ngoặc 
[...] là của tác giả. Những giải thích khác trong ngoặc (...) là của người 
dịch. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 33 


Một câu hỏi vẫn thường được đặt ra là liệu: Phật giáo có phải là 
một tôn giáo hay không hay là một triết học?—Thật ra gọi tên là gì 
cũng chẳng quan trọng. Phật giáo chỉ là Phật giáo, cho dù bạn có 
gắn nhãn hiệu nào lên cho nó. Nhãn hiệu thì cũng chẳng mang 
nghĩa gì đúng về bản chất bên trong. Ngay cả cái nhãn “Phật giáo” 
mà chúng ta đặt tên cho Những Giáo Lý của Đức Phật thì cũng 
không quan trọng lắm. Cái tên người ta đặt không phải là cốt lõi 
hay thực chất. 

Điều gì trong một cái tên, 

Sao ta gọi em là Hoa Hồng? 

Hay dù gọi tên gì, 

Thì mùi hương vẫn ngọt ngào như vậy. 

Cũng như vậy, lẽ-thật (chân lý, sự thật) không cần nhãn hiệu: 
vì nó không phải là lẽ-thật riêng của Phật giáo, của Thiên Chúa 
giáo, của Hồi giáo, hay của Hindu giáo. Nó không thuộc về sự độc 
quyền của ai hết. Những nhãn hiệu tôn giáo chỉ là những cản trở 
cho sự hiếu biết độc lập và khách quan về Lẽ-Thật, và chúng chỉ 
tạo ra những thành kiến thiên kiến tai hại trong tư tưởng của con 
người. 

Điều này không những chỉ đúng trong những vấn đề về trí tuệ 
và tâm linh, mà còn đúng trong những quan hệ của con người. Ví 
dụ, khi ta gặp một người, ta không bao giờ nhìn anh ta là một con 
người, mà chúng ta lập tức dán nhãn hiệu cho anh ta như là người 
Anh, người Pháp, người Đức, người Mỹ hoặc người Do Thái, và 
bắt đầu nghĩ về anh ta với những định kiến thuộc nhóm nhãn hiệu 
mà chúng ta gắn cho anh ta. Nhưng có thể anh ta hoàn toàn chẳng 
có một thuộc tính nào mà chúng ta đã gắn cho anh ta. (Ví dụ, ngay 
cả khi anh ta là người Đức, nhưng bản tính và sự giáo dục của anh 


34 • Những Điểu Phật Đã Dạy 


ta chắng liên quan gì đến người Đức hết. Không phải mọi người 
Đức đều giống nhau). 

Con người vốn ưa thích những nhãn hiệu phân biệt, đến nỗi họ 
đặt cả tên những nhãn hiệu ấy lên trên những đức-tính và cảm-xúc 
mà mọi người đều có. Vì vậy mà người ta thường hay nói về tình 
bác ái theo những nhãn hiệu khác nhau, chẳng hạn: Tình bác ái 
Phật giáo, bác ái Tin Lành, và coi thường những ‘nhãn hiệu’ bác ái 
khác. Nhưng lòng bác ái đâu có thuộc về tôn giáo nào, nó không 
thuộc về Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hindu giáo, hay Hồi giáo. 
Tình thương của một ngưòd mẹ đối với con là không thuộc về Phật 
giáo hay Thiên Chúa giáo—đó là tình mẹ. Những đức-tính và cảm- 
xúc của con người như tình yêu, bác ái, từ bi, khoan hồng, nhẫn 
nhục, tình bạn, ham muốn, thù hận, ác tâm, ngu dốt, tự phụ... 
không cần đến những nhãn hiệu tôn giáo, chúng không thuộc riêng 
một tôn giáo nào cả. 

Đối với một người đi tìm Chân Lý thì lý-tưởng hay sự-thật có 
được từ đâu, tìm thấy được từ đâu, là không quan trọng. Việc 
nghiên cứu nguồn gốc và sự phát triển của những tư tưởng thì đó 
thuộc về lĩnh vực nghiên cứu của các học giả hàn lâm. Còn thực ra, 
để hiểu biết về Chân Lý thì không nhất thiết Chân Lý đó được 
giảng dạy từ Đức Phật hay bởi Đức Chúa hay bỏd bất kỳ ai. 

Điều cốt lõi là ''nhìn-thấy được sự-thật, "Kiểu-biểr về lẽ-thực. 
Có một câu chuyện quan trọng trong Trung Bộ Kinh {kinh sổ 140) 
minh họa cho điều này: 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 35 


Một hôm, Đức Phật ở lại đêm trong xưởng đồ gốm. Cũng ở 
trong xưởng đó, có một ẩn sĩ cũng vừa mới đến trước đó.^® Họ 
không biết nhau. Đức Phật nhìn tướng mạo vị ẩn sĩ này thầm nghĩ: 
‘‘“'Lành thay cách thức của vị trẻ tuoi này. Chắc sẽ cỏ điều hay khi ta 
hỏi thăm về anh ta.’’" Rồi Phật hỏi anh ta: 

- ‘Wày Tỳ kheo^^, vì ai mà anh phải xuất gia tu hành? Hoặc ai 
là Thầy của anh? Giáo lý nào anh thích?.” 

Vị ẩn sĩ trẻ trả lời rằng: 

- ‘Wày 'bạn\ có một ấn sĩ tên Cồ-Đàm, một người thuộc dòng 
họ Thích-Ca, người đã rời bỏ họ tộc Thích-Ca đê trở thành một ân 
sĩ. Tiếng tăm về người ấy đã lan rộng khắp non. rằng người ấy là 
một bậc A-la-hán, một bậc Toàn Giác.” Và vì nhân danh Đức Thể 
Tôn ẩy, tôi trở thành một tu sì. Ngài ấy chính là Thầy của tôi, và tôi 
thích giáo lý của Người ấy. ” 


0 Ắn Độ, những xưởng đồ gốm thường rộng rãi và yên tĩnh. Trong các bài 
kinh Pãli ta thấy những sa-môn tu kho hạnh và các du ấn sĩ, cũng như Phật, 
thường nghỉ đêm tại một xưởng đồ gốm trong cuộc sống lang thang du hành 
nay đây mai đó của minh. 

Điều đáng chú ý là Phật gọi người ẩn sĩ này bằng danh từ Tỳ kheo 
(Bhikkhu), một danh từ vốn được dùng để gọi tu sĩ Phật giáo. Ngay sau đó ta 
thấy vị này không phải một tu sĩ Phật giáo (Tỳ kheo), chưa phải là một Tỳ 
kheo của Tăng Đoàn, bởi vì sau khi nghe Phật giảng, anh ta mới xin Phật 
cho thụ giới đế được vào Tăng Đoàn. 

- Có lẽ là vào thời Phật, danh từ “Tỳ kheo” nhiều khi đã được sử dụng một 
cách không phân biệt để gọi tẩt cả các tu sĩ khổ hạnh, hoặc có thể chẳng qua 
vì Phật không cần nghiêm ngặt lắm khi sử dụng danh từ đó. “Bhikkhu” có 
nghĩa là khất sĩ, người xin ăn, và có lẽ lúc đó đã được dùng theo đúng nghĩa 
gốc của từ đó. Ngày nay danh từ ấy chỉ dùng để gọi những tu sĩ Phật giáo, 
đặc biệt các tu sĩ theo Phật giáo Nguyên thủy như ở Tích-lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Campuchia, Lào, và ở Chittagong (và ở miền nam Việt Nam). 



36 • Những Điều Phật Đã Dạy 


- “Vậy thì bậc Thế Tôn, bậc A-ỉa-hán, bậc Toàn Giác đó hiện 
đang sống ở đâu?” 

- “Này 'bạn\ ở những xứ phương Bắc có một thành phố được 
gọi là Savatthi (Xá-vệ). Đó là nơi mà bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác đó hiện đang sống.” 

- “Anh có bao giờ gặp được Thế Tôn đó chưa? Liệu anh có 
nhận ra người đó nếu anh đã gặp người đó?.” 

- “Tôi chưa từng gặp bậc Thế Tôn đó. Vì vậy, tôi không thế 
nhận ra vị ấy được.” 

Đức Phật nhận thấy rằng chỉ vì nghe tên của Phật (và những 
giáo lý của Phật) mà chàng trai trẻ vô danh này đã xuất gia và trở 
thành một tu sĩ. Tuy nhiên, không cần cho biết danh tánh của mình, 
Phật bèn nói: 

- “Này Tỳ Kheo, Ta sẽ dạy cho anh giáo lý đó cho anh. Hãy 
lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

- “Rất tốt, thưa bạn”, chàng trai trẻ đồng ý ngay.” 

Sau đó Đức Phật đã giảng giải cho anh ta một bài thuyết giảng 
rất quan trọng về Sự-Thật của thế giới, [nội dung cốt lõi của bài 
thuyết giảng này sẽ được trình bày ở chưong sau].^^ 

Cho đến khi kết thúc bài giảng này, vị ẩn sĩ trẻ đó, tên là 
Pukkusãti, mới nhận ra người vừa thuyết giảng cho anh ta chính là 
Đức Phật. Anh ta liền đứng dậy, đi về phía Đức Phật, quỳ xuống 
dưới chân của Vị Thầy và xin lỗi Phật vì trước đó đã gọi Phật là 


Coi Chương IV về “Diệu Đế Thứ Ba.” 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 37 


‘bạn’^^ do không biết đó là Phật. Sau đó, anh xin Phật cho anh ta 
quy y và chấp nhận cho anh ta vào Tăng Đoàn. 

Đức Phật hỏi a nh ta đã có sẵn y bát chua. [Một Tỳ kheo phải có 
3 y phục đế thay mặc và 1 bình bát đế đi khất thực]. Khi Pukkusãti 
trả lời không có, Phật nói rằng những đức Nhu Lai Ợathàgata) sẽ 
không ban sự thụ-giới cho một nguời nào nếu nguời đó không có 
sẵn y cà-sa và bình-bát. Do vậy nên Pukkusãti đã đi ra ngoài tìm y 
bát, nhung rủi thay dọc đuờng vị ấy đã bị bò húc chết.^® 

về sau khi tin buồn ấy đến tai Đức Phật, Phật đã nói với các đệ 
tử rằng Pukkusãti là một nguời có trí, đã nhìn-thấy đuợc Chân Lý 
và đã đạt đến giai đoạn gần cuối trên con đuờng chứng ngộ Niểt- 
bàn (tức đã chứng thánh quả Bất-lai) và sẽ đuợc tái sinh vào một 
cõi, ở đó vị ấy sẽ tu thêm để chứng ngộ trở thành một A-la-hán^^, 
và sau khi chết sẽ không bao giờ còn tái sinh trở lại thế gian này.^^ 


Danh từ Pãli XhẴvuso được dùng có nghĩa là “bạn”, “hữu.” Đó là một từ lễ 
phép, để xưng hô giữa những người ngang hàng với nhau (như “đạo hữu”). 
Nhưng những đệ tử không bao giờ dùng từ này để xưng hô với Đức Phật. 
Thay vào đó, họ dùng từ Bhante, gần như có nghĩa là: “Ngài”; “Đức Thầy.” 
Vào thời Đức Phật, các tu sĩ trong Tăng Đoàn xưng hô với nhau là Ẵvuso 
(bạn, đạo hữu). Nhưng trước khi Bát Niết-bàn, Đức Phật có chỉ dụ rằng 
những tu sĩ nhỏ tuối hơn phải xưng hô với các tu sĩ lớn tuối hơn là Bhante 
(Ngài) hay Ẵyasma (Thượng Tọa). Và những tu sĩ lớn tuổi phải gọi những tu 
sĩ ứẻ tuối hơn bằng tên hoặc là Ẵvuso (bạn, đạo hữu). (D II, nxb Colombo, 
1929, tr 95). Truyền thống xưng hô này vẫn còn được giữ trong Tăng Đoàn 
ở các nước Phật giáo Nguyên thủy cho đến ngày nay. 

Chúng ta biết bò ở Ân-ĐỘ thường được thả đi rong ngoài đường. Theo chi 
tiết này thì dường như truyền thống thả bò như vậy có từ thời cố xưa. Nhưng 
thường những con bò đi rong này hiền tính chứ không dã man hay nguy 
hiểm. 

A-la-hán (Arahant) là một người đã hết sạch những ô-nhiễm như tham, 
sân, si; sự tự-ta (ngã mạn)... Người đã đạt đến thánh quả cuối cùng là mục- 
tiêu của đời sống tâm linh. 



38 • Những Điểu Phật Đã Dạy 


Quay lại chủ đề chúng ta đang nói: câu chuyện vừa kể đã minh 
họa cho chúng ta thấy rõ rằng: khi Pukkusãti lắng nghe Đức Phật 
giảng dạy và hiểu rõ được lòi dạy của Phật, vị đó đã hiểu ra Sự- 
Thật, mặc dù lúc đó vị đó không hề biết người đang nói với mình là 
ai, hoặc đó là giáo lý của ai. Nhưng vị đó đã nhìn thấy sự-thật. Nếu 
thuốc tốt thì bệnh sẽ lành. Không cần thiết phải biết ai làm nên vị 
thuốc đó hoặc thuốc đó từ ai mà có! 

Hầu hết các tôn giáo khác đều được xây dựng trên ‘đức tin’ tín 
ngưỡng - có khi như là đức tin mù quáng. Đạo Phật thì nhấn mạnh 
vào sự “thấy”, sự “biết”, sự “hiểu”, chứ không chỉ dựa vào ‘đức 
tin’ hay lòng tin. Trong kinh văn Phật giáo có một từ là ‘"saddha"" 
(tiếng Phạn: sraddha), thường được dịch là ‘đức tin’ hay ‘lòng tin’. 
Nhưng thật ra saddha trong Phật giáo không có nghĩa là một ‘đức 
tin’ một chiều theo kiểu như vậy, mà nó mang nghĩa là tin- 
chẳổ\ tự-tin'' chứ không phải là do sự suy diễn và quy kết bề 
ngoài rồi vội vàng tin theo. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng chữ saddha trong Phật 
giáo, cũng như trong cách dùng bình thường của từ này, thì cũng có 
một ít nhiều yếu tố kiểu ‘đức tin’ theo cái nghĩa diễn tả về “lòng- 
tin” của Phật tử đối với Phật, Pháp, Tăng Ợam Bảo). 

Theo ngài Vô Trước (Asanga), một triết gia lỗi lạc của Phật 
giáo Đại thừa ở thế kỷ thứ 4 trước Công Nguyên, chữ sraddha có 


- Lúc này Pukkusati đã chứng ngộ thánh quả thứ ba, là Bất-lai (Anagami, 
nghĩa là: không còn trở lại thế gian). 

- Tầng thứ hai gọi là Nhất Lai {Sakadãgãmi: còn một lần trở lại thế gian), và 
tầng thứ nhất gọi là Nhập-(Dự) Lưu {Sotãpanna: đã nhập vào dòng thánh). 

Truyện “The Pilgrim Kamanita” của Karl Gjellerup dường như được lấy 
cảm hứng từ câu chuyện về Pukkhusãti này. 




Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 39 


03 nghĩa: (1) sự quy kết đầy đủ và chắc chắn về một điều gì đó, (2) 
sự an lạc của những đức tính tốt đẹp, và (3) tâm nguyện hoặc ước 
muốn làm được hay thành tựu một điều gì đó.^^ 

Tuy nhiên, nếu đặt từ sraddha theo nghĩa ‘đức tin’ hay ‘lòng 
tin’ theo kiểu những tôn giáo khác thì thật sự rất ít liên quan với 
nghĩa sự “tự-tin” hay sự “xác-tín” trong Phật giáo của nó.^‘* 

Câu hỏi có tin hay không (về một điều gì đó) khởi lên là khi 
chưa “thấy” rõ được điều đó—“thấy” ở đây là sự “t/zấy” theo mọi ý 
nghĩa của chữ này. Ngay khi bạn thấy được, thì vấn đề tin hay 
không tin sẽ tự nhiên biến mất ngay. Neu tôi nói với bạn rằng tôi 
đang có một viên ngọc giấu trong nắm tay của tôi, thì vấn đề “tin 
hay không tin” sẽ khởi sinh trong đầu bạn là đúng hay không, bởi 
vì bạn chưa thấy chắc là có viên ngọc trong tay tôi hay không. Bạn 
nghĩ có hay không có là thuộc về vấn đề bạn tin hay không tin mà 
thôi. Nhưng nếu tôi mở bàn tay ra và bạn nhìn thấy viên ngọc, bạn 
sẽ chính mắt mình “thấy” được nó, thì ngay lập tức vấn đề “tin hay 
không tin” không còn nữa, vì bản thân bạn đã “tự-tin” chắc chắn là 
có viên ngọc trong tay tôi. 

Một đoạn kinh nguyên thủy có ghi rằng: chứng-ngộ {biết và 

thấy) giống như một người thấy viên ngọc {hay trái myrobalan) 
trong nắm tay mở ra.” 

Một đệ tử của Đức Phật tên là Musila nói với một Tỳ kheo khác 
rằng: 


Abhisamuc, trang 6. 

ở đây chữ ""saddha” được dùng trong nghĩa thông thường là: “sự mộ đạo, 
đức tin, lòng tin.” (Nhưng chữ này trong Phật giáo có nghĩa sâu hơn, đó là sự 
tự-tin, niềm-tin xác đáng, sự tin-tưởng có căn cứ, niềm-tin không mù quáng.) 



40 • Những Điều Phật Đã Dạy 


‘‘‘'Này đạo hữu Savitta, không phải bằng sự dâng hiến, hay bằng 
đức tin hay lòng tin^^, không phải vì sự thích hay sự phóng theo, 
không phải vì nghe tin đồn hay vì truyền thống, không phải vì sự 
xem xét những lý lẽ, không phải vì thích suy diễn qua những ý kiến, 
tôi {tự mình) biết và thấy rằng sự chẩm-dứt sự hiện-hữu là Niểt- 
bànr^^ 

Và Phật cũng nói rằng: '"Này các Tỳ kheo, ta nói rằng sự tiêu 
diệt những ô-nhiễm và bẩt-tịnh là nói với những người biết và thấy, 
chứ không nói cho người không biết và không thấyP^'^ 

Điều đó có nghĩa là phải luôn luôn đặt ra vấn đề sự "biết và 
thấy”, chứ không phải vấn đề của lòng tin hay đức tin. Giáo pháp 
của Đức Phật đuợc gọi là ‘‘"‘ehi-passika” nghĩa là: mời nguời "đến 
để thấy”, chứ không phải 'đển để tin\ 

Ngôn từ nhiều kinh nguyên thủy dùng để diễn tả về những 
nguời đã chứng ngộ Chân Lý là: 

"Con Mắt của Sự Thật {Chân Lý) không còn dính bụi và không 
dính dơ {Dhamma-cakku, Pháp nhãn) đã khởi sinh.” 

Hay là: 


Luận án Tiến sĩ của Edith Ludowyk-Gyomroi với chủ đề “The Role of the 
Miracle in Early Pãli Literature” đã chọn đề tài này. Nhưng rất tiếc là chưa 
được xuất bản. Cũng tác giả đó đã có viết về đề tài này trên tờ tập san của 
đại học Tích Lan “The University Of Ceylon Review”, Vol.l, số. 1 (April, 
1943) trang 74 và trang kế tiếp. 

2^8 II (PTS), trang 117 

22 s III PTS), trang 152. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 41 


“Người đó đã thấy được Sự Thật, đã những ngộ Sự Thật, đã biết 
Sự Thật, đã thâm nhập Sự Thật, đã vượt qua nghi-ngở, không còn 
lay chuyên.” 

Hay là: 

“Như vậy với trí-tuệ đúng đắn {chánh tuệ), người đó nhìn thấy 
{sự thật) đó "đúng như nó thực là' {yatha bhutam).”^^ 

Còn khi nói về sự Giác Ngộ của mình, Phật đã nói rằng: 

“Con-mắt {pháp nhãn) đã được sinh, trí-biết đã được sinh, trí- 
tuệ đã được sinh, khoa-học đã được sinh, ánh sáng đã được 
sinh.”^^ Nó đang luôn luôn nhìn thấy thông qua trí-biết hoặc trí-tuệ 
{nana-dassana), chứ không phải bằng đức tin.” 

Điều này càng được tán thành vào thời đó, khi mà giáo phái 
chính thức Bà-la-môn của Ấn Độ nhất mực đòi hỏi mọi người phải 
tin và phải chấp nhận truyền thống và danh uy của tôn giáo đó như 
là một Chân Lý duy nhất mà không được nghi vấn gì. Khi có một 
nhóm những Bà-la-môn nổi tiếng học rộng đến gặp và đã nói 
chuyện qua lại rất lâu với Đức Phật, có một người trong nhóm, là 
một môn sinh bà-la-môn trẻ 16 tuổi, tên là Kapathika, được xem là 
người thông minh đặc biệt trong nhóm, đã đặt câu hỏi với Đức 
Phật.^® 

- “Thầy cồ-đàm, nói về những kỉnh điên co của bà-la-môn đã 
được truyền tụng bằng miệng, đã được bảo tồn trong các kết tập, 
các bà-la-môn đi đến một kết luận nhất nhất rang: "Chỉ đây {các 


2*^ s V, (PTS), trang 423; III, trang 103; M III (PTS), trang 19. 
25 s V (PTS), trang 422. 

2° Kinh Caúkĩ {Caúkĩ Sutta), kinh 95 của Trung Bộ Kinh. 



42 • Những Điều Phật Đã Dạy 


kinh kệ này) là đúng, mọi điều khác đều là sai. ’ Thầy cồ-đàm nghĩ 
sao về chuyện này?” 

Đức Phật hỏi lại anh ta: ‘Wàj^ Bhãradvãja,^^ trong sổ những bà- 
la-môn có một bà-la-môn nào nói như vầy: 'Tôi biết điều này, tôi 
nhìn thấy điều này: chi đây là đúng, mọi điều khác đều là saư hay 
không?” 

Bà-la-môn trẻ tuổi đó đã thành thật trả lời: "Không có. 

"Này Bhãradvãja, vậy trong bảy thế hệ các thầy bà-la-môn có 
một sư thầy bà-la-môn nào, hoặc một vị thầy của sư thầy (sư phụ, 
sư ông) nào nói như vầy: 'Tôi biết điều này, tôi nhìn thấy điều này: 
chi đây là đúng, mọi điều khác đều là saT hay không?” 

- "Không có.” 

"Này Bhãradvãja, theo như cách họ đã nói thì những bà-la-môn 
dường như giống một hàng người mù: người trước không nhìn 
thấy, người giữa không nhìn thấy, và người sau không nhìn thấy. Vĩ 
vậy, dường như đổi với ta, tình trạng của những Bà-la-môn giong 
như một hàng người mù vậy.” 

Sau đó Đức Phật đưa ra những lời khuyên rất quan trọng cho 
nhóm những bà-la-môn đó: 

"... Sẽ không đúng đắn (phù hợp) đối với một người trí khôn 
(chỉ vì muốn) bảo vệ (duy trì) sự thật (của mình; chưa chắc là sự- 
thật chân lý) mà đi đến kết luận nhất nhất rằng: 'Chỉ đây là sự 
thật, mọi điều khác đều là sai.'” 


Bharadvạịa là tên họ của môn sinh bà-la-môn này. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 43 


Bà-la-môn trẻ đó xin Đức Phật giải thích nghĩa của chữ '"khăng 
khăng duy trì {nghĩa gốc là "bảo vệ”) một điều là sự thật” là như 
thế nào, Đức Phật giải đáp rằng: 

"Này Bhãradvãja, người đó bảo vệ sự thật khi người đó nói: 
'Niềm-tin của tôi là vậỲ) nhưng người đó không đi đến kết luận 
nhất nhất: 'Chỉ đây là đúng sự thật, mọi điều khác đều là sai .'— 
(vì điều đó chỉ là sự tin hay lòng tin của anh ta mà thôi, chưa chắc 
là đúng đối với người khác). Nói cách khác, một người có thể tin 
vào điều anh ta muốn, và có thể nói rằng ‘Tôi tin điều đó’. Như vậy 
anh ta tôn trọng sự thật đó. Nhưng chỉ bằng sự tin hay lòng tin đó 
của mình, thì anh ta không nên nói rằng anh ta tin chắc chỉ có điều 
anh ta tin là sự-thật, còn mọi điều khác đều sai trái. 

Đức Phật nói rằng: 

"Bị dính mắc vào một điều gì [hay một quan-đỉếm nào đó] và 
coi thường những điều khác {những quan-đỉếm khác) là thấp kém. 
Điều đó người trí gọi là cái gông-cùm.”^^ 

Khi Đức Phật giảng giải^^ về lý nhân-quả cho những đệ tử của 
Phật, họ thưa rằng họ đã thấy được và hiểu được nó một cách rõ 
ràng. Đức Phật bèn nói rằng: 

"Này các Tỳ kheo, ngay cả quan-đỉêm này, thật minh bạch và rõ 
ràng, nhưng nếu các thầy bám chặt vào nó, nếu các thầy ôm giữ 
nó, nếu các thầy trân quý nó, nếu các thầy dính mắc vào nó, thì các 


32 Sn (PTS), trang 151 (v.798). 

33 Trong Mahã-tanhàsankhaya Sutta {Đại Kinh Đoạn Tận Đức), Trung Bộ 
Kinh, kinh 38. 



44 • Những Điều Phật Đã Dạy 


thầy đã không hiếu được rằng giáo lý {của Phật) là giống như 
chiếc bè, chi dùng đế qua sông, chứ không phải đế nắm giữ nóP^* 

Những lúc khác, Đức Phật cũng giải thích ví dụ nổi tiếng này 
là: giáo lý của Phật được ví như chiếc bè dùng để qua sông, chứ 
không phải để nắm giữ và mang vác nó trên lưng mình: 

‘Wày các Tỳ kheo, như một người trên chuyến đi. Anh ta gặp 
phải sông nước mênh mông. Bên bờ này thì toàn hiêm họa, nhưng 
bên bờ kia thì an toàn, không còn hiếm họa. Không có thuyền nào 
có thê vượt sông an toàn và không nguy hiêm. Và cũng chăng có 
cầu kiều gì đế băng qua sông. Anh ta tự nói với mình: ‘‘‘'Sông nước 
mênh mông. Bên bờ này thì toàn hiêm họa, nhưng bên bờ kia thì an 
toàn, không còn hiêm họa. Không có thuyên nào có thê vượt sồng 
an toàn và không nguy hiếm. Và cũng chang có cầu kiều gì đế băng 
qua sông. Vì vậy tốt hơn ta nên thu nhặt cỏ, cây, cành, lá đế làm 
một chiếc bè và chiếc bè sẽ giúp đưa ta qua bờ bên kia bằng tất cả 
sự nỗ-lực tay chân của chính mình.’’' 

Rồi người đó, này các Tỳ Kheo, thu nhặt cỏ, cây, cành, lá đế 
làm một chiếc bè và chiếc bè sẽ giúp đưa người đó qua bờ bên kia, 
bằng sự nỗ-lực bằng tay chân của chính mình. Sau khỉ đã vượt qua 
đến bờ bên kia, anh ta nghĩ rằng: “Chiếc bè này thật vô cùng hữu 
ích đối với ta. Nhờ nó mà ta đã vượt được qua sông một cách an 
toàn, bằng sự nỗ-lực chân tay của chính ta. Vậy tốt hơn ta vác 
chiếc bè trên đầu hoặc trên lưng ta theo bất cứ nơi đâu ta đi.’’" 

“Vậy các thầy nghĩ sao, này các Tỳ Kheo, nếu anh ta mang vác 
chiếc bè theo mình thì có đủng khôngl 


M I (PTS), trang 260. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 45 


“Dạ không.” 

'"Vậy anh ta làm cách nào thì phù họp nhất đoi với chiếc bè? 
Sau khi đã vượt qua sông đến bờ bên kia, giả sử người đó nghĩ 
rằng: ‘‘‘'Vậy Chiếc bè này thật vô cùng hữu ích đối với ta. Nhờ nó 
mà ta đã vượt được qua sông một cách an toàn bằng tất cả sự nỗ- 
lực tay chân của chính mình. Vậy sẽ tốt hon nếu ta kéo chiếc bè đặt 
lên bờ, hoặc ta cứ đế chiếc bè trôi nối theo dòng nước, rồi ta đi 
đường ta. Làm như vậy có lẽ là cách làm phù hợp nhất đối với 
chiếc bè.” 

“Tương tự như vậy, này các Tỳ Kheo, ta đã dạy cho các thầy 
một giáo pháp giống như chiếc bè dùng đế qua sông, chứ không 
phải đế mang vác theo mình [nguyên văn: không phải đế nam giữ 
nó]. Này các Tỳ kheo, các thầy ai đã hiếu được giáo lý của ta cũng 
như một chiếc bè, thì ngay cả những điều tốt (giáo pháp, chánh 
pháp) còn phải vứt bỏ, huống chi những điều xấu sai (tà pháp).”^^ 

► Từ ví dụ này cho thấy rõ giáo lý của Đức Phật là nhằm mục 
đích đưa con người đến chỗ an toàn, thanh tịnh, hạnh phúc, tĩnh 
lặng và chứng đắc Niết-bàn. Toàn bộ học thuyết mà Đức Phật đã 
dạy đều dẫn đến mục tiêu cứu cánh tột cùng như vậy. Phật không 
nói ra những điều chỉ để mà thỏa mãn sự tò mò về mặt tri thức. 
Phật là một vị thầy thực tiền chỉ dạy những điều sẽ đưa đến sự 
bình-an và hạnh-phúc cho con người. 


M I (PTS), trang 134-135. Dhamma (Giáo Pháp) ở đây, theo các Luận 
Giảng, là chỉ những sự chứng-ngộ chứng đắc tâm linh cao quý; những tầm- 
nhìn và lý-tưởng thanh tịnh (đã đạt được). Sự dính-chấp vào những sự 
chứng-ngộ đó, mặc dù là cao quý và thanh tịnh, còn phải nên dẹp bỏ, huống 
chi sự dính-chấp vào những điều xấu-ác. MA II (PTS), trang 109. 



46 • Những Điều Phật Đã Dạy 


CÓ lần Đức Phật đang ở khu rừng Simsapa ở Kosambi (gần 
Allahabad). Phật đã cầm một nắm lá, và hỏi các đệ tử: 

‘Wà_y các Tỳ kheo, các thầy nghĩ thế nào? Lá trong tay ta nhiều 
hơn hay lá trong rừng nhiều hơn?'' 

'"Thưa Đức Thể Tôn, lá trong tay của đức Thế Tôn là rất ít, 
nhưng lá trong rừng Simsapa đây thì rất nhiều hơn.." 

'"Cũng như vậy, này các Tỳ Kheo, những gì ta biết ta đã nói với 
các thầy chỉ là ít ỏi, những gì ta không nói với các thầy thì rất 
nhiều hơn. Và tại sao ta không nói cho các thầy (những điều đó)? 
Bởi vì việc đó không mang lại ích-lợi gì... không đưa đến Niết-bàn. 
Do vậy ta đã không nói hết cho các thầy những điều đó."^^ 

Nhiều học giả đã cố gắng một cách vô ích, họ cố gắng suy đoán, 
tìm tòi những gì Phật đã chứng ngộ mà chưa nói hết cho chúng ta. 

Đức Phật không quan tâm đến việc thảo luận những vấn đề siêu 
hình không cần thiết, chỉ mang lại những rắc rối vì do suy đoán và 
tưởng tượng. Phật cho đó là 'sự lang mang của những ý kiến này 
nọ' hay là 'rừng quan niệm'. Dường như có một số người trong số 
những đệ tử của Phật đã không đồng tình với thái độ này của Đức 
Phật. Thật vậy, như chúng ta biết, ví dụ như trường hợp của Tỳ 
kheo tên là Malunkyaputta đã đến hỏi Phật 10 câu hỏi cổ điển về 
những vấn đề siêu hình và xin Đức Phật trả lời.^^ 

Câu chuyện là, một hôm, sau giờ thiền buổi chiều, 
Malunkyaputta đã đi đến kính lễ Đức Phật, ngồi xuống một bên, và 
hỏi: 


36 SY tj.ang 437. 

CũỊamãỉunkya Sutta (Tiêu Kinh về Mãlunkya), Trung bộ kinh 63. 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 47 


“Thưa Thế Tôn, ở đãy, khi con đang ngồi thiền một mình, ý- 
nghĩ này đã khởi sinh trong tâm con: 'Những quan-đỉêm mang tính 
suy đoán sau đây đã không được đức Thế Tôn tuyên bố. Đó là: [(1) 
‘thế giới là trường tồn’ hay (2) ‘thế giới là không trường tồn’?; (3) 
‘thế giới là hữu hạn’ hay (4) ‘thế giới là vô hạn’?; (5) ‘linh hồn là 
thân xác là một’ hay (6) ‘linh hồn là một thứ và thân thể là thứ 
khác’?; và (7) ‘sau khi chết một Như Lai (Phật) còn hiện hữu’ hay 
(8) ‘sau khi chết một Như Lai không còn hiện hữu’?; (9) ‘sau khi 
chết một Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu’ hay (10) ‘sau 
khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải 
không còn hiện hữu’.] 

“Đức Thế Tôn đã không tuyên thuyết rõ về những điều này cho 
ta, và ta không đồng ý và chấp nhận sự việc này, do vậy ta phải đi 
gặp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn như vậy nghĩa là sao. Neu 
đức Thể Tôn tuyên bổ rõ với ta rằng: [(1) ‘thế giới là trường tồn’ 
... và (10) ‘sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, 
cũng không phải không còn hiện hữu’.] ... thì ta sẽ sống đời sống 
tâm linh theo {dưới sự dẫn dắt của) đức Thể Tôn\ còn nếu đức Thể 
Tôn không tuyên bố rõ ràng với ta về những điều đó, thì ta sẽ bỏ tu 
hoàn tục. ” 

Rồi Đức Phật cũng đã trả lời cho Malunkyaputta. Nhân tiện, sự 
trả lời của Đức Phật cho Malunkyaputta có thể cũng rất hữu-ích cho 
hàng triệu người trên thế giới trong thời này vẫn đang phung phí 
thời giờ quý báu vào việc suy đoán về những vấn đề siêu hình và tự 
làm bận tâm mình một cách không cần thiết: 

“Sao vậy, này Mãluhkyãputta, có bao giờ ta nói với thầy rằng: 
'Này Mãluhkyãputta, hãy đến đây song đời sống tâm linh theo ta 
thì ta sẽ tuyên bổ rõ cho thầy: [(1) “thế giới là trường tồn” ... hoặc 


48 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(10) ‘sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 
không phải không còn hiện hữu’] hay không?"" 

- “Dạ không, thưa Thế Tôn"" 

“Vậy có bao giờ thầy nói với ta rằng: 'Con sẽ sống đời sống 
tâm linh theo Thế Tôn, thì Thế Tôn sẽ tuyên bổ rõ với con: [(1) “thế 
giới là trường tồn” hoặc “thế giới là không trường tồn” ... hoặc 
(10) ‘sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 
không phải không còn hiện hữu’] hay không?"" 

- “Dạ không, thưa Thế Tôn"" 

“Như vậy, hỡi con người lầm lạc kia, thầy là ai và thầy đang từ 
bỏ cái gĩ?.""^^ 

“Cho dù có ai nói như vầy: 'Tôi sẽ không sống đời sổng tâm 
lỉnh theo đức Thế Tôn cho đến khỉ nào đức Thế Tôn tuyên bổ rõ với 
tôi: [(1) “thế giới là trường tồn” ... hoặc (10) ‘sau khi chết một 
Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện 
hữu’] thì những điều đó cũng đâu được tuyên bố rõ bởi Như Lai, và 
trong khi đó người đó cũng phải chết (mà vẫn không được Phật trả 
lời). 

“Này Mãlunkyãputta, giả sử có một người bị trúng mũi tên tâm 
đầy thuốc độc, rồi bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng của 
người đó mời lương y tới chữa trị cho người đó. Nhưng người đó 
cứ nói: 'Tôi sẽ không đê cho lương y rút mũi tên độc này ra cho 


(Có nghĩa: cả hai đều tự do và không ai phải có nghĩa vụ làm điều gì cho 
bên kia thì mới có chuyện tu hay không tu. Tức là, cho dù Đức Phật có yêu 
cầu ông ta hay ông ta yêu cầu Đức Phật như vậy, thì Đức Phật vẫn không 
giải đáp cho những câu hỏi thuộc về siêu hình của ông ta. Bởi vì Phật có lý 
do đế không giải đáp... Mời đọc tiếp đoạn cuối của bài kinh.) 



Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo • 49 


đển khi nào tôi biết rõ: [(1) ngưòd bắn tôi là ai, là người giai cấp 
chiến-sĩ, hay bà-la-môn, hay nông-thương, hay hạ-tiện.’ Và người 
đó lại nói: ‘Tôi sẽ không để cho lương y rút mũi tên độc ra cho đến 
khi nào tôi biết rõ (2) tên tuổi và họ tộc của người đã bắn tôi; ... 
cho đến khi nào tôi biết rõ (3) người bắn tôi là cao, thấp, hay vừa; 
... cho đến khi nào tôi biết rõ (4) người bắn tôi có da đen, da nâu, 
hay da vàng; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (5) người bắn tôi sống ở 
làng nào, thị trấn nào, thành phố nào; ... cho đến khi nào tôi biết rõ 
(6) cái cung dùng để bắn tôi là loại cung vòng hay loại cung nỏ; ... 
cho đến khi nào tôi biết rõ (7) sợi dây cung dùng để bắn tôi được 
làm từ sợi xơ, sợi lau sậy, sợi gân, sợi cây gai, hay từ sợi vỏ cây; ... 
cho đến khi nào tôi biết rõ (8) mũi tên dùng để bắn tôi được làm từ 
cây rừng hay cây trồng; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (9) đuôi mũi 
tên dùng để bắn tôi được làm từ loại lông chim nào—lông kền kền, 
lông con diệc, lông chim ưng, hay lông cò; ... cho đến khi nào tôi 
biết rõ (10) mũi tên dùng để bắn tôi được quấn bằng sợi gân nào— 
gân bò, gân trâu, gân nai, hay gân khỉ; ... cho đến khi nào tôi biết 
rõ (11) đầu mũi tên dùng để bắn tôi là dạng gì—đầu nhọn hay đầu 
bén như dao cạo, đầu cong hay có gai cạnh, hay dạng giống răng 
bò, hay dạng như dao mổ.’] 

'‘Tất cả những điều này vẫn không được biết rõ, và trong khỉ đó 
người đó vẫn phải chết (mà vẫn không được Phật trả lời). 

“Cũng giống như vậy, này Mãlunkyãputta, cho dù có ai nói 
rằng: ‘Tôi sẽ không sống đời sống tâm linh theo đức Thế Tôn cho 
đến khi nào đức Thế Tôn tuyên bổ rõ với tôi rằng: [(1) “thế giới là 
trường tồn” ... hoặc hoặc (10) ‘sau khi chết một Như Lai không 
phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu’] thĩ 
những điều đó cũng đâu được tuyên bố bởi Như Lai, và trong khi 
đó người đó cũng phải chết thôi.” 


50 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Khi đó Đức Phật giải thích cho Mãlunkyaputta rằng đời sống 
thánh thiện là không phụ thuộc vào những quan-điểm suy đoán đó. 
Cho dù người ta có quan niệm về những vấn đề đó ra sao, thì: ''thì 
trước mắt vẫn luôn "có sự sinh, có sự già, có sự bệnh, có sự chết, 
có sự buồn sầu, ai oán, đau khố, ưu phiền, và tuyệt vọng”, mà ở 
đây và bây giờ ta đang đi chỉ dạy về sự tiêu-diệt tất cả những sự đó 
đây nè. {Và sự chấm-dứt những thứ này (—Niểt-bàn) ta tuyên bố là 
có thê thực hiện ngay trong chính cuộc đời này.Ỵ' 

"Này Mãluhkyãputta, hãy nhớ rằng: những gì ta đã không 
tuyên bố (làm rõ) coi như đã không được tuyên bổ, và nhớ rằng: 
những gì ta đã tuyên bố là coi như đã được tuyên bố. (a) Và những 
gì là điều ta đã không tuyên bố? Đó là những vấn đề như: [(1) ‘Thế 
giới là trường tồn’— Ta đã không tuyên bổ ... (10) ‘sau khi chết 
một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn 
hiện hữu’— Ta đã không tuyên bố.) 

"Vì sao ta đã không tuyên bố về những điều này? Bởi vì nó 
không ích lợi, nó không thuộc những nền-tảng của đời sống tâm 
linh {không phải là căn bản của sự tu hành), nó không dẫn đến sự 
tỉnh-ngộ, không dẫn đến sự chán-bỏ, sự chấm sứt, sự bĩnh-an, trí- 
biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã không tuyên bố 
về những điều này. 

(b) “Va những gì là điều ta đã tuyên bổ? [‘Đây là sự khố’— Ta 
đã tuyên bố rõ. ‘Đây là nguồn-gốc khố’— Ta đã tuyên bố rõ. ‘Đây 
là sự chấm-dứt khổ’— Ta đã tuyên bổ rõ. ‘Đây là con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt khổ’— Ta đã tuyên bổ rõ. 

"Vì sao ta đã tuyên bố rõ về những điều này? Bởi vì nó là ích 
lợi, nó thuộc về những nền-tảng của đời song tâm linh (là căn bản 
của sự tu hành), nó dẫn đển sự tỉnh-ngộ, dẫn đển sự chán-bỏ, sự 


Thái Độ Tinh Thần Của Phật Giáo ‘51 


chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do 
vậy ta đã tuyên bổ rõ về những điều nàyP^^ 

Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về bổn sự-thật thánh 
thiện, tức Bổn Diệu Đe, mà Đức Phật vừa mới nói với Tỳ kheo 
Mãlunkyaputta rằng Phật đã tuyên bố rõ. 


A (Nxb Colombo, 1929), trang 345 & 346; s IV (PTS), trang 72 và trang 
kế tiếp. Dường như sự trả lời của Phật đã có hiệu quả thỏa đáng cho Tỳ kheo 
Mãlunkyaputta; vì trong một bài kinh khác chúng ta thấy thầy ấy lại đến gặp 
Phật để xin chỉ dạy, và nhờ tu theo lời Phật chỉ dạy, thầy ấy đã đã chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán. 



52 • Những Điểu Phật Đã Dạy 




Chương II 
Tứ Diệu Đe 


Trái tim của giáo lý Đức Phật nằm ở chỗ Tứ Diệu Đế (Cattrari 
Ariyasaccani) mà Phật đã trình bày trong Bài Thuyết Giảng Đầu 
Tiên^ cho những người bạn tu khổ hạnh trước kia (5 anh em Kiều 
Trần Như) tại Isapantana (thuộc xứ Sarnath ngày nay) gần Banares 
(Ba-la-nại), Ấn Độ. Trong bài thuyết pháp này, như chúng ta cũng 
đọc thấy trong bản kinh nguyên thủy này, thì Tứ Diệu Đe (Bổn 
Chân Lý Cao Diệu) được thuyết giảng một cách ngắn gọn. Nhưng 
ở rất nhiều chỗ khác trong các tạng kinh nguyên thủy, Tứ Diệu Đe 
đã được giảng giải đi, giảng giải lại rất nhiều lần bằng nhiều cách 
khác nhau và với nhiều chi tiết giảng giải khác nhau. 

Neu chúng ta nghiên cứu Bốn Diệu Đe cộng với việc học hiểu 
tất cả những lần giảng giải khác nhau đó của Đức Phật, chúng ta sẽ 
hiểu khá tốt và chính xác về những lời dạy căn bản và cốt lõi của 
Đức Phật theo đúng tinh thần của kinh tạng nguyên thủy. 

Bốn Diệu Đe là: 


' Dhammacakkappavattana Sutta {Kinh Chuyên Pháp Luân). Mhvg. 
(Alutgama, 1922), trang 9 & sau, sv (PTS), ttang 420 & sau. 



54 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(1) Dukkha^—Khổ (Sự Thật về Khổ). 

(2) Nguyên Nhân của Khổ (Sự Thật về Nguồn-gốc Khổ: 
Dukkha-samudaya). 

(3) Sự chẩm-dứt khổ (Sự Thật về sự Diệt-Khổ: Dukkha- 
Nirodha). 

(4) Đạo (Sự Thật về Con-đường dẫn tới sự Diệt-Khổ: Magga). 


^ Tác giả để nguyên danh từ ""Dukkha” trong nguyên bản thay vì dịch dễ gây 
hiếu lầm, bởi vì danh từ này bao hàm nhiều nghĩa rất sâu rộng, như sẽ được 
giảng giải ở phần sau của Chưong này. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 55 


Diệu Đế Thử Nhất 

(Sự Thật về 

Diệu Đế Thứ Nhất (Dukkha-arigasacca) từng được các dịch giả 
dịch là: '"Chân lý về khổ đau” (như khổ sở và đau đớn...) và thường 
được diễn dịch theo nghĩa là: ‘Cuộc đời, theo ý Phật giáo, chẳng có 
gì ngoài khổ sở và đau đớn’. Cả hai cách dịch từ và dịch nghĩa trên 
đều không thỏa đáng và gây hiểu lầm. Bởi vì đó là cách dịch lướt, 
tùy tiện và hẹp nghĩa đó đã làm cho nhiều người hiểu lầm đạo Phật 
là bi quan. 

Trước hết, Phật giáo không phải bi quan cũng không phải lạc 
quan. Nói đúng hơn, Phật giáo là thực tiền, vì Phật giáo mang môt 
cách nhìn về cuộc đời và thế gian một cách thực tế. Phật giáo nhìn 
sự vật một cách khách quan ịyathàbhutam). Phật giáo không ru ngủ 
bạn vào một thiên đường ngụy tạo mà cũng không làm bạn sợ hãi 
hay đau thương bằng những nỗi-sợ và tội-lỗi do tưởng tượng. Phật 
giáo chỉ cho bạn một cách nhìn khách quan bạn là ai và thế giới 
xung quanh bạn là gì, và chỉ cho bạn con-đường để đi đến sự tự-do, 
sự bình-an, sự thanh-tịnh, và hạnh-phúc hoàn toàn. 

Một người thầy thuốc có thể coi một căn bệnh là ghê gớm theo 
một cách thái quá và do vậy ông buông bỏ mọi hy vọng chữa chạy. 

Một ngưòd thầy thuốc thì quá khinh suất, coi căn bệnh không là 
vấn đề gì lớn lao và không cần nghiên cứu chữa trị nghiêm túc và 



56 • Những Điều Phật Đã Dạy 


do vậy làm cho bệnh nhân yên tâm một cách sai lầm về căn bệnh 
của mình. Bạn có thể gọi ngưòd thứ nhất là bi quan và người thứ hai 
là lạc quan. Cả hai trường họp trên đều nguy hiểm. 

Nhưng có một vị thầy thuốc thứ ba chẩn đoán căn bệnh một 
cách đúng đắn, hiểu rõ được nguyên nhân và bản chất của căn 
bệnh, do vậy thấy rõ căn bệnh có thể trị được, và tự tin đưa ra 
phương pháp trị-liệu, nên cứu sống được bệnh nhân. Đức Phật cũng 
giống như vị thầy thuốc thứ ba đó. Đó là một bác sĩ trí-tuệ và khoa- 
học đối vói những căn bệnh của thế gian {Bhisakkha, hay 
Blaisajya-guru). 

Đúng là trong tiếng Pãli chữ dukkha [tiếng Phạn Duhkha] có 
nghĩa thông thường là ‘khổ sở’, ‘đau đớn’, ‘sầu khổ’, ‘thống khổ’ là 
đối nghĩa với từ sukkha có nghĩa là ‘hạnh phúc’, ‘sung sướng’, ‘dễ 
chịu’, ‘thoải mái’. Nhưng chữu dukkha trong Tứ Diệu Đe thì trình 
bày quan-điểm của Đức Phật về cuộc đòi và thế gian với ý nghĩa 
sâu sắc hơn về mặt triết học, nó chuyển tải nhiều nghĩa rất sâu 
rộng hơn. 

Ngoài nghĩa bình thường là '"khổ đau'\ chữ dukkha cũng bao 
hàm các nghĩa trong Phật giáo là: "không hoàn hảo'\ "không ổn 
địnK\ "không thường hằng’’", hay "vô thường”, "trổng không” (tức 
không phải là một thực thế gì hết), "không chắc chắn” (tức luôn 
thay đôi, luôn biên đôi, có mât, sinh diệt), cho nên rât khó đê mà 
tìm một chữ nào có thể bao hàm và dịch hết mọi ý-niệm của chữ 
dukkha trong Tứ Diệu Đe của Phật giáo. Và do vậy tốt nhất là để 
nguyên nó, không nên dịch, còn hơn là phải dịch mà không đầy đủ, 
không thỏa đáng, sẽ làm nhiều người hiểu lầm nếu ta cứ chọn cách 
dịch theo kiểu truyền thống là ‘đau khổ’ hay ‘khổ sở’. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 57 


Đức Phật không nói là không có những hạnh-phúc trong cuộc 
đời thế tục khi Phật nói cuộc đời này có nhiều đau khổ. Ngược lại, 
Phật công nhận rất nhiều hạnh-phúc về vật chất và tinh thần có 
trong đời sống của mọi người sống tại gia cũng như các tu sĩ xuất 
gia. Trong Bộ Kinh Tăng Chi (AN), một trong 05 tuyển tập của 
Kinh Tạng Pãli chứa đựng những bài giảng của Đức Phật, có ghi 
một danh sách các loại hạnh-phúc (sukhani), chẳng hạn như: Hạnh 
phúc của cuộc sống gia đình và hạnh phúc của cuộc sống của người 
xuất gia đi tu; Hạnh phúc của khoái-lạc giác-quan (dục lạc) và hạnh 
phúc của sự từ-bỏ được chúng; Hạnh phúc của sự ràng-buộc lẫn 
nhau và hạnh phúc của sự buông-bỏ được chúng; Hạnh phúc về vật 
chất và hạnh phúc về tinh thần....^. Nhưng tất cả những loại hạnh 
phúc đó đều nằm trong chữ Dukkha, đều thuộc về sự ''Khổ”. 

Ngay cả trạng thái tâm linh tinh khiết của những "tầng thiền 
định” Ợhana, Phạn: dhyana) đạt được bằng phương pháp định-sâu, 
đó là trạng thái đã đã thoát khỏi bóng dáng của khổ đau theo nghĩa 
của thế gian, trạng thái đó được mô tả như là niềm hạnh-phúc thuần 
khiết, không pha tạp; thậm chí đó là trạng thái tầng thiền định (thứ 
tư) không còn bất kỳ cảm giác sướng (sukkha) và khổ {dukkha) nào 
nữa, và đó là tầng cảnh giới “thuần túy vắng-lặng”—là cảnh giới 
tâm linh cao siêu, đầy phúc lành và tĩnh tại đó— nhưng những 
trạng thái đó cũng còn nằm trong dukkha, vẫn nằm trong sự kho.(*) 

Trong một bài kinh thuộc Trung Bộ Kinh (Majjihima Nikãyà), 
sau khi đề cao giá trị hạnh-phúc tâm linh của những tầng thiền định 
này, Đức Phật nói thêm chúng những trạng thái vẫn còn “vổ- 


^ A (Colombo), 1929, trang 49. 



58 • Những Điều Phật Đã Dạy 


thường, là khô, và luôn luôn bị đôi thay” [aniccadukkha 
viparinaàma-dhamma] ý 

Chúng ta nhớ rằng chữ ''dukkha” đã được dùng một cách rõ 
ràng xác đáng như vậy. Đó là sự Khổ, không phải chỉ vì có ‘đau 
khổ’ theo nghĩa thông thường của thế gian, mà bởi vì: “/nọ/ thứ vô- 
thường đều là khổ’’ (yad aniccam tam dukkham). 

Đức Phật thì thực tế và khách quan. Phật đã dạy rằng, khi nói về 
cuộc đời và sự sung sướng, sự thụ hướng khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), chúng ta nên thấu hiểu 03 điều sau đây: 

1. Sự thỏa-thích hưởng lạc (assada). 

2. Sự nguy-hại {nguy hiếm, bất toại nguyện sau đỏ) (ãdinava). 

3. Sự thoát-khỏi chúng {nissarana) r' 

Ví dụ: khi bạn gặp một người dễ mến, duyên dáng và đẹp đẽ, 
bạn thấy thích người đó, bạn bị hấp dẫn, bạn muốn gặp lại người đó 
nhiều lần nữa, bạn cảm thấy vui lòng và thỏa mãn mỗi khi gặp 
người đó. Đó là sự thỏa-thích (assãda). Đó là điều hiển nhiên mà ai 
cũng trải qua. 

Nhưng sự vui sướng hay sự thỏa-thích này không tồn tại liên 
tục, không được như vậy mãi, không thường hằng. Vì hoàn cảnh * (*) 


^ Mahadukkhakkhandha Sutta (Đại Kinh Khố uấn), M I (PTS), trang 90. 

(*) (ở đây, tác giả muốn nói đến 04 tầng thiền định sắc-giới, từ tầng thiền 
định thứ nhất đến thứ tư, mà những người tu thiền định chứng đạt được. 
Theo Phật giáo, ai chứng đắc một trong các tầng thiền định này thì sau khi 
chết sẽ được tái sinh về những cõi trời sắc-giới (tiên giới) đầy hạnh-phúc. 
Nhưng những trạng thái vẫn còn nằm trong Khố, vì vẫn còn thay đối, vẫn 
còn sinh tử, chưa phải là niết-bàn). 

^ M I (PTS), trang 85 & sau, s III (PTS), trang 27 & sau. 



Diệu Đê Thứ Nhât • 59 


thay đổi, vì khi bạn không thể gặp lại người đó nữa, khi bạn bị mất 
niềm vui đó, bạn trở nên buồn, bạn có thể trở nên khó chịu và hụt 
hẫng và thậm chí còn có thể cư xử này nọ không lành. Đó là mặt 
xấu, mặt bất toại nguyện, và là sự nguy-hại {ãdinava) của bức tranh 
vui sướng đó. Đây cũng là điều hiển nhiên mà ai cũng trải qua. 

Bây giờ, nếu bạn không còn dính mắc vào một ngưòd nào, nếu 
bạn hoàn toàn buông bỏ, thì đó là bạn được sự tự do, đó là sự thoát- 
khỏỉ (nissarana). 

Ba điều này là sự-thật đúng đối với tất cả mọi sự khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc) trong thế gian. (Chúng ta nên luôn ghi nhớ và chánh 
niệm về cái quy luật ''3-điều'' này.) 

Từ đó cho thấy rằng, không cần phải rạch ròi là bi quan hay lạc 
quan ở đây, mà chúng ta phải xem xét (1) những vui sướng khoái 
lạc trong đời và (2) cả những khổ đau và hệ lụy mà chúng mang lại, 
và (3) sự tự do thoát khỏi khỏi sự ràng buộc dính mắc vào chúng. 
Ba bước xem xét như vậy giúp chúng ta hiểu rõ một cách toàn diện 
(nhiều mặt) và đúng đắn về sự-sống trong cuộc đời. Chỉ có như 
vậy, bạn mới có được giải-thoát thực sự". 

Khi nói về vấn đề này, Đức Phật nói rằng: 

‘Wày các Tỳ kheo, nếu những tu sì và bà-la-môn nào không 
hoàn-toàn hiếu hiếu một cách khách quan rằng: thỏa-thích 

là sự thỏa-thích; sự nguy-hại là sự nguy-hại. Sự thoát-khỏỉ là sự 
thoát-khỏỉ, thì KHÔNG THẾ NÀO họ có thể hiểu được dục- 
vọng khoái-lạc giác-quan một cách toàn diện, hoặc có thê 
hướng dẫn được người khác đi đến sự thoát-khỏỉ, hoặc người 
được hướng dẫn có thể hiểu được dục-vọng khoái-lạc giác- 
quan một cách toàn diện. 



60 • Những Điều Phật Đã Dạy 


''Nhưng này các Tỳ kheo, nếu những tu sĩ và bà-la-môn nào 
hoàn-toàn hiếu một cách khách quan rằng: "Sự thỏa-thích là sự 
thỏa-thích', sự nguy-hại là sự nguy-hại. Sự thoát-khỏi là sự 
thoảt-khỏi, thì họ co THE được dục-vọng khoái-lạc giác-quan 
một cách toàn diện, và có thể hướng dẫn được người khác đi 
đến sự thoát-khỏi, và người được hướng dẫn có thể hiểu được 
dục-vọng khoái-lạc giác-quan một cách toàn diện.” ý 

Khái niệm của "dukkha” có thể được nhìn từ 03 khía cạnh: 

1. Dukkha là Khô theo nghĩa thông thường {Khô khô: Dukkha- 
dukkha), 

2. Dukkha là Khổ do thay đổi, do vô thường {Vô-thường khổ: 
Viparinàma-dukkha), 

3. Dukkha là Khổ do phụ thuộc những điều-kiện (Hành khổ: 
Samkhãra-dukkha)P 

Ba nghĩa này có thể được giải thích so qua như sau: 

1. Tất cả những khổ đau trong cuộc đời, chẳng hạn như: sinh, 
già, bệnh, chết, gặp người mình ghét, gặp hoàn cảnh khó chịu, 
không được điều mình muốn, sự sự buồn sầu, than khóc, đau đớn, 
phiền ưu, và tuyệt vọng... Tất cả những sự "chịu đựng” về vật chất 
và tinh thần như vậy thường được gọi chung là những sự khổ, đau 
khổ, đau thưong. Những thứ khổ này đều thuộc về dukkha theo 
nghĩa thường dùng của chữ Khổ (tức "Khổ Khổ”: Dukkha-dukkha). 

2. Một cảm giác hạnh phúc, một điều kiện hạnh phúc, nhưng nó 
không liên tục, không tồn tại lâu, không ổn định. Nó thay đổi liên 


^ M I (PTS), trang 87. 

^ Vism (PTS), trang 499, Abhisamuc, ttang 38. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 61 


tục, có rồi mất, nay vầy mai nọ. Khi nó thay đổi, nó tạo ra khổ đau, 
làm người ta bất mãn, bất hạnh. Sự thăng-trầm có mất này nọ kiểu 
đó cũng thuộc về dukkha, theo nghĩa Khổ do bị thay đổi, do biến 
chuyến, do vô thường (“kd thường khố’’"'. Viparinàma-Dukkha). 

Hai dạng Khổ trên đây thì có thể hiểu được đối với chúng ta. Có 
lẽ ít ai còn chối cãi về những dạng Khổ rõ ràng như vậy trong cuộc 
sống của chúng ta. Cũng chính do vậy nên người ta thường chỉ biết 
đến Diệu Để Thứ Nhất theo 02 ý nghĩa này của từ Khổ, do chúng 
dễ hiểu, dễ thấy, và chúng xảy ra một cách hiển nhiên trong cuộc 
sống thường ngày mà chúng ta đều trải qua. 

3. Nhưng dạng Khổ thứ ba được gọi là Khổ do vào các tùy 
thuộc những điều-kiện (tùy duyên, hữu vi) (“Hành khố”: Samkhãra- 
dukkha) là khía cạnh triết học quan trọng nhất của Diệu Đe Thứ 
Nhất, và nó đòi hỏi chúng ta phải đi vào phân tích lý giải về những 
cái gọi là: một ‘thực thể sổng\ một ‘bản ngã\ hay cái gọi là cái 
‘Ta\ 

Theo Phật giáo, cái mà chúng ta gọi là một ‘thực thể sống’, một 
‘bản ngã’ hay một cái ‘Ta’ thực ra chỉ là một sự kết hợp của các 
nguồn năng lực thúc đẩy và năng lượng thuộc về vật chất và tinh 
thần vổn luôn luôn biến đổi. Chúng được chia thành 05 tập họp hay 
còn gọi ìầiNẫm Uân (Pãnka-khandha). 

Đức Phật đã nói: “Nói ngắn gọn, nãm-uấn bị dính chấp là Kho” 
(Samkhittena pancupãdànakkhandhà dukkha).^ 

Và trong những lần thuyết giảng khác, Đức Phật lại dạy thêm 
rằng: “Này các Tỳ kheo, khố là gì? Phải nên nói rằng khố chính là 


* “Samkhittena pancupàdànakkhandhà dukkha”. sV (PTS) trang 421. 



62 • Những Điều Phật Đã Dạy 


năm-uẩn bị dính chấp” (năm uẩn chấp thủ, năm thủ uẩn).® Vậy ở 
đây chúng ta cần phải hiểu rõ ràng: Kho và năm-uẩn không phải là 
02 thứ khác nhau, năm-uẩn tự thân chúng là sự Khổ (dukkhà). 
Chúng ta sẽ hiểu rõ điều này hơn khi chúng ta hiểu thêm các khái 
niệm về nam-uẩn, chúng là những điều-kiện cấu thành một cái gọi 
là ‘một sự sống' hay một ‘con người'. Bây giờ, năm-uẩn đó là gì? 

Năm-Uẩn 

Uẩn (HV) = Tập họp, tổ họp, đống. Năm nhóm tập hợp gọi là 
Năm Uẩn. Đó là: 

(1) Đầu tiên là uẩn về vật chất hay thân đuợc gọi là Sắc-Uẩn 
{Rupa-khandhà). Theo thuật ngữ này, sắc uẩn bao gồm nhóm Bổn 
Yểu Tổ Tứ Đại theo quan niệm truyền thống, bao gồm (í) thể cứng 
(đất), (íí) thể lỏng (nuớc), {Ui) thể động (gió), (/v) thể nhiệt (lửa), và 
cũng gồm cả những thể sắc phái sinh (upadaya-rupa) từ bốn yếu tố 
Tứ Đại đó sinh ra.^® 

Theo thuật ngữ này “Những thế sắc phái sinh từ Tứ Đại'' lại bao 
gồm năm giác-quan (căn) thuộc về thân của chúng ta (mắt, mũi, tai, 
lưỡi, và thân) và những đối-tượng bên ngoài (trần) của chúng là: 
những hình-sắc (thấy đuợc bằng mắt), những âm-thanh, những 
mùỉ-hương, những mùi-vị, và những đổi-tượng chạm xúc với thâm, 
Cộng với những suy nghĩ, ý tuởng hay khái niệm vốn thuộc về 
những đối-tuợng của tâm. {Tâm được coi là một giác-quan {một 
căn) và những đối-tượng của tâm còn được gọi là pháp). Và những 


s III (PTS), trang 158. 
s III (PTS), trang 158. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 63 


thể sắc thuộc môi trường (xứ) của những đối-tượng của tâm, hay 
gọi là những pháp xứ (dharma-yatana)}^ 

Vì vậy, toàn thể tập hợp về vật chất hay thân, bao gồm cả bên 
trong lẫn bên ngoài, đều thuộc Sắc-Uẩn. 

(2) Uẩn thứ hai là nhóm những cảm-giác, hay còn gọi là Thọ- 
uẩn (Vedana-khandha). Nhóm này bao gồm những cảm-giác sinh 
ra thông qua sự tiếp-xúc của các giác-quan và thế giới bên ngoài, 
bao gồm những cảm-giác sướng (dễ chịu; lạc thọ) và những cảm- 
giác khổ (khó chịu; khổ thọ). Những cảm-giác thì gồm 06 thứ cảm- 
giác: Cảm-giác do mắt tiếp xúc với những hình-sắc nhìn thấy được; 
cảm-giác do tai tiếp xúc với những âm-thanh nghe thấy được; cảm- 
giác do mũi tiếp xúc với những mùi-hương ngửi thấy được; cảm- 
giác do miệng tiếp xúc với những mùi-vị nếm thấy được; và cảm- 
giác do thân tiếp xúc với những đối-tượng chạm xúc được, và cảm- 
giác do tâm tiếp xúc với những đối-tượng của tâm; (nói lại, theo 
Phật giáo, tăm là giác-quan (căn) thứ sáuỶ^. Những cảm-giác về 
vật chất (thuộc thân) và tinh thần (thuộc tâm) của chúng ta thuộc về 
nhóm Thọ-Uẩn này. 

Chữ dùng để diễn tả về thuật ngữ ‘Tâm” (mana) trong triết lý 
Phật giáo cũng nên được giải thích luôn ở đây. cần phải hiểu rằng 
tâm không phải là ‘tâm hồn’ đối nghĩa với ‘thân xác’. Phật giáo 
không công nhận có một ‘tâm hồn’ trong thân xác như các triết học 
khác công nhận. Tâm chỉ đơn giản chỉ là một giác-quan hay một 
căn (indriya) giống như mắt và tai vậy. Nó cũng có thể được kiểm 
soát, kiềm chế, tu tập và phát huy giống như những giác-quan khác 


" Abhisamuc, trang 4. Vhibh. tr 72, Dhs. trang 133 va trang 594. 
'2 s III (PTS), trang 59. 



64 • Những Điều Phật Đã Dạy 


vậy. [Và Đức Phật đã luôn nói về giá trị của việc thường xuyên 
kiểm soát và điều phục 06 giác-quan (6 căn) đó là rất quan trọng! 
Đó là phần tu tập ''điều-phục sáu căn'']. Sự khác nhau giữa mắt và 
tâm là mắt cảm thụ thế giới những màu-sắc và hình-sắc, còn tâm thì 
cảm thụ thế giói của những ý-tưởng, suy-nghĩ và những đối-tượng 
của tâm. 

Chúng ta trải nghiệm, chúng ta biết được những mảng khác 
nhau của thế gian (pháp trần) bằng (theo/thông qua) những cảm- 
giác khác nhau. Chúng ta không thể nghe màu-sắc nhưng chúng ta 
có thể nhìn thấy chúng, hay chúng ta không thể nhìn thấy âm-thanh, 
nhưng chúng ta có thể nghe chúng. Vì vậy, với 05 giác-quan thuộc 
thân— mắt, tai, mũi, lưỡi, thân —chúng ta chỉ có thể cảm thụ và 
nhận biết được thế giới của những hình-sắc, những âm-thanh, 
những mùi-hương, những mùi-vị, và những thứ hữu-hĩ chạm xúc 
với thân. Nhưng những thứ này chỉ là một phần của thế giới chứ 
không phải là tất cả. Còn ý-tưởng và ý-nghĩ là gì? Chúng cũng là 
một phần của thế giới sự sống. Nhưng chúng không thể được cảm 
thụ bằng những giác-quan thuộc thân như mắt, tai, mũi, lưõd, thân. 
Nhưng chúng có thể được cảm nhận và nhận biết bằng một giác- 
quan khác—đó là Tâm. 

Bây giờ lại tiếp tục thấy luôn rằng những ý-tưởng và ý-nghĩ 
cũng không độc lập với cái thế giới mà 05 giác-quan thuộc thân 
cảm thụ được. Sự thật là những ý-tuỏng và ý-nghĩ phụ thuộc vào và 
bị chi phối hỏi những cảm-giác thuộc thân. Ví dụ: Một người mù 
mắt bẩm sinh không thể nào có ý-tưởng hay khái-niệm về những 
màu-sắc, ngoài sự ngưòd đó có thể cảm thụ được những âm-thanh, 
mùi-hưng, mùi-vị, và những đối-tượng chạm xú thông qua những 
giác-quan kia. Ý-tưởng và ý-nghĩ là một phần của thế giói sự sống 
cũng theo cách đó, chúng có mặt là tùy thuộc vào và bị chi phối 



Diệu Đê Thứ Nhát • 65 


theo những cảm-giác thuộc thân và những cảm-giác thuộc Tâm. Vì 
vậy, tâm cũng được xem là một cơ-quan cảm-giác, là một giác- 
quan hay một căn cảm-nhận {indriya), giống như mắt và tai vậy. 

( 3 ) Uẩn thứ ba là tập hợp những nhận-thức hay còn gọi là 
Tưởng-Uẩn (Sanna-khandha). Cũng giống như những cảm-giác có 
được thông qua sự tiếp-xúc của 06 giác-quan nói trên, sự nhận-thức 
cũng có được thông qua sự tiếp-xúc của 06 giác-quan đó của chúng 
ta với thế giới bên ngoài. Chính Tưởng-Uẩn này nhận thức được 
những đối-tượng là thuộc thân hay thuộc tâm.^^ 

( 4 ) Uẩn thứ tư là tập hợp “những sự hình-thành”, “những sự 
tạo-thành”, đó là những sựtạo-tác cố-ý của Tâm.^'* Vì đó là những 
“hành-vi” tạo tác của tâm nên nhóm này được gọi là Hành-Uẩn 
(Samkharaka-khandha). Nhóm này gồm những hành-vi cổ-ý bao 
gồm cả cả sự cố-ý (tư) tốt và xấu; sự cố-ý thiện và bất thiện. 
Những gì được gọi là nghiệp (kamma, karmà) cũng thuộc nhóm 
Hành-Uẩn này. cần ghi nhớ rõ định nghĩa riêng của Đức Phật về 
nghiệp là: 

“Vày các Tỳ kheo, chính sự cố-ý (cetana, tư) ta gọi là nghiệp. 
Vì đã có sưu cố-ý, nên người ta hành động thông qua thân, lời- 
nói và tâm-ý {thân, miệng, tâmỴ\^^ Sự cổ-ý {tư) là tạo-tác 
thuộc tâm, là hành-vi thuộc tâm. Chức năng của nó là hướng 


s III (PTS), trang 60 

""Hành-uân” (HV) là tập hợp những sự tạo-tác cổ-ý của tâm là một danh từ 
thường dùng để diễn tả ý nghĩa rộng lớn của chữ samkhãra trong danh sách 
năm-uấn. Nhưng chữ samkhãra ở trường họp khác thì có nghĩa chỉ về những 
thứ do điều-kiện mà có (những pháp hữu-vi): tức mọi thứ trong thế gian. 

A (Colombo, 1929) trang 590 - “Cetanàham, bhikkhave kammam vadàmi. 
Cetayitvà kammam karoti kàyena vàcà manasà”. 



66 • Những Điều Phật Đã Dạy 


dẫn tâm thực hiện những hành vi tốt, xẩu, hoặc không tốt không 

Cũng như tố họp những cảm-giác (thọ uấn) và những nhận-thức 
nhận biết (tưởng uẩn) nói trên, tổ hợp những sự tạo-tác cổ-ý (hành 
uẩn) cũng có 06 thứ dạng thuộc thân và thuộc tâm, liên quan đến 06 
cơ-sở cảm-nhận bên trong [6 giác-quan] và 06 cơ-sở cảm-nhận bên 
ngoài [sáu đối-tượng của các giác-quan]d’ Những cảm-giác và 
những nhận-thức không phải là những hành-vi thuộc sự cố-ý. Do 
vậy chúng không tạo nghiệp hay nghiệp quả. 

Chỉ những hành-vi cố-ý, chang hạn như sự cố-tâm 
(manasikara), ý-muốn (chanda), sự quyết định (addhimokha), 
niềm-tỉn (saddha), sự định-tâm (samãdhi), trí-tuệ ipãnna), sự nỗ- 
lực tinh tấn (vỉrỉya), tham-muon (raga), sự thù-ghét sân-hận 
(patigha), sự không hiêu-biêt hay vô-minh (avijja), sự tự-ta (mama, 
ngã mạn, ta-đây), quan-niệm có một danh-tính cái ‘to’ (sakkaya- 
ditti, thân kiến) ... vân vân ..., đều có thể tạo nghiệp. 

Có 52 loại hành-vi của tâm (tâm hành) như vậy tạo thành tập 
họp Hành-Uẩn. 

(5) Uẩn thứ năm là tập họp thức, còn gọi là Thức-Uẩn 
{Vinnattakkhandhàỹ^. Thức là một phản xạ hay sự đối ứng có 01 


Abhisamuc, trang 6 
s III (PTS), trang 60. 

Theo triết lý Phật giáo Đại thừa, tập họp Thức uẩn gồm cả 3 phưong diện: 
tâm-thức (citta), tâm (mana) và thức (vijnãna). VằA-ỉại-ya Thức (Alayã 
vinnãna) thông thường được dịch và gọi là Tàng Thức, (nghĩa là Thức để 
chứa đựng, kho tàng), cũng chiếm chỗ ở trong uẩn này. về chủ đề này, bạn 
có thế tham khảo một nghiên cứu với nhiều liên quan và chi tiết trong một 
tác phấm ừiết học Phật giáo viết sau tác phấm này bởi cùng một tác giả. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 67 


trong 06 giác-quan (mẳt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm) làm cơ-sở và đối 
ứng lại với 01 trong 06 hiện-tượng tương ứng bên ngoài làm đối- 
tượng {ỷiĩnh-sắc, âm-thanh, hương-vị, mùi-vị, những thứ hữu hình 
chạm xúc với thân, và các đổi-tượng của tâm {như ý-nghì, ý- 
tưởng...). 

Ví dụ, thức-nhĩn hay nhãn-thức (cakhu-vinnãna) có mắt làm 
cơ-sở cho nó, và hình-sắc nhìn thấy được làm đối-tượng của nó. 
Thức-tâm hay tâm-thức (mano-vinnãna) có tâm (mana) làm cơ-sở 
của nó và đối-tượng của tâm ý (ví dụ: ý-nghĩ, ý-tưởng ... pháp) làm 
đối-tượng của tâm thức. 

Như vậy, Thức-Uẩn cũng liên hệ với các giác-quan. Vì vậy, 
cũng như 03 uẩn thuộc tâm thần là Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn 
nói trên, ta thấy Thức-uẩn cũng có 06 dạng liên quan đến 06 giác- 
quan bên trong và 06 đối-tượng tương ứng của trần cảnh bên 
ngoài. 

Chúng ta nên nhớ rõ rằng: Thức không nhận-ra đối-tượng. Nó 
chỉ là một kiểu ‘biết được’ hay ‘có biết’ sự có-mặt của một đối- 
tượng mà thôi. Ví dụ, khi mắt tiếp xúc với một màu-sắc, như màu 
xanh, nó không thể nhận biết được là màu xanh. Ngay lúc này 
không có sự nhận biết hay nhận ra màu gì. Chỉ có uẩn Nhân-Thức 
(tưởng uẩn) mới nhận thức được đó là màu xanh. Thuật ngữ ‘thức- 
nhìn’ hay ‘thức mắt’ (nhãn thức) là cách diễn đạt mang tính triết 
học, chẳng qua để chỉ cái ‘sự thấy’, ‘sự nhìn thấy’ theo nghĩa thông 
thường. Nhìn thấy không có nghĩa là “nhìn ra” hay “nhận biết 
được” (màu gì). Các loại thức khác cũng tương tự. (Ví dụ, nghe 
thấy chứ lúc này không thể nghe ra hay phân biệt được âm-thanh là 


s III (PTS), trang 61. 



68 • Những Điều Phật Đã Dạy 


tính chất gì; ngửi thấy mùi-hương chứ lúc này chưa ngửi ra hay 
phân biệt được mùi-hương là tính chất gì). 

Cần lặp đi lặp lại nhiều lần rằng, trong triết học Phật giáo, 
không có một ‘tâm hồn’ biệt lập và thường hằng mà ngưòd ta hay 
gọi là một ‘bản ngã’ hay một ‘linh hồn’ hay cái ‘Ta’ là phần đối 
trọng với thân-xác. Và Thức (vinnãna) không nên được xem là 
‘linh hồn’ theo nghĩa đối lập sắc-thân. Điều này cần phải đặc biệt 
nhấn mạnh. Vì sao? Vì từ khởi thủy đến nay, người đời vẫn luôn 
luôn nghĩ một cách sai lầm rằng Thức chính là phần ‘hồn’ hay ‘linh 
hồn’ biệt lập cố định có mặt trong kiếp này và những kiếp sau. 

Một trong những đệ tử của Đức Phật, tên Sati, cứ khăng khăng 
cho rằng Đức Phật đã nói rằng: “C/ỉ/ có cùng một thức chuyển đi 
chuyển lại đây đóP Đức Phật liền hỏi ý người đó nói '"Thức” nghĩa 
là gì? Sati trả lời Phật bằng một câu cổ điển: “Nó chính là cái để 
biểu lộ, để cảm thấy, để biết được hậu quả của những hành vi tốt 
xấu, thiện ác”. (Ý của vị này nói thức là phần ‘linh hồn’). 

Đức Phật liền quở và dạy rằng: "Này kẻ rồ dại kia, mọi người 
có ai đã nghe ta giảng điều này theo kiểu đó hồi nào? Ngược lại, ta 
đã bằng nhiều cách nói rằng: Thức khởi sinh do có những điều- 
kiện {duyên), rằng không thế nào có Thức nếu không có điều-kiện 
tạo ra nó.” 

Sau đó, Đức Phật tiếp tục giảng giải về Thức như sau: 

"Thức được gọi tên tùy theo điều-kiện (duyên) tạo ra nó: Do có 
mắt và những hĩnh-sắc được nhìn thấy nên khởi sinh một loại thức, 
và đó được gọi là Thức-nhìn hay thức-mẳt (Nhãn Thức). 

- "Do có tai và những âm-thanh nên khởi sinh một loại thức, và 
đó được gọi là Thức-nghe hay thức-tai (Nhĩ Thức). 



Diệu Đê Thứ Nhát • 69 


- “Z)o có mũi và những mùi-hương nên khởi sinh một loại thức, 
và đó được gọi là Thức-ngửi hay thức-mũi Ợỷ Thức). 

- "'Do có lưỡi và những mùi-vị nên khởi sinh là một loại thức, 
và đó được gọi là Thức-nếm hay thức-lưỡi (Thiệt Thức). 

- '^Do có thân và những thứ hữu-hĩnh chạm xúc nên khởi sinh 
một loại thức, và được gọi là Thức-xúc hay thức-thân (Thân Thức). 

- '"Do có tâm và những đối-tượng của tâm (ý-tưởng, ý-nghĩ... 
pháp) nên khởi sinh một thức, và đó được gọi là Thức-tâm (Tâm 
ThứcỴ\^^ 

Đức Phật còn giảng về Thức bằng những ví dụ minh họa khác: 

"Một ngọn lửa được gọi tên theo chất liệu mà nó cháy: Lửa 
cháy bằng củi gỗ gọi là lửa củi, lửa cháy bằng rom rạ thì gọi là lửa 
rơm. Cũng vậy, thức được gọi tên theo điều-kiện (duyên) làm nó 
khởi sinh.'"^^ 

về điểm này, ngài Phật Âm (Buddhaghosa), một học giả luận 
sư Phật giáo lỗi lạc đã giải thích như sau: 

"...Lửa cháy bằng củi chỉ cháy được khi còn củi, nhưng lửa sẽ 
tắt ngay tại đó khi không còn (nguồn) củi nữa, bởi vì điều-kiện đã 
thay đôi, và lửa củi không thê chuyên qua (cháy) các đá vụn xung 
quanh đó đê mà trở thành 'lửa đá-vụn’. Và tương tự vậy, Thức- 
nhìn (nhãn thức) khởi sinh ngay công của giác-quan (nhãn quan, 
mắt) chỉ khi nào có điều-kiện của mắt, hĩnh-sẳc, ánh-sáng, sự-nhìn, 
sự chú-ý duyên hợp với nhau; nhưng thức này sẽ mất đi ngay khi 
điều-kiện hay sự duyên hợp không còn nữa, bởi vì điều-kiện đã thay 


Maha-tanha-samkhaya Sutta (Đại Kinh Trừ Dứt Dục Vọng), M I (PTS), 
trang 256. 



70 • Những Điều Phật Đã Dạy 


đôi, thức đó không thê chuyên qua tai, mũi... đê mà biên thành 
Thức-nghe {nhìthức), thức-ngửi {tỷ-thức)... cho được.”^^ 

Đức Phật đã khẳng định nhất quán rằng Thức phụ thuộc vào 04 
uẩn là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành’, và Thức không thể tồn tại một cách 
độc lập khỏi 04 uẩn đó cho được. Phật đã nói: 

''Thức tồn tại khi có sắc làm phương tiện (rũpupayam), sắc làm 
đổi-tượng {rũppãrammanam), sắc làm chỗ dựa {rupaPãlittham), và 
khi tìm khoái-lạc, nó {tức Thức) sẽ lớn lên, gia tăng, phát triên. 
Hoặc Thức tồn tại khi có Thọ là phương tiện... hoặc Tưởng làm 
phương tiện... hoặc Hành làm phương tiện, Hành làm đối tượng, 
Hành làm chỗ dựa, và khi tìm khoái-lạc, nó {tức Thức) sẽ lớn lên, 
gia tăng, phát triên. 

"Neu có người nói rằng: Tôi sẽ chi ra được sự đến, sự đi, sự 
mất đi, sự khởi sinh, sự lớn lên, sự tăng trưởng, hay sự phát triến 
của Thức mà không dính dáng gì đến sắc, Thọ, Tưởng, Hành, thì 
người đó đang nói về một cái gì đó không hề có thực.”^^ 

Nói ngắn gọn, tóm lại đó là Năm-Uẩn. Cái chúng ta hay gọi là 
một ‘thực thể sống’, một ‘con người’, một ‘cá thể’, hay một cái 
‘Ta’ thực ra chỉ là tên gọi hay một nhãn hiệu đặt cho một "sự- 
duyên-hợp” hay cái tổ-hợp “Năm-Uẩn” này mà thôi. Tất cả các 
Uẩn đều là vô-thường, luôn luôn biến đổi, chúng không bao giờ là 
cố định để mà trở thành hay được gọi là một ‘thực thể’, một ‘con 
người’ hay một ‘chúng sinh’ cố hữu (truyền kiếp) nào cả. Chúng là 
vô-thường nên không thể nào là một ‘thực thể’ cố định như một cái 
'Ta’ biệt lập và thường hằng nào cho được. 


2' MA II, PTS, trang 306-307. 
22 s III (PTS), trang 58. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 71 


Và “Mợỉ thứ vô thường đều là khổ'" (Yad annicam tam 
dukkham.) Đây là cái nghĩa đích thực trong lời Đức Phật đã nói: 
‘Wớỉ ngắn gọn, Nănt-Uẩn bị dính chấp là sự khổ, dukkha”. 
Chúng không bao giờ giống nhau trong 02 khoảng-khắc liên tục. ở 
đây, ‘A’ là không tương đồng với ‘A’ (trong hai khoảng-khắc liên 
tục). Chúng biến đổi theo từng đơn vị thời gian, từng khoảng-khắc, 
từng sát-na, chúng khởi lên rồi mất đi trong dòng sinh-rồi-diệt liên 
tục. 

‘Wày các bà-la-môn, giống như một dòng sông chảy từ trên núi, 
luồn chảy và trồi qua mất, mang theo mọi thứ trong dòng của 
nó, không có một khoảng-khắc nào nó ngừng chảy, mà nó liên 
tục chảy, liên tục. Vĩ vậy, này các bà-la-môn, đời người cũng 
vậy, giống như một dòng sông chảy từ trên núi vậy.” 

Và trong một lần khác, Đức Phật cũng nói với ông Patthapala 
rằng: ‘T/ỉế gian là một dòng chảy liên tục và vô thường”. 

Một sự vật mất đi, làm điều-kiện (duyên) cho sự xuất hiện của 
sự vật khác theo một chuỗi nhân-duyên và hệ-quả tác động của 
chúng (nhân-quả). Không có một thể chất nào không biến đổi và 
mãi mãi thường hằng bên trong chúng. Không có gì đằng sau chúng 
để được gọi là một cái ‘Ta’ hay cái một cái ‘Ngã’ cố hữu (Atman), 
hay một dạng ‘linh hồn’ bất biến và truyền kiếp nào cả. Mọi người 
sẽ đồng ý rằng không có sắc, không có Thọ, không có Tưởng, 


A (Colombo, 1929), ừang 700. Những từ ngữ này là do Đức Phật nói ra 
cho một vị Đạo sư (sattha) tên là Araka, người đã hoàn toàn thoát-dục. Điều 
thú vị là học thuyết của Heraclitus ở Châu Âu (khoảng năm 500 trước CN) 
cũng nói tương tự, răng mọi sự vật đều ở trong trạng thái của một dòng 
chảy, và câu nói nối tiếng của ông là: "'Bạn không bao giờ bước chân xuống 
hai lần trong cùng một dòng sông, vì luôn luôn là dòng nước mới chảy qua 
chân bạn.” 



72 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Hành, Thức nào thực sự có thể được gọi là một cái ‘ngã’ hay cái 
‘Ta’ (mà chúng ta vẫn hằng tưởng tượng). 

Nhưng khi năm tập hợp uẩn thuộc thân (Sắc) và tinh thần (Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức) này phụ thuộc vào nhau, cùng hoạt động với 
nhau trong một sự kết-họp như là một bộ-máy tâm-sinh ỉý,^^ thì 
chúng ta có một ý-niệm về cái ‘Ta’ theo kiểu một ‘linh hồn’ của-ta. 

(Thực ra, đó chỉ là sự kết-họp của những tập-hợp vật chất (sắc) 
và tinh thần (danh) mà thôi. Sự kết-họp đó là có điều-kiện (hữu vi). 
Khi một hay nhiều yếu tố trong sự kết-họp đó thay đổi hay không 
còn (tức điều-kiện thay đổi), thì cái sự kết-họp đó cũng thay đổi 
theo, biến hoại theo, chấm dứt theo, chứ đâu có ‘cố-hữu’ là một cái 
ông ‘A’ nào đó). 

Ý-niệm đó (“ngã” chấp) chỉ là một ý tưởng sai lầm, chỉ là một 
sự tạo-tác của tâm (tâm hành). Nó chẳng là gì cả, chỉ là một trong 
52 Tâm Hành thuộc tập họp uẩn thứ tư (Hành uẩn), như chúng ta 
đã nói ở trên. Đó chỉ là cái sự tưởng tượng về cái ‘Ta’, về cái ‘của- 
ta’ (thân kiến, sakkhãya-ditthi). Thân kiến hay ngã kiến chỉ là một 
quan-điểm sai lầm, chỉ là một tà-kiến. 

Khi có Năm uẩn đó kết-họp lại, chúng ta gọi là đó là một ‘thực 
thể sống’, nhưng bản chất của mỗi uẩn đó đều là Khổ (dukkha), 
nên còn được gọi là Hành Khổ (samkhãra-dukkha) —(tức là loại 
khổ thâm hậu và phức tạp hơn nhiều so với 02 dạng khổ đầu tiên). 
Không thực sự có một ‘thực thể’, một cái ‘Ta’, hay một ‘linh hồn’ 


Triết lý Anatta “Vô Ngã” sẽ được trình bày trong Chương VI. 

Thật ra, Buddhaghosa đã so sánh một ‘thực thế sống’ đó như một cố máy 
bằng gỗ (dãruyanta). Vism. (PTS), trang 594-595. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 73 


nào đứng sau năm đống uẩn này để thực sự ‘nếm trải’ hay ‘chịu 
đựng’ sự Khổ cả. Giống như ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã nói: 

“Chỉ có sự khô, nhưng không có người chịu khô” 

“Chỉ có nghiệp, nhưng không có kẻ tạo nghiệp”}^ 

Nghĩa là: Không có ‘người thúc đẩy’ nào, không có ‘tác nhân 
thúc đẩy’ đứng sau một sự chuyển-động. Nó chỉ đơn thuần là sự 
chuyển-động. Neu nói cuộc sống chuyển động thì không đúng, mà 
đúng thực thì sự-sống chính nó là sự chuyển-động. Sự-sống và sự 
chuyển-động không phải là hai sự khác nhau. Nói cách khác, không 
có cái ‘người nghĩ’ đằng sau một ý-nghĩ. Ý-nghĩ tự thân nó là 
người nghĩ. Neu lấy đi ý-nghĩ thì cũng không tìm thấy người-nghĩ! 

Chúng ta không quên rằng quan điểm của Phật giáo là ngược lại 
với tư tưởng Descart (Đề-các) của Châu Âu trước kia: “Cogito ergo 
sum”: “Tôi suy nghĩ, do vậy là có tôi”. {Tôi tư duy là tôi tồn tại.) 

Bây giờ: vấn đề đặt ra là liệu sự-sống của chúng ta bắt đầu từ 
đâu, khởi thủy của nó là gì? Theo lời dạy của Đức Phật, sự bắt-đầu 
hay khởi-thủy của sự-sống của chúng sinh là không thể nào nhận 
biết được, là không thể nghĩ bàn! Những người tin vào thuyết cho 
rằng sự-sống là do một thượng đế tạo ra khi nghe điều này chắc sẽ 
ngạc nhiên. Nhưng nếu bạn hỏi họ “Cái gì tạo ra thượng đế đó, 
hoặc thượng để đó từ đâu ra?”, thì họ sẽ trả lời một cách không do 
dự là “Thượng Đe không từ đâu ra, không có khởi thủy” — và rồi 
chính họ cũng không ngạc nhiên với chính câu trả lời của mình (vì 
vòng lại nó cũng giống với lời Phật đã nói). 

- Đức Phật nói rằng: 


Vism (PTS), trang 513 



74 • Những Điều Phật Đã Dạy 


“Này các Tỳ kheo, vòng luân hồi sinh tử [sariisãra] là không 
có điếm khởi đầu (vô thủy) có thế nhận biết được (là không 
thê khám phá được, không thê nghĩ bàn). Một thời đỉêm khởi 
đầu (của nó), từ lúc chúng sinh lang thang và trôi giạt (trong 
đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục- 
vọng, là không thế nhận biết được.”^’^ 

- Và về sau khi nói về sự “vô-minh”, nguyên nhân “gốc rễ” tạo 
ra vòng luân-hồi sinh tử liên tục, Đức Phật đã nói thêm: 

“Nguồn gốc của vô-minh (avijja) không thế nhận thấy được 
bằng cách nào dề dàng để mà có thể quả quyết rằng bên trước 
một thời diêm nào đó là không có vô-minh” 

Dp vậy cũng không thể quả quyết rằng không có sự-sống nào 
bên trước một giới-hạn hay thời-điểm nào. 

—Tóm lại, đây là ý nghĩa của “Chân lý ve Sự Khổ”. Hiểu rõ 
được Diệu Đe Thứ Nhất này là cực kỳ quan trọng, bởi vì Đức Phật 
đã nói.- 

“Ai nhìn thấy sự kho, (người đó) sẽ thấy luôn nguồn-gốc khố, 
thấy luôn sự chẩm-dứt khổ, và thấy luồn con-đường dẫn đến sự 
chấm-dứt khổ.”^^ 

“Chân lý về sự Khổ” này không làm cho cuộc đời của các Phật 
tử trở nên u buồn và ảm đạm. Trái lại, một Phật tử thật sự là người 
hạnh-phúc nhất trong tất cả chúng sinh, không sợ-hãi hay lo-âu. 


2’ s II (PTS), trang 178-179, III trang 149 &151. 

2*^ A V (PTS), trang 113. 

2® AV (PTS), trang 437. Thật ra, Phật đã nói: “Tỉ nhìn thấy một Diệu Đe nào 
trong Bôn Diệu Đê, thì củng sẽ nhìn thây cả 03 Diệu Đê cỏn lại.” Bôn Diệu 
đế này tương tức hữu cơ với nhau. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 75 


Người Phật tử luôn bình lặng và thanh thản và không còn thất vọng 
hay bất mãn với những đổi-thay và bất-ổn của sự-sống, bởi vì 
người Phật tử nhìn thấy được bản chất mọi sự ''đủng như chủng 
thực /à”. 

Đức Phật không bao giờ u sầu hay ảm đạm. Phật được mô tả 
bởi người cùng thời là "luôn luôn mỉm cười” (mihita- 
pubbamgamà). Tranh vẽ hay tượng tạc Đức Phật luôn luôn thể hiện 
Đức Phật với vẻ mặt hạnh-phúc, tĩnh-lặng, viên-mãn và từ-bi. 
Không có những nét mặt đau khổ, chịu đựng, hay khổ sở nào được 
thấy.^® Những tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc nhà Phật và các chùa 
chiền cũng không bao giờ thể hiện sự sầu não hay buồn bã mà chỉ 
tạo nên một không khí thanh-tịnh và an-lạc. 

Mặc dù rõ ràng có những sự khổ đau trong cuộc sống, nhưng 
một Phật tử thì không nên ưu-sầu về điều đó, không nên bất-mãn 
hay bất-nhẫn về điều đó. Theo đạo Phật, một trong những kẻ thù 
lớn của đời người chính là sự bực tức sân giận (patigha). "Sự bực 
tức và sân giận đoi với chúng sinh, đối với sự kho đau đều là những 
tính thuộc ve khố đau” và "Bực tức với hoàn cảnh chính là gốc tạo 
ra những tâm trạng không hạnh-phúc (bất hạnh) và những hành-xử 
xẩu ác (bất thiện). 

Vì vậy, bất-nhẫn hay thiếu nhẫn-nhục trước sự khổ đau là điều 
sai lầm. Thiếu kiên-nhẫn hay tức-giận với sự khổ đau cũng không 


Tuy nhiên có một tượng Phật ở Gandhara, Ân Độ và một tượng Phật có ở 
Phúc Kiến, Trung Hoa đã mô tả Đức Phật cồ-đàm như một nhà tu khố hạnh, 
tiều tụy, gầy om để lộ cả xưoĩig sườn. Nhưng đó là trước khi Giác Ngộ, lúc 
đó Phật còn tu theo lối tu hành xác khố hạnh khắc nghiệt mà sau này khi đã 
thành Phật, Phật đã bác bỏ lối tu hành cực đoan vô ích đó. 

Abhisamuc, trang 7. 



76 • Những Điều Phật Đã Dạy 


làm hết được khổ đau, mà ngược lại còn làm thêm rắc rối, làm tăng 
thêm sự khó khổ và làm cho tình huống hay hoàn cảnh vốn đã khó 
khổ lại càng thêm khó chịu đựng, càng làm bức xúc ta mà thôi. 
Điều cần thiết phải làm KHÔNG phải chỉ là không bực-tức và 
không bất-nhẫn mà phải HIỂU RÕ vấn đề của sự khổ, tại sao nó 
xảy đến, và làm cách nào để loại bỏ nó. Rồi hành-động đúng như 
như đã hiểu, với sự kiên nhẫn, thông minh, can đảm và nghị lực. 

Có hai tập kinh Trưởng Lão Kệ Ợheragãthã) và Trưởng Lão Ni 
Kệ Ợherigãthã) chứa đầy những lời hoan-hỷ của những đệ tử của 
Đức Phật, Tăng và Ni, những người đã tìm thấy an vui hạnh-phúc 
trong đời nhờ giáo lý của Phật. 

Vua của xứ Kosala (Kiều-tất-la) một hôm đã thưa với Phật: 

“Khác với nhiều đồ đệ của các giáo phái khác, họ thường trông 
hốc hác, thô kệch, xanh xao, tiều tụy, khó nhìn, những đệ tử của 
Phật thì luôn luôn “vui tươi và hoan hỉ (hattha-pahattha), hớn hở 
và hân hoan (udaggudagga), vui sống với đời sống tâm linh 
(abhiratarũpa), các căn (giác quan) thanh tịnh (binitindrinya), 
thanh thản không lo âu (sppossuka), tĩnh lặng (pannaỉoma), bìn an 
(paradavutta), thư thái vô tư như tâm loài hưu núi (migabhũtena 
cetasaỴ\ Nhà Vua còn nói thêm rằng ông tin khuynh-hướng lành 
thay đó là do nhờ ở chỗ: 

‘‘‘'Những vị (Tỳ kheo) đáng kính đó chắc chắn đã chứng ngộ 
được sự lớn-lao và toàn vẹn ý-nghĩ của giáo lý của Đức Thế 
TônT^^ 


32 M II (PTS), trang 121. 



Diệu Đê Thứ Nhát • 77 


Phật giáo hoàn toàn ngược lại với thái độ u sầu, buồn bã, bi 
quan và tuyệt vọng trong tâm trí vốn là những tâm-tính gây trở ngại 
cho sự chứng ngộ sự-thật của sự-sống. Trái lại, một điều thú vị nên 
nhớ: chính niềm-vui, tức sự Hoan-Hỷ (pữi), là một chi phần của 
“Bảy Yeu-Tổ trợ giúp Giác-Ngộ” (Bojjhamga, Thất Giác Chi). Đó 
là những phần phẩm-chất cần phửi được tu dưỡng để dẫn đến sự 
chứng ngộ Niểt-bàn.^^ 


về “Bảy Yểu-Tổ Giác-Ngộ”, coi Chương VII về “Thiền”. 



78 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Chương III 


Diệu Đế Thứ Hai 

(Sự Thật về ''Nguồn-Gổc Khổ’') 

Diệu Đe Thứ Hai là chân lý về sự khởi-sinh hay nguồn-gốc gây 
ra sự Khố (Dukkha-samudaya). Một định nghĩa thông dụng và nổi 
tiếng nhất về Diệu Đe Thứ Hai này đuợc ghi trong rất nhiều ki nh 
Pãli nguyên thủy, nhu sau: 

‘‘‘‘Chính ‘sự thèm-khát’ (dục-vọng: tanhã) này tạo ra sự hiện- 
hữu và tái trở-thành (pono-bhavika), và nó bị trói buộc cùng với 
“sự tham-muổn dam mê’ (nadiràgasahagatà) và đi tìm khoái-lạc 
mới lúc này lúc khác, chỗ này chỗ khác (tatratratràbhinadini). Sự 
thèm-khác hay dục-vọng đuợc gọi thành 03 dạng sau: 

1. Dục-vọng khoáỉ-lạc giác-quan—(^ama-ton/ỉã, dục-ái). 

2. Dục-vọng được hiện-hữu và ÌYả-Ũiàn\ì—(bhava-tanhã, 

hữu-ái). 

3. Dục vọng không \v\èn-\ị.ữ\x—(vibhava-tanhã: phi-hữu-ái)} 

Chính “sự thèm-khát”, tham-muốn, tham-dục, dục-vọng này thể 
hiện nó theo nhiều cách khác nhau, làm khởi sinh những sự khổ- 
đau và sự liên tục hiện-hữu. Nhưng chúng ta không nên coi đó là 
nguyên nhân đầu tiên, bởi vì, theo Phật giáo, không có nguyên 


' Mhvg (Alutgama, 1922), trang 9, S5 (PTS), trang 421 và các chồ khác trong sách. 



80 • Những Điều Phật Đã Dạy 


nhân nào là nguyên nhân đầu tiên. Mọi thứ đều liên quan và phụ 
thuộc lẫn nhau (tuơng quan và tuơng tức). Ngay cả dục-vọng này, 
đuợc coi là nguyên nhân khởi sinh Khổ (dukkhà), nó cũng tùy 
thuộc vào yếu tố khác mà khởi sinh (samudaya), đó là yếu tố những 
Cảm-Giác (vedanã, thọ)^, và rồi Cảm-Giác lại khởi sinh ra tùy 
thuộc vào yếu tố sự Tiểp-Xúc (phasa), và vân vân... cứ nhu vậy, 
lặp đi lặp lại trong một vòng ‘"khởi-sinh tùy thuộc” mà chúng ta 
thuờng gọi là vòng “Duyên Khởi” (Paticca-samuppãda) mà chúng 
ta sẽ thảo luận ở phần sau.^ 

Vì vậy, dục-vọng (tanhã) không phải là nguyên nhân thứ nhất 
hoặc nguyên nhân duy nhất làm phát sinh sự Khổ. Nhưng nó là 
nguyên nhân rõ-rệt trước mắt, dề nhìn thấy nhất, là nguyên nhân 
“chính” và “bao trùm” nhất.'* * Vì vậy, trong nhiều kinh Pãli, định 
nghĩa về nguyên nhân phát sinh sự Khổ hay “Nguồn-gổc Khổ” thì 
bao gồm luôn cả những thứ ô-nhiễm và bất-tịnh khác ikilesã, 
sasavãdhamma) bên cạnh nhân vật chính là dục-vọng. Dục-vọng 
vốn luôn đuợc cho là nguyên nhân chính, nguyên nhân rõ rệt truớc 
mắt, dễ thấy nhất.^ 

Trong giới hạn thảo luận của chúng ta ở đây, để không đuợc 
thiếu sót, chúng ta cần nhớ một điều: “Dục-vọng có tâm-điểm của 
nó là cái ‘ý tưởng sai lầm về cái ‘Ta’ (ngã), và ý tưởng sai lầm 
này thì do ‘vô-minh’ mà ra.” 


^ Vedanãsamudayã tanhãsamudayo: M I (PTS), trang 51. 
^ Coi Chương VI. 

* Abhisamuc, trang 43, prãdhãnyãrtha, sarvatragãrtha. 

5 Coi Vibh. (PTS), trang 106 trở đi. 



Diệu Đê Thứ Hai ‘81 


ở đây, từ ‘sự thèm-khát’ hay ‘dục-vọng’ không phải chỉ gồm 
những tham-muốn và dính-mắc vào những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), của cải, quyền lực... mà nó còn bao gồm cả những tham- 
muốn và dính-mắc vào những ý-tưởng, lý-tưởng, những quan-điểm 
này nọ, những ý-kiến, những lý-thuyết, những quan-niệm và những 
lòng-tin {gọi chung là ''sự tham-muốn và dính-mắc vào các pháp"" 
(pháp-dục, dhamma-tanhã)ý 

Theo phân tích của Đức Phật, mọi vấn đề rắc rối và xung đột 
trên thế gian, từ những cãi vả nhỏ nhất trong gia đình cho đến 
những cuộc chiến tranh tàn khốc của những quốc gia, đều xuất phát 
từ những dục-vọng ích kỷ của con người.’ Từ cách-nhìn này chúng 
ta thấy được tất cả những vấn đề trong kinh tế, chính trị và xã hội 
cũng bắt nguồn từ những dục-vọng ích kỷ như vậy. 

Đức Phật nói với Ratapala rằng: “Thế gian cần và chạy theo 
và là nô lệ cho dục-vọng (tanhã-dãsoỴ\ Mọi người đều biết những 
cái xấu-ác trong cuộc đời đều do những dục-vọng ích kỷ gây ra: 
điều này không quá khó hiểu. 

Nhưng để hiểu được cách nào mà dục-vọng có thể gây ra sự tái 
hiện-hữu và sự tái trở-thành ipono-bhavika) thì không phải là 
chuyện dễ nắm bắt được ngay. Ngay lúc này, chúng ta cần phải 
thảo luận sâu xa hơn về khía cạnh và ý nghĩa triết học của Diệu Đe 
Thứ Hai tương ứng với khía cạnh triết học của Diệu Đe Thứ Nhất. 
Đe làm vậy, chúng ta cần có một số ý-tưởng về học thuyết Nghiệp 
và sự Tái-Sinh theo Phật giáo. 


® M I (PTS), trang 51, s II, trang 72, Vibh, trang 280. 
’ M I. trang 86 



82 • Những Điều Phật Đã Dạy 


CÓ 04 loại thức-ăn hay thực-dưỡng (ahara) - 'Hhức-ărC ở đây 
theo cái nghĩa là ''nguyên-nhâti’" hay ''điều-kỉện’' cần có để duy trì 
sự hiện-hữu và sự liên-tục của sự-sống của chúng sinh. 

1. Thức ăn thông thường - (Kabalinikahara), (HV) Đoàn thực. 

2. Sự Tiểp-Xúc của các giác-quan (bao gồm cả Tâm) với thế 

giới bên ngoài - (Phassahara), (HV) Xúc thực. 

3. Thức - (Vinnanahara), (HV) Thức thực. 

4. Sự Cổ-Ý của Tâm hay Tâm Tư - (Manosancetanahara). (HV) 

Tâm Tư thực.* 

Trong 04 loại ‘thức ăn’ nêu trên, thì thức ăn cuối cùng là “Tâm 
Tư thực”, là sự cố-ý, là ý-chí muốn sống, muốn hiện-hữu, muốn tái 
hiện-hữu, muốn liên-tục, muốn trở-thành nữa và nữa.^ Sự cố-ý hay 
ý-chí đó tạo ra gốc-rễ của sự hiện-hữu và sự liên-tục, và sự cố-gắng 
tiến tới bằng những cách của những nghiệp thiện và bất thiện 
{kusalakusala-kamma)}^ Đó chính là Sự Cổ-Ý {tư, cetana) (như 
được gọi bằng thuật ngữ trong Phật giáo) 

Như chúng ta đã biết trước đây.^^ “Sm’ cố-ý (tư, cetana) chính là 
nghiệp”, như Đức Phật đã định nghĩa. Khi nói về sự cổ-ý, Đức Phật 
cũng nói rằng: 


^ M I, trang 48. (Chữ này ni sư Trí Hải dịch là “tư niệm thực”). 

® Một điều thú vị đế so sánh “sự cố-ỷ của tâm” (tâm tư) ở đây với chữ “líbido” (tiếng 
Anh) trong Thuyết tâm lý học hiện đại của Treud. 

'°MAI(PTS), ttang210. 

" Manosahcetanã’ ti cetanã eva vuccati. MA I (PTS), ttang 209. 

Coi lại Chuông II, về Hành-Uấn và Sự Cố-Ý và Nghiệp. 



Diệu Đê Thứ Hai • 83 


''Khi một người hiểu được thức ăn 'Sự Cổ-Ý của Tâm\ người 

đó sẽ hiêu được ba dạng của dục-vọng {tanhãyP (03 dạng 

dục-vọng được nói ở trang đầu chương này). 

Vì vậy, thuật ngữ 'Dục-Vọng\ ‘Sự cố-ý’ (tư), 'Sự Cố-Ý của 
Tâm’ (tâm tư), và Nghiệp (kamma) đều biểu thị một nghĩa: chúng 
biểu thị sự tham-muốn, ý-chí muốn được hiện-hữu, tái hiện-hữu, 
trở-thành nữa và nữa, gia tăng nữa và nữa, tích lũy nữa và nữa. Và 
đó chính là nguyên nhân (lý do gốc) tạo ra sự "Khổ”', và dục-vọng 
đó được thấy là nằm trong đống/tập họp "những sự tạo-tác của 
tâm”— đó là Hành-Uẩn- một trong năm uẩn cấu thành nên cái gọi 
là một ‘cá thể sống’ hay một ‘con người 

Đây là một trong những điểm quan-trọng và cốt-lõi nhất của 
giáo lý của Đức Phật. Vì vậy, chúng ta phải đánh dấu và ghi nhớ 
một cách cân thận răng: "Nguyên nhân, mâm mông tạo ra Khô 
(dukkha) nằm chính bên trong bản thân sự Kho (dukkha), không 
phải từ bên ngoài”. 

Và chúng ta cũng ghi nhớ tương tự rằng: "Nguyên nhân, mầm 
mong của sự chấm-dứt khố idukkha) cũng nằm chính bên trong bản 
thân sự Khô {dukkha), không phải từ bên ngoài”. 

Điều này được biểu thị bởi một công-thức nổi tiếng thường thấy 
ghi lại trong các kinh nguyên thủy Pãli: 

"Yamkincisamudayadhammam sabbam tam niroshadhammam”. 


s II (PTS), trang 100. 

Coi Chương II, về Năm uấn. 



84 • Những Điều Phật Đã Dạy 


''Những gì thuộc bản chất khởi-sinh thì cũng thuộc bản chất 
bỉến-dỉệf^^ (Cái gì có sinh thì có diệt; mọi thứ hữu sinh hữu 
diệt). 

Một ‘sự sống’, một sự vật, hay một hệ thống nếu có trong nó 
bản chất của sự khởi-sinh, bản chất của sự hiện-thành, thì cũng có 
trong nó bản chất của sự chấm-dứt và sự hoại diệt. Nhu vậy, sự 
Khổ [dukkha = Năm uẩn] có bên trong nó bản chất của sự khởi- 
sinh (sinh), thì cũng có trong nó sự chấm-dứt (diệt). Điểm giáo lý 
này sẽ đuợc bàn luận trở lại trong phần nói về Diệu Đe Thứ Ba: :Sự 
Chấm-Dứt Kho’" (Nirodha). 

Danh từ Pãli "kamma” hay từ Phạn karma [có gốc từ 'kf có 
nghĩa là ‘tóm’] có nghĩa là hành động, sự làm. Nhung trong triết lý 
về nghiệp của Phật giáo, nó mang một ý nghĩa riêng biệt: nó chỉ có 
nghĩa là "những hành động cố-ý”, chứ không phải chỉ tất cả mọi 
hành động! Nó cũng không có nghĩa là "hậu quả'' của hành-động 
(nghiệp), nhu nhiều nguời đã dùng một cách sai lạc và thiếu chặt 
chẽ. Trong thuật ngữ Phật giáo, chữ kamma không bao giờ có nghĩa 
là sự tác động, ảnh huởng, hay hậu quả của nó. Sự tác-động của 
nghiệp đuợc gọi là “kết quả”, “hậu quả” hay “hệ quả” của nghiệp, 
tức nghiệp quả (kamma-phala hay kamma-vipaka). (HV): Dị thục 
quả. 

Sự cổ-ý (tu) có thể là tuơng đối tốt hoặc xấu, cũng nhu sự 
mong-muốn hay tham-muốn cũng có thể là tuơng đối tốt hoặc xấu. 
Vì vậy, nghiệp có thể là tốt hay xấu một cách tuơng đối. Nghiệp tốt 
(thiện nghiệp, kusala) thì tạo ra tác động tốt; và nghiệp xấu (ác 
nghiệp, akusala) thì tạo ra tác động xấu. Sự thèm-khát, dục-vọng. 


M III (PTS), trang 280, SIV, trang 47 & 107V, trang 423 và những chồ khác. 



Diệu Đê Thứ Hai • 85 


sự cổ-ý, nghiệp dù là tốt hay xấu đều có một nguồn-lực chính là sự 
tác-động (quả) của nó: nguồn-lực để liên tục— liên tục theo huớng 
tốt hoặc xấu. Tốt hay xấu cũng đều là tuơng đối, vẫn còn nằm trong 
vòng luân-hồi {samsãra). 

Một vị A-la-hán, mặc dù vẫn có hành-động nhung bậc ấy không 
còn tạo tạo nghiệp, bởi vì bậc A-la-hán không còn cái ý tuởng sai 
lầm về một cái Ta’ (ngã), không còn dục-vọng muốn liên-tục (hiện 
hữu) và trở-thành, không còn tất cả mọi ô-nhiễm và bất-tịnh khác 
{kilesã & sãsavã dhamma). Đối với bậc ấy không còn sự tái-sinh. 

Học thuyết ^"Nghiệp'” không nên bị nhầm lẫn cái gọi là '"công lý 
về đạo đứổ" hay "sự thưởng-phạf\ Ỷ tuởng về “công lý về đạo 
đức” hay “sự thuởng-phạt” đó phát sinh là do nguời ta quan niệm 
có một đấng tối cao, có một thuợng đế ngồi phán xét, đua ra luật lệ 
và quyết định đúng sai. Chữ 'công /ý’ thì không rõ ràng, vẫn nguy 
hiểm, ngay cả danh từ đó cũng gây ra nhiều điều tai hại hơn là tốt 
đối với con nguời. Học thuyết Nghiệp là một lý thuyết của nguyên- 
nhân và tác-động (nhân và quả). Đó là chỉ về hành-động và tác- 
động kéo theo của nó (ví dụ nhu đốt lửa thì tạo khói); nó là quy luật 
tự nhiên và nó không liên quan gì đến ý tuởng về ‘công lý’ hay ‘sự 
thuởng-phạt’ gì gì cả. Mọi hành-động cố-ý đều tạo ra tác động hay 
hệ quả của nó. 

Nếu một hành-động tốt tạo ra tác-động tốt, một hành-động xấu 
tạo ra hệ-quả xấu, thì đó không phải là ‘công lý’ hay ‘sự thuởng- 
phạt’ đuợc cân nhắc hay phán quyết hỏi bất cứ ai hay một thế lực 
siêu nhiên nào hết, mà nó chỉ xảy ra theo cách của nó, theo bản chất 
của nó, theo “quy luật” của nó. Điều này cũng không quá khó hiểu! 
(Loại lửa có khói thì tự nó tạo ra khói chứ không phải do ai làm ra 
khói). 



86 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Nhưng điều khó hiểu hơn nhiều là: theo học thuyết về Nghiệp, 
sự tác-động hay hệ-quả của một hành-động cô-ý {nghiệp) lại có thê 
liên tục biếu hiện ngay cả trong kiếp sau sau khi chết. Ngay chỗ 
này thì chúng ta cần phải tìm hiểu và giải thích được chểr đích 
thực là gì, theo quan điểm của Phật giáo. 

Như chúng ta đã biết trong trang trước, một ‘cá thể’ hay một 
‘sự-sống’ (như một ‘con người’, một ‘chúng sinh’) không là một 
cái gì cả, mà đó chỉ là một kết-hợp'' những nguồn-lực hay 
năng-lượng thuộc vật-chất và tâm-thần. Cái chúng ta gọi là cái chết 
thật ra chỉ là ''sự ngưng hoạt-động’" của phần vật-chất, tức phần 
thân xác. Vậy nguồn-lực hoặc năng-lượng thuộc tâm-thần kia cũng 
ngừng hoạt động cùng với sự ngưng hoạt-động của phần thân xác 
hay không? Theo Phật giáo thì câu trả lời là “Không”. Cái ý-chí, sự 
cố-ý (tư), tham-muốn, sự thèm-khát, dục-vọng muốn hiện-hữu, 
muốn liên-tục, muốn trở-thành nữa và nữa là một nguồn-lực lớn 
thúc đẩy toàn bộ những sự-sống, toàn bộ những sự hiện-hữu, và 
thậm chí toàn bộ thế-giód. Đó là nguồn-lực lớn nhất, năng-lượng 
lớn nhất trong thế giới. Theo Phật giáo, nguồn-lực thúc đẩy này 
không dừng lại khi xác thân ngừng hoạt động [chết], mà nó sẽ tiếp 
tục biểu hiện ở một dạng khác, tạo ra sự tái hiện-hữu được gọi tiếp 
là sự tái-sinh (ví dụ trong một dạng ‘thân’ vật chất khác). 

Bây giờ một câu hỏi khác là: "Neu không có một cái gì một như 
thực-thế hay thực-chẩt thường hằng, bất biến như một Bản Ngã’’ 
hay một 'Linh HỒN (atman) thì cái gì sẽ đi tái hiện-hữu hay tái- 
sỉnh sau cái chết {của thân xác)?” Ngay chỗ này, đế hiếu được thì 
chúng ta cần phải nói về sự-sổng hiện tại đích thực là gì và nó đang 
liên tục trong hiện tại như thế nào. 



Diệu Đê Thứ Hai • 87 


Như chúng ta đã thường nói nhiều lần, cái mà chúng ta gọi là 
sự-sổng thực ra chỉ là một sự kết hợp của năm Uãn, là một sự kết- 
họp của các nguồn năng-lượng thuộc vật chất (thân) và thuộc tinh- 
thần (tâm). Và tất cả chúng thì luôn luôn thay đổi liên tục, chúng 
không bao giờ giống nhau trong hai khoảnh-khắc kế tiếp nhau. 
Trong mỗi một khoảnh-khắc, chúng được sinh ra và chết đi. Phật 
đã giảng rằng: ‘Wà_y các Tỳ kheo, mỗi khi các uẩn khởi sinh, biển 
hoại và chết đi, là mỗi khoảnh khắc chúng ta sinh ra, biến hoại và 
chết Vì vậy, ngay trong cuộc sống hiện tại này, trong mọi 
khoảnh-khắc chúng ta đều được sinh ra và chết đi, và chúng ta cứ 
“liên-tục” như vậy. Neu chúng ta đã hiểu ra rằng: trong kiếp sống 
hiện tại này, chúng ta liên-tục (sinh diệt) mà không hề có một thực- 
thể thường hằng bất biến nào như kiểu một Tinh hồn’ hay ‘bản ngã’ 
(atma), thì tại sao chúng ta không thể hiểu ra rằng những nguồn-lực 
đó sẽ liên-tục (biểu hiện ở dạng khác) cũng không cần có một ‘linh 
hồn’ hay ‘bản ngã’ thường hằng sau cái chết của thân thể? 

Khi thân thể hết khả năng hoạt động, những nguồn-lực đó 
không chết theo thân-xác, chúng sẽ tiếp tục trong một hình-thái hay 
dạng khác mà chúng ta gọi là một “kiếp khác”. Trong một đứa be 
sơ sinh, các căn về thân, tâm, và trí đều rất yếu ớt, nhưng chúng có 
trong chúng tiềm-năng sẽ tạo ra một người lớn trưởng thành. 
Tương tự vậy, những nguồn-lực thuộc về vật chất và tâm thần đó, 
kết họp thành một cái gọi là ‘sự-sống’ hay ‘cá thể chúng sinh’, 


Prmj I (PTS), trang 78: “Khandhese jayamanesu jiyamanesu miyamanesu ca 
khane khane ivam bhikkhu jãyase ca jiyase ca miyase ca.” 

Câu này được trích trong Tập Luận “Paramatthajotikã” và được cho là lời nói của 
chính Đức Phật. Nhưng cho đến bây giờ tác giả vẫn chưa ra lời này này nằm trong 
bài kinh nào trong Tạng Kinh nguyên thủy. 



88 • Những Điều Phật Đã Dạy 


cũng có bên trong chúng năng-lực tiếp tục trong một hình-thái hay 
dạng mới, và phát triển dần dần nguồn-lực đó tới mức đầy đủ. 

Bởi vì không có một thực thể thường hằng, cố định, bất biến 
nào, cho nên cũng không có một cái gì (là một, là giống hệt nhau) 
chuyển từ một khoảnh-khắc này sang một khoảnh-khắc kế tiếp 
nhau. Như vậy, hiển nhiên là cũng không có một cái gì thường 
hằng, cố định, bất biến (là một, là giống hệt nhau) được chuyển từ 
kiếp sống này qua một kiếp sống khác (như một cái ‘ngã’ hay ‘linh 
hồn’ biệt lập). Sự-sống thực ra chỉ là một chuỗi liên-tục không gián 
đoạn của những thay-đổi trong từng mỗi khoảnh-khắc. Thực là, 
chuỗi biến-đổi đó chẳng là gì cả, đó chỉ là sự chuyển-động, sự biến- 
chuyển của mọi thứ. Cũng như một ngọn lửa cháy suốt đêm: nó 
không phải là ‘cùng một lửa’ liên tục cháy mà cũng không phải là 
những lửa khác nhau. Một đứa trẻ lớn lên thành một người già 60 
tuổi. Chắc chắn là người già 60 tuổi đó không phải là đứa bé đó, 
nhưng cũng không phải là người khác. 

Tương tự vậy, một người chết đi và được tái sinh ở nơi khác 
cũng không phải ‘cùng một người’ (trước khi chết), mà cũng không 
phải là một ‘người khác’ (na ca so na ca anno). Đó chỉ là sự liên- 
tục của những chuỗi giỏng nhau. Sự khác nhau giữa chết và sống 
chỉ là một ''khoảnh-khẳc ý-nghr (sát-na niệm: một thời khoảng 
ngắn nhất đủ cho một ý-nghĩ hay một niệm khởi lên trước khi chết, 
theo ni sư Trí Hải). Đó là ''khoảnh-khắc ý-nghr cuối cùng của kiếp 
này (khi chết) làm điều-kiện (duyên) tạo ra ''khoảnh-khắc ý-nghr 
đầu tiên của cái gọi là kiếp sau, mà đó thực ra chỉ là sự liên-tục 
của những chuỗi giống nhau. 

Ngay trong sự-sống hiện tại của chúng ta cũng vậy, một 
khoảnh-khắc ý-nghĩ (sát-na niệm) này sẽ tạo điều-kiện (duyên) 



Diệu Đê Thứ Hai • 89 


thành khoảnh-khắc ý-nghĩ tiếp theo. Như vậy, theo quan điểm của 
Phật giáo, sự chết không có gì là bí ẩn, và một người Phật tử không 
bao giờ còn phải canh cánh băn khoăn về vấn đề này nữa. 

Như vầy: hễ khi nào còn dục-vọng muốn hiện-hữu và trở-thành 
thì vòng luân-hồi (samsara) còn liên tục. Vòng luân-hồi chỉ dừng 
lại khi cái nguồn-lực thúc đẩy nó [chính là dục-vọng] bị loại bỏ. Mà 
muốn cắt dứt dục-vọng [diệt dục] phải tu tập loại Trí-Tuệ có thể 
nhìn thấy Thực Tại, Sự Thật, và Niết-bàn. 



90 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Chương IV 


Diệu Đe Thứ Ba 

{Chân lý về Sự Chẩm Dứt Khổ) 

Diệu Đe Thứ Ba là: có sự thoát khỏi, có sự tự do, có sự giải 
thoát khỏi sự '"Khổ”. Đó là sự chấm-dứt sự liên tục của "Khổ”. Diệu 
Đe này là “chân lý” về sự Chấm-Dứt Khổ {Dukkha-nirodha- 
ariyasacca). Đó \ầNiết-bàn (Nibbãna). 

Đe chấm dứt sự Kho một cách hoàn toàn thì rõ ràng chúng ta 
phải loại trừ tận gốc nguyên-nhân gây ra Khổ, đó chính là Dục- 
Vọng (tanhã) mà chúng ta mới thảo luận trong chuơng kế truớc. Vì 
vậy, chữ Niết-bàn cũng đuợc gọi là "tanha-kkhaya”: sự tắt ngấm 
dục-vọng, hay sự diệt-ái. 

+ Bây giờ bạn sẽ đặt câu hỏi: Nhưng Niết-bàn là gĩ! Đã có 
rất nhiều giấy mực sách vở đuợc viết ra nhằm trả lời cho câu hỏi tự 
nhiên và đơn giản này, tuy nhiên những cách đó chỉ càng ngày càng 
làm cho vấn đề thêm rắc rối phức tạp hơn, thay vì làm sáng tỏ Niết- 
bàn đích thực là gì. 

Chỉ có một cách trả lời họp lý nhất đó là: Câu hỏi này không 
bao giờ có thể đuợc trả lời một cách đầy đủ và thoả đáng bằng ngôn 
ngữ đuợc, bởi vì ngôn ngữ của con nguời là quá nghèo nàn để mà 
diễn đạt đuợc tính chất đích thực của Sự Thật Tuyệt Đối, đó là 
Niết-bàn. 


92 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Ngôn ngữ được tạo ra và sử dụng bởi con người chúng ta để 
diễn đạt những sự vật, sự việc, và ý tưởng theo cách trải nghiệm và 
nhận thức của những giác-quan và tâm-trí của con người. Còn sự 
trải nghiệm siêu phàm siêu thế như sự trải nghiệm về Sự Thật 
Tuyệt Đối thì không thể nhận thức được bằng các giác-quan hay 
tâm-trí một cách dễ dàng. Do vậy, không thể có ngôn từ nào diễn tả 
được sự trải nghiệm tuyệt đối đó, cũng như con cá không thể có 
ngôn từ nào trong ngôn ngữ của nó để diễn tả về đất đai trên bờ (ví 
nó chưa bao giờ có trải nghiệm bước đi trên đất liền). 

Con rùa kể cho người bạn Cá rằng Rùa mới quay trở lại hồ 
nước sau một cuộc ‘đi bộ trên đất liền’. Cá liền nói: “Ạ, ý của bạn 
là bạn ‘bơi’ phải không”. Con Rùa cố gắng giải thích cho Cá là 
không thể nào ‘bơi’ trên đất liền được, vì đất là thể cứng, và ai 
cũng đi bộ trên mặt đất. Nhưng Cá thì cứ khăng khăng rằng không 
thể tồn tại thứ gì như kiểu ‘mặt đất’ đó, nó phải là thể lỏng như 
nước hồ, có sóng, và ai cũng có thể bơi lặn trong đó. (Kiểu như: 
người phàm tục ở trần gian với những khái-niệm phàm tục mà 
muốn hiểu trạng thái siêu trần gian và vượt khỏi khái-niệm phàm 
tục. Người không chứng ngộ trạng thái Niết-bàn thì không thể hiểu 
Niết-bàn, như Cá ở trong cảnh giới nước không thể hiểu cảnh giới 
trên mặt đất). 

Ngôn từ chỉ là những biểu tượng dùng để thể hiện những sự vật 
và ý tưởng mà chúng ta biết được; nhưng những biểu tượng đó 
không và nhiều khi còn không thể chuyển tải bản chất đích thực 
của ngay cả những sự vật thông thường. Ngôn ngữ được xem là 
đánh lừa, làm lạc hướng con người nên con ngưòd khó mà có thể 
hiểu được Sự Thật. Vì vậy, Kinh Lăng Già của Đại Thừa 



Diệu Đê Thứ Ba • 93 


(Lankavatara-sutra) có ghi rằng: '‘Kẻ ngu bị mắc bẫy trong ngôn 
từ, như con voi mắc lầy.”^ 

Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể làm gì được nếu không có 
ngôn ngữ. Nhưng mà, khi chữ Niết-bàn được diễn đạt và giải thích 
bằng những ngôn từ mang tính khẳng định, thì hầu như lập tức 
chúng ta dễ chụp lấy một ‘ý tưởng’ dính liền với những từ ngữ đó, 
thậm chí có khi lại là một ‘ý tưởng’ có thể hoàn toàn ngược lại. 

Do vậy, Niết-bàn thường được diễn tả bằng những ngôn từ ở 
dạng phủ định,^ có lẽ đây là cách ít nguy hiểm hon. Vì vậy, nó 
(Niết-bàn) thường được nói đến bằng chữ phủ định như: Tanha- 
kkhaya (sự tắt ngấm dục vọng, sự diệt-ái), Asamkhata (sự không 
còn điều-kiện, sự vô-vi), Virãga (sự vắng-dục, sự hết tham-muốn), 
Nirodha (sự chấm-dứt, sự diệt), Nỉbbãna (sự thổi-tắt, sự tắt-đi, sự 
tắt-ngấm). 

+ Chúng ta cùng xem xét một số lời định nghĩa và mô tả sau 
đây về Niết-bàn, chúng được thấy ghi trong trong các kinh nguyên 
thủy Pãli: 


' Kinh Lăng-Già (Lanka Sutra), trang 113. 

^ Thực ra cũng có một số chữ mang nghĩa khắng định đã được dùng đế diễn 
tả Niết Bàn, ví dụ như: Siva (Sự mang lại điều lành), Khema (Sự an-toàn), 
Suddhi (Sự tinh-khiết, Sự thanh-tịnh), Dipa (Hòn đảo), Sarama (Nơi nương 
tựa), Tana (Sự Bảo vệ), Para (Bờ bên kia; Bỉ ngạn); Santi (Sự bình-an, Sự 
tĩnh-mặc). 

- Có 33 chữ đồng nghĩa chỉ “Niểt-bàn” trong chương Liên-kểt “Vô-Vi” 
{Asamkhata-samyutta”, tức chương 43 của Bộ Kinh Liên-Ket (SN). Hầu hết 
những chữ đó đều mang ý nghĩa ẩn dụ. (Các kinh SN 43:01—44, Quyển 4). 



94 • Những Điều Phật Đã Dạy 


— “Chính sự chấm-dứt hoàn toàn “sự thèm-khát” đó (dục- 
vọng, tanhã), là sự từ-bỏ nó, sự buông-bỏ nó, sự giải-thoát khỏi 
nó, sự tách-ly khỏi nó.”^ 

— “Sự làm lắng-lặn mọi sự có điều-kiện (vô vi), sự dẹp-bỏ mọi 
ô-nhiễm, sự tắt ngấm dục-vọng, sự giải-thoát, sự chấm-dứt, 
Niết-bàn”.^ 

— “Này các Tỳ kheo, cái gì là sự Tuyệt-Đối? {Asamkhata: sự 
không còn điều-kiện, sự vô-vi). Này các Tỳ kheo, đó là sự 
không-còn tham (rãga-kkhayo), sự không-còn sân (dosa- 
kkhayo), sự không-còn si (moha-kkhayo). Điều này gọi là sự 
Tuyệt-Đối.”^ 

— “Này Rãdha, sự tắt-ngấm dục-vọng (tanha-kkhayo, diệt ái 
hay ái tận) là Niết-bàn.”® 

— “Này các Tỳ kheo, trong tất cả các pháp, dù là hữu vi hay vô 
vi, thì trong đó tách-ly (viraga) là cao quý nhất. Để nói đó là, sự 
thoát-khỏi sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), sự tiêu-diệt dục-vọng’, sự 
bứng-bỏ sự dính-mắc, sự cắt-đứt sự liên-tục, và sự tắt-bặt sự 
thèm-khát (dục-vọng), sự tách-ly, sự chấm-dứt, Niết-bàn.”* 


^ Mhvg (Alutgama, 1922) trang 10; sv tr 421. Thật lý thú khi biết rằng định 
nghĩa về Sự Diệt Kho (Nirodha) trong Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên của Đức 
Phật tại khu Vườn Nai ở Samath không hề có chữ ""Niểt-bàn” nào cả, mặc dù 
định nghĩa của nó thì cũng có nghĩa đó (Niết-bàn). 

4 s I, trang 136. 

^ Ibid IV, trang 359. 

® Ibid III, trang 190. 

^ ở đây, chữ gốc là pipasa có nghĩa là “sỵ- thèm-khát”, tức dục-vọng. 


A (PTS) II, trang 34. 



Diệu Đê Thứ Ba • 95 


— Khi có một du sĩ ngoại đạo (parivrajaka) hỏi Niết-bàn là gì, 
ngài Xá-Lợi-Phất, vị đệ tử lỗi lạc của Phật, cũng đã trả lời giống 
như định nghĩa về sự vô-vi iasamkhata) như Đức Phật đã nói (ở 
trên): đó là sự (tắt ngấm) không-còn tham, sự không-còn sân, sự 
không-còn si. 

— “Sự (tắt ngam)dập tắt tham muốn, sự tắt ngấm sân hận, sự tắt 
ngấm ảo tưởng (sự dập tắt Tham, Sân, Si).”^ 

— “Sự dẹp-bỏ và tiêu-diệt tham-muốn và dục-vọng đối với 
Năm Uẩn bị dính-chấp (năm thủ uẩn): đó là sự chấm-dứt 

— “Sự chấm-dứt sự liên-tục hiện-hữu và sự trở-thành 
(bhavanirodha) là Niết-bàn”.^^ 

+ Và thêm nữa, khi nói về “Niết-bàn”, Đức Phật đã nói: 

— “Này các Tỳ kheo, có những thứ không (còn) được sinh, 
không được sinh trưởng, không bị điều-kiện (vô vi). Neu không 
có những thứ không (còn) được sinh, không được sinh trưởng, 
không bị điều-kiện (vô vi), thì sẽ không có lối-thoát cho những 
thứ (còn) được sinh, được sinh trưởng, và bị điều-kiện (hữu vi). 
Nhưng bởi vì có những thứ không (còn) được sinh, không được 
sinh trưởng, không bị điều-kiện (vô vi), nên có lối-thoát cho 
những thứ (còn) được sinh, được sinh trưởng, và bị điều-kiện 
(hữu VÌ ).”12 


® s (PTS) IV, trang 251. 

Lời của ngài Xá-Lợi-Phất (Sariputta). MI (PTS) trang 191. 

" Lời của ngài Musila, một đệ tử khác của Đức Phật, s II (PTS) trang 117. 
Ud (Colombo, 1929) trang 129. 



96 • Những Điều Phật Đã Dạy 


— “ở đây (trạng thái Niết-bàn), bốn yếu tố tứ đại đất, nước, lửa 
và gió không có chỗ; nhưng ý niệm về chiều dài và rộng, sự tinh 
tế và thô sơ, sự xấu và tốt, tên (danh) và hình-thức (sắc) tất cả 
đều bị hủy diệt; không còn là thế giới này hay cõi nào; không 
còn sự-đến, sự-đi, sự-đứng; không còn sự chết hay sự sống; 
không còn thấy những đối-tượng giác quan (dục).”^^ 

Bởi vì Niết-bàn được diễn tả bằng thể “p/ỉủ định''" như vậy, cho 
nên rất nhiều người nhầm tưởng rằng nó là phủ định hay tiêu cực 
và biểu lộ sự diệt-vong của bản ngã. Niết-bàn chắc chắn không phải 
là sự hủy-diệt cái ‘ngã’ hay cái ‘Ta’, bởi vì làm gì có cái ‘Ta’ hay 
bản ‘ngã’ nào để hủy diệt. Neu có đi chăng nữa, thì đó là sự hủy- 
diệt cái ảo-tưởng (si mê), là sự hủy-diệt cái ỷ tưởng sai lầm về cái 
'Ta" (than kiến, ngã kiến, ngã chấp) mà thôi. Neu nói rằng Niết-bàn 
là tiêu cực hay tích cực thì không đúng. Nhưng cái ý tưởng về 
nghĩa ‘tiêu cực’ hay ‘tích cực’ đều chỉ là tương đối (do so sánh mà 
có) và chúng đều thuộc phạm vi của hai mặt đối đãi, nhị nguyên. 
Những từ ngữ (đối đãi, nhị nguyên) đó không thể nào có thể được 
dùng để mô tả Niết-bàn hay Sự Thật Tuyệt Đổi cho được, vì Niết- 
bàn và Sự Thật Tuyệt Đổi vượt trên khỏi sự so sánh, đối đãi, nhị 
nguyên. 

Một ngôn từ phủ định không nhất thiết là để chỉ một trạng thái 
phủ định. Ví dụ trong tiếng Pãli hay tiếng Phạn thì chữ để chỉ "sức 
khoẻ"" là arogya lại là một chữ ở thể phủ định, có nghĩa là "sự 
không bệnh đau"". Nhưng chữ arogya (sức khoẻ, không bệnh đau) 
không diễn tả một trạng thái phủ định hay tiêu cực. Chữ "bẩt tử"" 
[tiếng Anh là: im-mortal, tiếng Phạn là: Amrta, tiếng Pãli là: 


Ibid, trang 128; D I (Colombo, 1929) trang 172. 



Diệu Đê Thứ Ba • 97 


Amata\ cũng là một chữ ở thể phủ định nhưng đồng nghĩa với chữ 
"'Niểt-bàrT\ nhưng nó không diễn tả một trạng thái phủ định hay 
tiêu cực. Sự phủ-định của phủ-định thì không phải là phủ-định! 
Một trong những từ đồng nghĩa vói ''Niết-bàn'\ là chữ ‘Sự giải- 
thoát\ tức ‘Sự tự-do' (tiếng Pãli: Mutti, tiếng Phạn: Mukti). Không 
ai có thể nói rằng “sự giải-thoát” hay “sự tự-do” là tiêu cực cho 
được. Ngay cả sự giải-thoát hay sự tự-do có mặt tiêu cực đi chăng 
nữa thì đó cũng là sự giải-thoát, sự tự-do khỏi những cái gì chướng- 
ngại, khỏi những điều xấu hay điều tiêu cực mà thôi. Nhưng bản 
thân “sự giải thoát” hay “sự tự do” thì không phải là tiêu cực. 

Vì vậy, “Niểt-bàn"\ Mutti hay Vimutti, Sự Tự-Do Tuyệt Đổi kà 
sự tự do khỏi mọi sự xấu-ác, khỏi tham, sân, si; sự thoát khỏi những 
điều thuộc về sự hai-mặt đối đãi, nhị nguyên, sự tương-đối, thời 
gian và không gian. 

+ Chúng ta có thể tìm thấy thêm ý-tưởng về “Niểt-bàn’" là 
Sự-Thật Tuyệt Đổi trong bài kinh “Phân Biệt Giớr (Dhãtu- 
vibhanga Sutta; MN 140). Bài kinh rất quan trọng này đã được 
Phật nói cho vị tu sĩ Pukkusãti (như đã được kể trước đây trong 
Chương II), người mà Đức Phật gặp trong căn chòi của xưởng gốm 
vào cái đêm yên tĩnh đó, và lúc đó Phật đã nhận thấy anh ta là có trí 
và chân thành. Điều cốt lõi của những phần trong kinh đó ghi như 
sau: 

“Một người được cấu tạo hỏi sáu yếu-tố: thể cứng (đất), thể 
lỏng (nước), thể nhiệt (lửa), thể động (gió), không gian và thức. 
Ngưòd ấy phân tích chúng và nhận thấy rằng không yếu-tố nào 
trong chúng là cái ‘ta’ hay ‘của-ta’ cả. Người ấy mới hiểu rằng 
thức xuất hiện (sinh) và biến mất (diệt) như thế nào, những 
cảm-giác dễ chịu, khó chịu và trung tính xuất hiện (sinh) và 



98 • Những Điều Phật Đã Dạy 


biến mất (diệt) như thế nào. Sau khi biết được như vậy, tâm 
người ấy được giải thoát, buông xả. Rồi người đó tìm thấy bên 
trong mình một sự Buông-Xả tinh khiết (Upekkhã) mà người đó 
có thể hướng (tâm) tới sự chứng đắc bất kỳ trạng thái tâm linh 
cao siêu nào, và người đó biết rằng như vậy sự buông-xả tinh 
khiết ấy có thể kéo dài trong một thời gian lâu.”^'* Nhưng rồi 
người đó nghĩ: 

“Neu tôi hội tụ (chú hướng, hướng) sự buông-xả thanh khiết và 
vô nhiễm này vào cảnh xứ không gian vô-biên (không vô biên 
xứ) và phát triển một cái tâm hướng theo đó, thì đó cũng chỉ là 
một sự tạo-tác của tâm (samkhatam).”^^ 

“Neu tôi hội tụ sự buông-xả thanh khiết và vô nhiễm này vào 
cảnh xứ thức vô-biên (thức vô biên xứ) ... vào cảnh xứ trống- 
không (vô sở-hữu xứ) ... vào cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ) 
và phát triển một cái tâm hướng theo đó, thì đó cũng chỉ là một 
sự tạo-tác của tâm (samkhatam).” 


(Chữ Upekkha - Upa: vô tư, -ikkha: thấy, nhìn): có nghĩa là: nhìn sự vật 
diễn tiến một cách vô tư; đó là sự xả-bỏ, sự buông-xả; đó là tâm tính thứ tư 
ttong Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả.) 

Lưu ý, tất cả những trạng thái tâm linh và huyền vi (như các tầng chứng 
đắc thiền định), tuy có thể là thanh khiết và cao siêu, đều là những sự tạo-tác 
của tâm, còn bị chi phối bởi các điều-kiện (hữu vi, samkhata). Chúng không 
phải là một Thực Tại vô vi, không phải là Chân Lý (sacca). 



Diệu Đê Thứ Ba • 99 


“Vậy thì lúc đó, người đó không còn tạo-tác về tâm, cũng 
không ý-muốn sự liên-tục và trở-thành {bhava, hiện-hữu) hay 
sự diệt-vong (vi-bhava, sự không hiện-hữu).^^ 

“Bởi do người đó không còn tạo-tác, cũng không ý-muốn sự 
liên-tục và trở-thành hay sự diệt-vong, nên người đó không còn 
dính-chấp vào thứ gì trong thế giới; và khi người đó không 
dính-chấp thứ gì trong thế giới, người đó không còn lo-âu 
(khích động); khi người đó không còn lo-âu, người đó đưovj 
hoàn toàn tĩnh-lặng ở bên trong [tức là đã hoàn thổi tắt bên 
trong, paccattam yeva parininibbayatí]. Và người đó biết rằng: 
'Sinh đã tận, đời sổng thánh thiện đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn gì phải làm nữa. 

“Bây giờ, khi người đó trải nghiệm một cảm-giác sướng [dễ 
chịu], khổ [khó chịu] hoặc trung tính [không sướng không khổ], 
người đó biết rằng nó là vô-thường, rằng nó không còn trói 
buộc mình, rằng nó không còn được nếm trải bằng sự mê-thích 
nữa. Dù là cảm-giác gì, người đó chỉ trải nghiệm nó chứ không 
bị dính mắc theo nó (visamyutto). Người đó biết được rằng tất 
cả những cảm-nhận đó sẽ bị làm vắng-lặng khi cùng với sự tan 
tã của thân, giống như ngọn lửa sẽ tắt đi khi dầu cạn tim hết. 

“Do vậy, này Tỳ kheo, một người được phú như vậy là được 
phú với trí-tuệ tuyệt đối, bởi vì trí-biết về sự chấm-dứt sự Khổ 
(dukkha) là loại trí-tuệ thánh thiện tuyệt đối. 


Điều này có nghĩa rằng người đó không tạo ra nghiệp mới, bởi vì giờ đây 
anh ta giải thoát khỏi dục-vọng, tham-muốn, sự cố-ý (tư). 

Có nghĩa lúc này người đó đã thảnh một A-la-hán. 



100 • Những Điều Phật Đã Dạy 


“Sự giải-thoát của người đó, được dựa trên Sự Thật, là không 
thể lay chuyển. Này Tỳ kheo, rằng thứ không phải thực-tại 
(mosadhamma) là sai giả; rằng thứ thực-tại (amoshadhamma) là 
Niết-bàn, là Sự Thật (Saccà). Do vậy, này Tỳ kheo, một người 
được phú như vậy là được phú với Sự Thật Tuyệt Đối này. Bởi 
vì, Sự Thật Thánh Thiện Tuyệt Đối (paramam ariya-saccam) 
này là Niết-bàn, là Thực-Tại.” 

+ Trong những lần thuyết giảng khác, Đức Phật trước sau 
cũng đều sử dụng từ “Sự Thậr để thay cho '"Niểt-bàn’"-. 

“Ta sẽ dạy cho các thầy Sự Thật và Con Đường dẫn đến Sự 
Thật”.^^ - thì ở đây nhứt định chữ “Sự Thật” có nghĩa là “Niết- 
bàrí\ 

+ Bây giờ, Sự Thật Tuyệt Đối nghĩa là gì? Theo Phật giáo: 
“Sự Thật Tuyệt Đối là rằng không có điều gì là tuyệt đối trong thế 
giới, rằng mọi thứ đều là tương đổi, có điều-kiện {hữu vi) và vô- 
thường', và rằng không có một thực-chất nào không thay đối, 
thường hằng, tuyệt đối như là một cái 'Ta" {bản ngã), một 'Linh 
hồn" hay một Atman nào ở bên trong hay bên ngoài. Đây chính là 
Sự Thật Tuyệt Đối. Đã là Sự Thật thì không bao giờ là là phủ-định, 
mặc dù có một sự diễn đạt phổ biến như sự thật phủ định. Sự chứng 
ngộ Sự Thật này, tức là nhìn thấy mọi sự “đúng như chúng thực là” 
{yathãbhũtam) chứ không còn ảo-tưởng hay vô-minh {avijja),^^ là 
sự dập tắt dục-vọng {tanhãkkhaya), và là sự chấm-dứt {nirodha) 
Khổ, đó là Niết-bàn. 


s V (PTS), trang 369. 

Đối chiếu kinh Lăng-Già (Lanka), trang 200: Mahamatỉ, Niết Bàn 

nghĩa là nhìn thấty trạng thái của mọi sự ‘đúng như chúng thực là.""" 



Diệu Đê Thứ Ba • 101 


Một điều thú vị và hữu ích để nhớ là: quan điểm của Phật giáo 
Đại thừa thì '"Niết-bàn là không khác với luân-hồi sinh tử 
(samsãm)” Cũng như vậy, Niết-bàn hay luân-hồi sinh tử chỉ là 
một, tùy theo cách nhìn của bạn—là chủ-quan (mê chấp) hay 
khách-quan (tỉnh ngộ). Quan điểm này của Đại thừa có lẽ đã được 
phát triển từ những ý-tưởng được thấy có trong các kinh Pãli của 
Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) mà ta vừa thảo luận ngắn gọn 
kế trên. 

Tuy nhiên, nếu nghĩ rằng Niết-bàn là kết quả tự nhiên của sự 
dập tắt dục-vọng thì lại là không đúng! Niết-bàn không phải là kết 
quả của bất cứ điều gì. Giả sử, nếu như Niết-bàn là một kết quả thì 
đúng lẽ nó phải là một quả của nhân (theo lý nhân-quả)', và nếu vậy 
thì theo lý nó là hữu-vi (samkhata), là một hệ quả tác động của một 
nhân mà có. Nhưng Niết-bàn không phải là nhân hay quả. Niết-bàn 
vượt ra ngoài lý nhân và quả. Sự Thật (Chân Lý) thì không phải là 
một kết quả hay hệ quả của thứ gì. Niết-bàn thì không phải được 
tạo ra như một trạng thái tâm linh huyền vi giống như trạng thái của 
các tầng thiền định (jhana hay samãdhi). CHÂN LÝ LÀ CHÂN 
LÝ. NIỂT-BÀN LÀ NIỂT-BÀN. Điều duy nhất bạn có thể làm là 
nhìn-thấy nó, chứng ngộ nó. 

Có một Con Đường (đạo) dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn. 
Nhưng Niết-bàn không phải là kết quả của Con Đường này.^^ Bạn 


Ngài Long Thọ (Nagarjuna) đã nói rõ rằng: “Luân hồi sinh tử không gì 
khác với Niết Bàn và Niết Bàn không gì khác với Luân hồi sinh tử”. 
(Madhya, Kari XXV, 19). 

Một điều rất hữu ích nên nhớ: Trong Chín Pháp Siêu Việt (navalo-kuttara- 
dhamma), Niết-bàn là siêu việt, vượt trên cả Thánh Đạo (magga Đạo) và 
Thánh Quả (phala). 



102 • Những Điều Phật Đã Dạy 


CÓ thể leo lên núi theo một con-đường, nhưng ngọn núi không phải 
là kết quả hay là một cái gì do con-đường tạo ra. Bạn có thể nhìn 
thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng không phải là kết quả của con mắt 
của bạn. {Núi là như vậy. Anh sáng là như vậy. Bạn phải leo lên 
đỉnh núi hoặc phải nhìn thay ánh sáng. Dù bạn có leo hay nhìn, 
hoặc không leo không nhìn, thì núi vẫn là núi, ánh sáng vẫn là ánh 
sảng. Đó là Sự Thật, Chân Lý, là Hiện Thực chứ không phải là một 
kết quả của một sự ‘/eo’ hay 'nhìn' nào cả.) 

+ Nhiều người vẫn thường hỏi: Vậy sau Niết-bàn là đến cái 
gì? Câu hỏi này không thể nào nên đặt ra, bởi vì Niết-bàn là Sự 
Thật Tột Cùng. Và khi nó đã là Tột Cùng (tối hậu), thì chẳng có gì 
còn ở sau nó nữa. Neu có bất cứ gì ở sau Niết-bàn, thì chính cái đó 
mới là Sự Thật Tột Cùng chứ không phải Niết-bàn. 

Một du sĩ tên Radha đặt câu hỏi này với Đức Phật theo một 
cách khác: “Mục-đích (hay kết cuộc) của Niết-bàn là gì?”. Câu hỏi 
này đã có ý giả định trước là có một cái gì đó sau Niết-bàn, do nó 
cứ chỉ về ‘cái’ mục-đích hay kết-cuộc đối với Niết-bàn. Vì vậy, 
Đức Phật trả lời ông ta rằng: 

"Này Rãdha, câu hỏi này không thế bẳt được giới hạn của nó, 
(tức là câu hỏi này không hợp lý, ngoài lề). Một người sổng đời 
thánh thiện coi Niết-bàn như là cú nhảy cuối cùng [vào Sự Thật 
Tuyệt Đối] như là mục tiêu, là kết-cuộc toi hậu (của đời sống 
thánh thiện đó).”^2 

+ Một số diễn dịch phổ biến nhưng không đúng như: "Đức 
Phật nhập vào Niết-bàn" hay "Phật đã nhập Đại-Niết-bàn sau khi 


22 s III (PTS) trang 189. 



Diệu Đê Thứ Ba • 103 


Phật mất” ... đã làm phát sinh rất nhiều sự tưởng-tượng và suy- 
đoán về Niết-bàn.^^ 

Một khi bạn nghe '"Đức Phật nhập vào Niết-bàn hay Bát-Niết- 
bàn”, thì bạn sẽ coi Niết-bàn là một ‘trạng thái’ hay một ‘địa hạt’, 
một ‘nước’, một ‘cõi’, hay một ‘cảnh giới’ mà ở đó có nhiều thứ 
hiện hữu, rồi sau đó bạn lại cố gắng hình dung tưởng tượng ra cái 
‘cảnh giới’ đó theo ý nghĩa và khái niệm của thế gian mà bạn đang 
dùng ở trần gian bạn đang sống. Cách nói "nhập”, "đi vào Nỉểt- 
bàn” là hoàn toàn không có ghi trong 03 Tạng kinh điển của Phật 
giáo nguyên thủy. Trong kinh văn Phật giáo không hề có chữ nào 
gọi là "vào, nhập, hoặc nhập vào Niết-bàn sau khỉ chết”. 

Có một chữ là "Parinibbuto" đã được dùng để chỉ về cái chết 
của một vị Phật hay vị A-la-hán đã chứng ngộ Niết-bàn, nhưng nó 
cũng không có nghĩa là "nhập vào Niết-bàn”. "Parinibbuto" chỉ có 
nghĩa là: "hoàn toàn biến mất” "hoàn toàn bị thoi tẳt”, hay "hoàn 
toàn tắt ngấm ”, bởi vì Phật hay một vị A-la-hán không còn sự tái 
hiện-hữu sau khi chết. (Lưu ý : nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đe đã dịch chữ 
Pari-nibbana {bát niết-bàn) với nghĩa là 'Niết-bàn cuối cùng") 

+ Rồi lại có câu hỏi khác được đặt ra là: “Điều gì xảy ra đối 
với một vị Phật hay một vị A-la-hán sau khi chết, sau bát-Niết-bàn 
(parinibbana)!”. Câu hỏi này cũng thuộc diện những câu hỏi không 


Nhiều người đã viết: “sau Niết-bàn (Nibbana) của Đức Phật” thay vì viết 
là: "sau Bát-Niêt-bàn (Parínibbana) của Đức Phật”. Đúng ra, "sau Niêt Bàn 
(Nibbana) của Đức Phật” thì không có nghĩa gì cả và cách diễn đạt này 
không có trong kinh văn Phật giáo. Trong các Tạng Kinh, lời diễn đạt luôn 
luôn là "sau Bát-Niết-bàn của Đức Phật” (tức là sau khi Phật bát-niết- 
bàn=sau khi niết-bàn cuối cùng của Phật). 



104 • Những Điều Phật Đã Dạy 


được trả lời {avyãkata)}* Ngay cả khi Đức Phật nói về điều này, 
Phật muốn chỉ ra rằng không có ngôn từ nào trong vốn từ vựng của 
chúng ta có thể diễn tả được "điều gì" xảy ra đối với một vị A-la- 
hán sau khi chết. 

Khi trả lời Vaccha, một du sĩ ngoại đạo, Phật nói rằng điều 
khoản “sinh” và “không sinh” không áp dụng cho vị A-la-hán vì 
những ‘sắc, thọ, tưởng, hành, thức’ liên kết với “sinh” và “không 
sinh” đã hoàn toàn bị tiêu diệt và nhổ sạch tận gốc, không còn tái 
khởi sinh sau khi chết.^^ 

Một vị A-la-hán sau khi chết thường được so sảnh như là ‘một 
ngọn lửa tắt đi khi củi đốt đã cháy hết’, hay như ‘một ngọn đèn tắt 
đi đi khi dầu cạn, tim hết’.^^ 

ở đây cần phải hiểu một cách rõ ràng, rạch ròi, không nhầm lẫn, 
rằng: Cái được ví với ngọn lửa hay ngọn đèn tắt đi cũng không phải 
là Niết-bàn, mà cái được ví với lửa tắt đi chính là cái ‘con người’ 
được cấu thành bởi Năm-Uẩn đã chứng ngộ Niết-bàn. Điểm này 
cần được nhấn mạnh vì rất nhiều người, ngay cả một số học giả 
uyên bác, đã hiểu lầm và diễn dịch sai ‘ẩn-dụ để chỉ về Niết-bàn’ 
này của Đức Phật. Niết-bàn không bao giờ được so sánh với một 
ngọn lửa hay một ngọn đèn tắt đi! 

+ Một câu hỏi phổ biến nữa là: Neu không có một cái 'Ta'’ 
hay một bản ‘ngã’ (Atman) thì ‘ai’ chứng ngộ Niết-bàn? Trước khi 
nói tiếp về Niết-bàn, chúng ta hãy tự hỏi một câu là: Nếu không có 


24 s IV (PTS) ttang 375. 

25 M I (PTS), trang 486. 

2® Ibid. I, trang 487; III trang 245; Sn (PTS), Volume.232 (trang 41). 



Diệu Đê Thứ Ba • 105 


cái 'Ta\ ‘ai’ đang nghĩ ngay bây giờ? Chúng ta đã biết được trước 
đây, rằng cái ý-nghĩ chính nó là người-nghĩ, rằng không có người- 
nghĩ đằng sau ý-nghĩ. Tương tự như vậy, chính “trí-tuệ Bát- 
nhã” (paMa), chính “sự chứng-ngộ” chứng ngộ Niết-bàn. Không 
có bất cứ ‘ai’ đằng sau sự chứng ngộ đó. 

Khi chúng ta thảo luận trong chương trước về nguồn-gốc của 
Khổ (dukkha) chúng ta đã thấy rằng, bất cứ thứ gì — dù là một sự 
vật, một sự sống, hay một hệ thống — nếu nó thuộc bản chất khởi- 
sinh, thì cũng có trong nó bản chất mầm móng của sự chấm-dứt. 
(Cái gì có sinh là có diệt). Vậy bây giờ thì sự Khổ (dukkha), vòng 
luân-hồi (samsãra) đều có tính chất khởi-sinh, thì theo lý đó tự có 
tính chất biến-diệt. Sự Kho (dukkha) khởi-sinh là do có Dục-Vọng 
(tanhã) gây ra, và nó chấm-dứt được là do có Trí-Tuệ ipanha). 
"Dục-vọng" và "Trí-tuệ" đều nằm trong năm-Uẩn, như chúng ta đã 
biết trước đây.^’ 

Như vậy, mầm mong khởi sinh chúng cũng nằm trong năm-Uẩn 
và cũng như sự chấm-dứt của chúng cũng nằm trong năm-Uẩn. Đây 
là ý nghĩa chân thực của lời Phật dạy: 

''Chính ngay trong thân dài một ỷathom này (íathom là đơn vị 
đo chiều dài, khoảng 1.82m), ta tuyên bố về thế giới, về sự khởi- 
sinh của thế giới, ve sự chấm-dứt của thế giới, và về con-đường 
dẫn đến sự chẩm-dứt thể giớỉC^^ 

Điều này có nghĩa rằng, tất cả bốn Sự Thật của Tứ Diệu Đế đều 
được tìm thấy trong năm-Uẩn, nghĩa là ngay bên trong ta. [ở đây, 


Xem trang nói về "Hành uấn” trước đây. (Dục-vọng và trí-tuệ đều thuộc 
những sự tạo-tác của tâm, là hành uấn.) 


A (Colombo, 1929) trang 218. 



106 • Những Điều Phật Đã Dạy 


danh từ “thế giới” {loka) được Phật dùng thay cho danh từ dukkha: 
'"khổ'']. Điều này cũng có nghĩa rằng, không có một thế-lực nào bên 
ngoài tạo ra sự khởi-sinh và sự chấm-dứt của Khổ. (Không có một 
năng lực tạo hóa nào sinh Khổ và diệt Khổ.) 

Khi trí-tuệ được tu tập và phát triển theo Tứ Diệu Đế [đề tài này 
sẽ được thảo luận bàn kế tiếp] thì trí-tuệ nhìn thấy được bí-mật của 
sự-sống, nhìn thấy thực-chất của mọi sự 'đủng như chủng thực là'. 
Khi bí mật đã được khám phá, khi Sự Thật đã được nhìn thấy, thì 
tất cả những nguồn-lực [vốn đã mạnh mẽ tạo ra sự liên-tục của 
vòng luân-hồi sinh-tử trong mê-tưởng vô-minh] sẽ trở nên vắng- 
lặng, không còn khả năng để tạo tác nghiệp; bởi vì không còn mê- 
tưởng vô-minh nên không còn dục-vọng muốn liên-tục (hiện hữu) 
nữa. Giống như một căn bệnh về tâm sẽ được chữa trị chấm dứt sau 
khi nguyên-nhân hay bí mật của căn bệnh tâm thần đó được khám 
phá và nhìn thấy bởi bệnh nhân đó. 

-I- Trong hầu hết mọi tôn giáo, "hạnh-phúc siêu việt" (chữ 
La-tinh "summmum bonum") thì chỉ có thể đạt được sau khi chết. 
Nhưng Niết-bàn thì có thể được chứng ngộ ngay trong đời này, 
không cần phải đợi đến lúc chết mới "đạt" được hay nếm trải được 
nó. 

Người đã chứng ngộ được Sự Thật, Niết-bàn, là người hạnh- 
phúc nhất thế gian. Người đó đã thoát khỏi “những phức-tạp”, 
những ám-muội, những sự bất-an và sự trói-buộc gây phiền khổ 
cho con người. Người đó có được ‘sức-khỏe tâm’ hoàn hảo. Người 
đó không hối tiếc quá-khứ, không bận tâm về tương-lai, mà sống 
trọn vẹn trong hiện-tại.^^ 


29 s I (PTS) ttang 5. 



Diệu Đê Thứ Ba • 107 


Do vậy, người đó trân trọng và vui sống mọi-sự theo một cảm- 
nhận tinh khiết nhất, không có sự tự mình phóng tâm này nọ. 
Người đó vui tươi, hoan hỷ, vui sống sự-sống thanh tịnh, với các 
giác-quan dễ chịu, không còn âu-lo, được tĩnh-lặng và bình-an.^® 
Do người đó không-còn những sự tham, sân, si đầy ích kỷ, sự tự-ta 
(ngã mạn, ta-đây), sự tự-cao tự-đại, và tất cả những "ô-nhiễm" như 
vậy, cho nên người đó trong-sạch (thanh tịnh) và hiền-từ (nhẹ 
nhàng), đầy lòng từ-bi bao quát, sự tử tế, sự thông cảm, sự thấu- 
hiểu và sự bao-dung. Sự phục-vụ của người đó cho tha nhân là 
thanh-khiết nhất, vì người đó đã không còn ý-nghĩ nào về cái ‘Ta’ 
(đã phá ngã). Người đó không sở đắc thêm gì, không tích lũy thêm 
gì, ngay cả những thứ thuộc về tâm linh, bởi vì người đó đã thoát 
khỏi cái ảo tưởng về cái ‘Ta’ và đã thoát khỏi mọi ‘dục-vọng’ 
muốn trở-thành này nọ. 

-I- Niết-bàn vượt trên mọi ngôn từ của nhị nguyên và so sánh 
đối đãi. Nó vượt khỏi những quan-niệm của chúng ta về xấu tốt, 
đúng sai, hiện-hữu hay không hiện-hữu, có hay không có. Ngay cả 
chữ “hạnh-phúc” (sukha) được dùng để mô tả Niết-bàn cũng hoàn 
toàn mang một nghĩa khác biệt ở đây (so với nghĩa phàm thường 
thế gian của nó). Ngài Xá-Lợi-Phất một hôm nói rằng: “Này các 
đạo hữu, Niết-bàn là hạnh phúc! Niết-bàn là hạnh phúc!”. Khi đó 
ngài Udãyi mới hỏi lại: “Nhưng, này thầy Xá-Lợi-Phẩt, có thể nào 
có hạnh-phúc gì khi không có cảm-giác?”. Câu trả lời của ngài Xá- 
Lợi-Phất, rất thâm thúy về mặt triết học và vượt khỏi trên sự hiểu- 
biết phàm thường, như sau: “Chính cái sự không còn cảm-giác đó 
mới là hạnh-phúc!” 


30 M II (PTS) trang 121. 



108 • Những Điều Phật Đã Dạy 


+ Niết-bàn vượt khỏi những logic và lý giải iatakkãvacara). 
Tuy nhiên, nhiều lúc chúng ta tham gia vào [thường chỉ như là trò 
tiêu khiển vô ích của trí thức hàn lâm] những thảo luận đầy tính suy 
đoán về Niết-bàn, về Sự Thật Tột Cùng hay Thực Tại, thì chúng ta 
sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó theo cách đó. Một đứa bé trong nhà 
trẻ không nên tranh cãi về vấn đề Thuyết Tương Đổi {một học 
thuyết noi tiếng của nhà bác học Einstein). Thay vì vậy, nếu cậu bé 
cứ theo đuổi sự học tập của mình một cách kiên-nhẫn và chuyên- 
cần, một ngày nào đó cậu ta sẽ hiểu được Thuyết Tương Đổi cao 
siêu đó. 

Niết-bàn chỉ “được chứng ngộ bỏd những ngưòd có trí ngay bên 
trong họ” (paccattam veditabbo vỉhnũhi). Neu chúng ta đi theo Con 
Đường (Đạo) một cách kiên-nhẫn, với sự chuyên-cần, cùng với sự 
nỗ-lực (tinh tấn), tu tập và thanh lọc bản thân một cách nhiệt thành, 
và đạt tới những chứng-đắc tâm linh cần thiết (như các tầng thiền 
định, những thánh đạo và quả), thì một ngày nào đó chúng ta có thể 
tự mình chứng ngộ Niết-bàn ngay bên trong mình—^không cần bây 
giờ cứ làm khổ tâm mình bằng những ngôn từ đánh đố và cao siêu 
(về Niết-bàn) như vậy. 

+ Và bây giờ, chúng ta hãy bước qua phần Con-Đường dẫn 
đến sự chứng ngộ Niết-bàn. 



Chương V 


Diệu Đe Thứ Tư 

{Chân lý về Con Đường Chánh Đạo) 

Diệu Đe Thứ Tư là “chân lý” về Con-Đường dẫn đến Sự Chẩm- 
Dứt Khô {Dukkha-Nirodha-Gãminipatipadã-Ariyasacca). Con- 
đường này được gọi là “Con Đường Trung Đạo’’" {Majjhimã 
Patipadã), bởi vì nó tránh được hai cực đoan: 

(1) Một cực đoan là luôn luôn đi tìm hạnh-phúc trong những 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), đó là cách 'dhấp hèn, tầm 
thường và không lợi lạc và là cách của những người tầm thườngC 

(2) Cực đoan thứ hai là đi tìm hạnh-phúc thông qua sự hành- 
xác, chịu đựng nhiều hình thức khổ hạnh khác nhau, đó là cách chỉ 
''mang lại đau đớn, không đảng phải làm và không lợi lạc.” 

Tự mình đã trải qua hai cực đoan này và nhận thấy rằng những 
cách đó đều là vô-ích, rồi bằng những trải-nghiệm tự thân sau đó, 
Đức Phật đã khám phá ra Con Đường Trung Đạo đưa đến "tầm- 
nhĩn và sự hiểu-biểt để dẫn đến sự Tĩnh-Lặng (định), sự Minh-Sát 
(tuệ), sự Giác-Ngộ, Niết-bàn.” 

Con Đường Trung Đạo này cũng thường được gọi là Bát Thánh 
Đạo {Ariya-atthangika-Magga), nghĩa là con-đường tám-phần 
thánh thiện, bởi vì nó bao gồm tám chi phần tu tập, như sau: 

(1) Chánh-kiến (sammaditthi): cách-nhìn đúng đắn. 

(2) Chánh tư-duy (sammasankappa): ý-định đúng đắn. 


110 * Những Điều Phật Đã Dạy 


(3) Chánh-ngữ (sammavaca): Lòd-nói đúng đắn. 

(4) Chánh-nghiệp (sammakammât): Hành-động đúng đắn. 

(5) Chánh-mạng (sammaajiva): Sự mưu-sinh đúng đắn. 

(6) Chánh tinh-tấn (sammayama): Sự nỗ-lực đúng đắn. 

(7) Chánh-niệm (sammasatti): Sự chú-tâm đúng đắn. 

(8) Chánh-định (sammasamadhi): Sự định-tâm đúng đắn. 

Một cách thực tế, toàn bộ Giáo Pháp của Phật mà Phật đã 
giảng dạy suốt 45 năm bằng cách này hay cách khác đều nhắm đến 
Con Đường Trung Đạo này. Mặc dù, Đức Phật đã giảng dạy bằng 
nhiều cách thức khác nhau cho những loại người khác nhau, tùy 
theo giai đoạn, trình độ phát triển và khả năng hiểu-biết (căn cơ) 
của họ để họ có thể theo kịp những lời Phật dạy. Tuy nhiên, những 
điều “cốt lõi” của hàng ngàn bài thuyết giảng đó của Phật, như 
đã được ghi lại trong phần Tạng Kinh của Phật giáo, đều nằm 
trong Bát Thánh Đạo này! 

Bát Thảnh Đạo không phải là con đường (gồm có) tám bước 
hay tám nhảnh như nhiều cách dịch trước đây; nó là con đường có 
tám phần. Chúng ta không nên nghĩ tám phần đó của Con Đường 
phải được tu tập hay thực hành từng phần một theo thứ tự trong 
danh sách ở trên. Không phải vậy, những phần đó nên được thực 
hành và tu tập hầu như, nhiều hay ít, đồng thời với nhau tùy theo 
sức tu tập của mỗi người. Tất cả tám phần đó đều liên hệ liên quan 
vói nhau và phần này sẽ bổ trợ cho phần kia. Nói cách khác, sự tu 
tập của phần này sẽ là sự bổ trợ cho sự tu tập lẫn nhau của những 
phần kia, và ngược lại. 

Tám phần đó nhằm mục đích để tu tập và hoàn thiện “ba mảng 
trọng yếu” của sự nghiệp tu-tập thân và tâm của Phật giáo. Đó là: 

(I) Mảng GIỚI-HẠNH (Sila, Giới), 



Diệu Đê Thứ Tư • 111 


(II) Mảng THIỀN-ĐỊNH (Samãdhi, Định), và 

(III) Mảng TRÍ-TUỆ (Panna, Tuệ)/ 

(I) - GIỚI-HẠNH (Sila): 

Giới-Hạnh về đạo đức được xây dựng dựa trên những khái niệm 
rộng lớn về tâm-Từ (từ ái, thương mến) và tâm-Bi (bi mẫn, trắc ẩn, 
tha thương) quảng đại dành cho tất cả chúng-sinh, mà Đức Phật đã 
coi là nền tảng giáo lý của Phật giáo. 

Thật đáng tiếc là nhiều học giả đã quên mất cái lý-tưởng lớn lao 
này trong giáo lý của Phật, và họ chỉ dam mê vào giải thích lang 
mang lệch lạc theo kiểu triết học khô khan và siêu hình khi họ nói 
và viết về đạo Phật. Đức Phật thuyết pháp “ví lợi-ích của nhiều 
chúng sinh, vì hạnh-phúc của nhiều chúng sinh, vĩ lòng Bi-mẫn đối 
với thể gian.” (buhujanahitãya bahujan asukhãya lokãnukampãya). 

Theo đạo Phật, để đạt đến một con người hoàn thiện, người tu 
cần phải tu tập cùng lúc 02 phẩm-tính. Một là tâm Bi-Mần (karunã) 
và một khác là Trí-Tuệ ipahha). ở đây, lòng Bi-Man thể hiện cho 
tình yêu thương, sự bố thí, sự tử tế, lòng khoan dung và những 
phẩm chất cao cả tương tự về mặt tình cảm hay từ trái tim; trong 
khi đó Trí-Tuệ thì thể hiện cho mặt trí thức hay những phẩm chất 
thuộc về tâm trí. 

Neu một người chỉ phát triển mặt tình-cảm mà bỏ qua mặt trí- 
thức, thì người đó có thể chỉ trở thành một kẻ tốt bụng ngớ ngẩn; 
trong khi đó nếu một người chỉ lo phát triển mặt trí-thức mà bỏ 
quên tình-cảm, thì người đó có thể trở thành lạnh lùng, sắt đá, 
không có cảm-giác gì đối với người khác. 


'MI(PTS), tr.301. 



112 * Những Điều Phật Đã Dạy 


Vì thế, muốn là một người hoàn thiện, bạn cần phải phát triển 
cả hai mặt song song. Đó là mục tiêu lối sống của đạo Phật: mà 
trong đó, Trí-Tuệ và tâm Bi-Mần liên quan mật thiết không rời 
nhau, như chúng ta sẽ nhận thấy ở phần sau. (Vì vậy chúng ta 
thường tôn kính và tưởng niệm Đức Phật và các vị Bồ-tát là những 
bậc Đại Trí và Đại Bi). 

Bây giờ, thứ nhất, Giói Hạnh (Sila), được dựa trên tâm-Từ và 
tâm-Bi (như đã nêu trên), gọi tắt là Từ-Bi, bao gồm 03 chi phần của 
Bát Thánh Đạo, đó là: Chảnh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 
(tức là phần số 3, 4 và 5 trong danh sách ở trên). 

(a) Chánh Ngữ: có nghĩa là sự kiêng cữ: 

(1) Không nói dối nói láo 

(2) Không nói xấu sau lưng ngưòd khác, không nói lòi vu 
khống, không nói lời làm tức giận, gây thù hận, gây bất hòa, mất 
đoàn kết giữa người này với người khác hoặc giữa các nhóm người 
hay các đoàn thể khác nhau, 

(3) Không nói lời gắt gỏng, nạt nộ, gay gắt, hỗn láo, vô phép, 
ma mãnh, và sỉ nhục, 

(4) Không nói chuyện tầm phào, nói chuyện tán dóc, nói chuyện 
vô tích sự, nói lòi nhâm nhí, nói để đùa cợt đùa giỡn. 

Khi một người kiêng cữ nói dối nói láo, không nói lời độc ác 
gắt gỏng, không nói lời tầm phào vô ích như trên thì tự nhiên người 
đó sẽ chỉ nói đủng sự thật, chỉ nói lời lẽ thân thiện và nhân từ, dễ 
mến, nhẹ nhàng, có nghĩa và có ích. 

Một ngưòd không nên phát biểu bất cẩn, nói chuyện phi thời: 
Lòi nói phải đúng nơi và đúng lúc. Nếu một ngưòd không thể nói 



Diệu Đê Thứ Tư • 113 


được những lời tốt đẹp, có ích thì tốt hơn người đó nên giữ “sự im- 
lặng thánh thiện”. 

(b) Chánh Nghiệp: là hành-động đúng đắn, nhắm đến mục 
đích là nâng cao, gìn giữ những giá trị thuộc về đạo đức, danh dự 
và sự bình an. Chánh nghiệp khuyên rằng chúng ta nên kiêng cữ 
hành động sát sinh, không giết hại; không gian cắp, không buôn 
gian bán lận, bất lương; không gian dâm ngoại tình; và giúp đỡ mọi 
người hướng về cuộc sống bình an và danh dự một cách đúng đắn. 

(c) Chánh Mạng: là sự mưu-sinh đúng đắn, có nghĩa là một 
người nên tránh vì mưu sinh cuộc sống mà làm những công việc có 
nguy hại đến ngưòd khác, ví dụ như việc buôn bán vũ khí, buôn bán 
rượu bia, thức uống độc hại, chất độc, việc gây hại tàn sát sinh vật, 
hoặc làm những nghề lừa đảo, gạt gẫm... và nên sống bằng công 
việc nghề nghiệp chân chính, có danh dự, không tội lỗi và lương 
thiện để không làm nguy hại đến ngưòd khác và những sinh vật 
khác. Chúng ta nên hiểu rõ đạo Phật hết mực phản đối chiến tranh, 
cho nên đạo Phật tuyên bố rằng việc buôn bán vũ trang và vũ khí 
giết người là một nghề nghiệp thất đức và bất chính. 

Ba chi phần Chánh Ngữ, Chánh Mạng và Chánh Nghiệp trong 
Bát Thánh Đạo lập thành phần Giới-Hạnh về đạo đức (sila). 
Chúng ta nên nhận thức rõ, Giới Hạnh về đạo đức trong đạo Phật là 
nhằm mục đích mang lại cuộc sống hạnh-phúc và bình-an cho 
mình, cho người, và xã hội. Giới-hạnh về đạo đức này được xem là 
nền tảng không thể thiếu được để tiến tới được những trình độ 
giác ngộ tâm linh cao hơn. Không thể nào có được sự tu tập tâm 
linh nếu nó không có dựa vào Giới-hạnh là nền tảng đạo đức này. 

Chúng ta dễ thấy rằng: Năm-Giới, là năm giới-hạnh tối thiểu 
cần phải kiêng cữ và tuân giữ dành cho Phật tử Phật tử tại gia. 



114 * Những Điều Phật Đã Dạy 


Năm-Giới này cũng đều nằm trong Giód-Hạnh, tức nằm trong 03 
chi phần Chánh Ngữ, Chánh Mạng và Chánh Nghiệp này của Bát 
Thảnh Đạo. 

(II) - THIỀN ĐỊNH {Samãdhiy. 

Kế tiếp, thứ hai, là phần Tu Tập Tâm, nó gồm có 03 chi phần 
của Bát Thảnh Đạo, đó là: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh 
Định (số 6, 7 và 8 trong danh sách ở trên). 

(a) Chánh Tinh Tấn: là sự nỗ-lực đúng đắn: 

(1) Để ngăn chặn, không cho những điều xấu-ác và bất-thiện 
khỏi sinh trong tâm; 

(2) Để loại bỏ, diệt trừ những điều xấu-ác và bất-thiện đã khỏi 
sinh trong tâm. Và cùng lúc: 

(3) Để làm khởi sinh, để tạo ra những điều tốt-thiện chưa có 
trong tâm; 

(4) Để phát huy, phát triển và hoàn thiện những điều tốt-thiện 
đã có trong tâm. 

(b) Chánh Niệm: là sự chú-tâm đúng đắn, là luôn ý thức hay 
thường biết một cách liên tục (cộng vói sự rõ-biết hay tỉnh-giác), là 
chú ý, để ý, hay chú tâm về: 

(1) Những hành-vi của Thân (kãya). 

(2) Những Cảm-Giác (vedanã), 

(3) Những hành-vi của Tâm (citta), và 

(4) Những hiện-tượng thuộc tâm (như ý-tưởng, ý-nghĩ, quan- 
niệm, sự-việc ... được gọi chung là các pháp, dhamma). 



Diệu Đê Thứ Tư • 115 


-Về Thân: Việc tu tập “sự chú-tâm vào hơỉ-thở ra vào'" hay còn 
gọi là “sự chánh-niệm vào hơi-thở ra vào” (anãpãnasati) là một 
trong những phương pháp tu tập được biết đến nhiều nhất; nó kết 
nối với thân, để tu tập cái tâm. 

+ Cũng có nhiều phương cách khác để tu tập sự chú-tâm hay sự 
chánh-niệm liên quan tới thân, đó là những phương pháp thiền quán 
về thân. 

-Về Cảm-Giác (thọ): Đối với những sự cảm-nhận và cảm-giác 
(thọ), chúng ta nên ý-thức biết về tất cả những dạng cảm-nhận và 
cảm-giác: dễ chịu, khó chịu, hoặc trung tính, và về cách chúng khởi 
sinh và biến diệt bên trong mình. 

-Về Tâm: Đối với những hành-vi của tâm, chúng ta nên ý-thức 
rõ tâm của mình đang có tham hay không; đang có sân hay không; 
đang có si hay không ... vân vân. Theo cách này người tu ý-thức 
biết về mọi sự chuyển động của tâm, và về cách chúng khởi sinh và 
biến diệt bên trong mình. 

-Về Những Hiện-Tượng Thuộc Tâm (pháp): Đối với những ý- 
tưởng, ý-nghĩ, quan-niệm về những sự việc hay hiện-tượng (các 
pháp), chúng ta nên biết bản-chất của chúng, về cách chúng khởi 
sinh và biến diệt trong tâm mình, về cách chúng được tu tập, cách 
chúng bị khống chế, và cách chúng bị phá bỏ như thế nào... 

{Thân, Những Cảm-Giác, Tâm, và Những Hiện-tượng thuộc 
Tâm là bốn nền-tảng đế chánh-niệm như đã được một cách chi tiết 
và đầy đủ trong bài kinh “Những Nen Tảng Chánh Niệm” {kinh 
Niệm Xứ, Satipatthãna-sutta)} 


2 Xem Chương VII, về “Thiền”. 



116 * Những Điều Phật Đã Dạy 


Độc giả nên đọc nhiều hơn về sự giảng giải về thiền chánh- 
niệm bởi Đức Phật trong bài kinh nổi tiếng này này. Cũng có các 
sách hướng dẫn về Bốn Nen Tảng Chánh-Niệm bởi các nhà sư thiền 
sư như: Ajahn Chah, Mahasi Sayadavv, Ajahn Sumedha, Analayo, 
Nyanaponika Thera, Sujiva, Upandita ... 

Cùng người dịc cũng có bộ 03 sách giảng giải về thiền tập bằng 
ngôn ngữ thông thường bởi thiền sư người Tích Lan Bhante 
Gunarantana có tên: “Chánh Niệm, giảng bằng ngồn ngữ thông 
thường'”, “Bốn Nen Tảng Chánh Niệm, giảng bằng ngôn ngữ thông 
thường”, và “Chánh-Định, giảng bằng ngôn ngữ thông thường”. 


(c) Chánh Định: là sự định-tâm đúng đắn, là yếu tố thứ ba và 
cuối cùng thuộc NHÓM “Thiền Định” của Bát Thảnh Đạo. Tu tập 
thiền-định là để đạt đến trạng thái chánh-định, tức sự định-tâm sâu, 
để dẫn tới cá tầng thiền định (Jhana, dhyãna). 

(1) Trong trạng thái tầng thiền định thứ nhất (Nhất Thiền), 
những tham-muốn si mê và một số ý-nghĩ không lả nh mạnh như 
(05 chướng ngại): nhục-dục, sự ác-ý, ‘sự sự đờ-đẫn và buồn-ngủ’ 
(hôn trầm), ‘sự bất-an và hối-tiếc’ (trạo hối), và ‘sự nghi-ngờ’ đã 
được loại bỏ. Và niềm hân-hoan và hạnh-phúc (hỷ lạc) thì được 
duy trì, cùng với một số hành-vi khác của tâm. 

(2) Trong trạng thái tầng thiền định thứ hai (Nhị Thiền), tất cả 
mọi hành-vi thuộc trí-thức đều bị khống chế; sự vắng-lặng và “sự 
họp nhất của tâm” (tâm nhất điểm) được phát triển. Và những cảm- 
nhận hỷ và lạc vẫn được duy trì. 



Diệu Đê Thứ Tư • 117 


(3) Trong trạng thái tầng thiền định thứ ba (Tam Thiền), cảm 
nhận hân-hoan (hỷ), là yếu tố năng động nhất, biến mất; cảm nhận 
sự hạnh-phúc (lạc) thì vẫn còn cùng với sự buông-xả (xả). 

(4) Trong trạng thái tầng thiền định thứ tư (Tứ Thiền), những sự 
hạnh-phúc (lạc) và khổ đều biến mất, không còn sướng hay khổ gì 
nữa, chỉ còn lại sự buông-xã tinh khiết của tâm và sự rõ-biết (tỉnh 
giác). 

Và như vậy, theo NHÓM ''Thiền-Định'' này, tâm được huấn 
luyện, được kỷ luật, và được tu tập thông qua Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm, và Chảnh Định. 

(III) - TRÍ-TUỆ (Panna): 

Hai chi phần còn lại là Chánh Tư Duy và Chánh Kiến sẽ tạo 
thành NHÓM “Trí-Tuệ” (Panna) của Bát Thảnh Đạo. 

(a) Chánh Tư Duy: là ý-định đúng đắn hay sự suy-nghĩ đúng 
đắn. Đây là chỉ về những ý-nghĩ từ-bỏ và phi ích-kỷ; ý-nghĩ về sự 
từ-ái thương mến và bất bạo lực dành cho tất cả chúng sinh. Một 
điều thú vị và rất quan trọng ở đây là sự buông-bỏ một cách không 
vị-kỷ, sự từ-ái, và sự bất bạo lực lại được gom vào NHÓM “Trí- 
Tuệ” này. Điều đó cho thấy rõ rằng, trí-tuệ thì phải được tạo ra 
cùng với những phẩm hạnh cao đẹp, và rằng tất cả những tư tưởng 
tham-dục ích kỷ, sự ác-ý, sự thù-ghét và bạo-lực đơn giản là kết- 
quả sự thiếu trí-tuệ, sự vô-trí trong đời sống cá nhân, xã hội, và cả 
chính trị. 

(b) Chánh Kiến: là cách-nhìn đúng đắn, là sự nhìn-thấy mọi sự 
vật hiện tượng ""đủng như chủng thực ỉà”, và Bốn Diệu Đe của Phật 
giáo thì giải thích mọi sự ""đủng như chủng thực /à”. Do vậy, đối 
với những ngưòd tu theo Phật giáo, chánh-kiển được định nghĩa là 



118 * Những Điều Phật Đã Dạy 


sự hiểu-biểt Tứ Diệu Để. Sự hiểu-biết này là loại trí-tuệ cao nhất 
nhìn thấy Hiện Thực Tột Cùng. 

Theo Phật giáo, có 02 loại hiểu-biết: (1) cái chúng ta thường gọi 
chung là sự-biết hay kiến thức hay trí thức được học và tích lũy 
trong trí nhớ, là sự hiểu biết thuộc về trí thức về một vấn đề (sự 
việc, chủ đề, chuyên môn...) dựa theo như những thông tin và dữ 
liệu đã được học hay được giáo dục (trong đời sống xã hội). Cái 
này được gọi là “sự hiểu biết tùy theo” (anubodha: tùy theo thông 
tin, dữ liệu, tùy theo giáo dục, do học mà có). Sự hiếu-biết này là 
chưa thâm sâu theo Phật giáo - {Đây là trí hữu-sư). 

Sự hiểu-biết hay trí-biết thực sự thâm sâu là sự thâm-nhập 
ipativedha), tức là thấy biết một sự vật hiện tượng đúng bản chất 
bên trong của nó, chứ không phải theo tên gọi hay nhãn hiệu của nó 
hay khái niệm vê nó. Sự thâm-nhập này có thê đạt được khi tâm đã 
trong-sạch, không còn những ô-nhiềm, và đã được phát triển hoàn 
toàn nhờ vào Thiền tập - {Đây là trí vô-sư).^ 

Từ những trình bày ngắn gọn này về con đường Bát Thánh 
Đạo, chúng ta thấy được cách sống mà mỗi cá nhân chúng ta nên 
làm theo, nên thực hành theo, và tu tập theo. Đó là sự “tự kỷ luật” 
hay tự giới-hạnh về thân, lời-nói, và tâm (hành-động, lời-nói, tâm- 
ý); đó là sự tự tu dưỡng và tự thanh lọc chính mình. Điều này là 
không liên quan gì đến đức tin, sự cầu nguyện, thờ phụng, hay nghi 
lễ cúng bái nào hết. Theo nghĩa đó, Con Đường Đạo không liên 
quan gì đến những gì thường được gọi là ‘thuộc về tôn giáo, thuộc 
về tín ngưỡng’. Nó chỉ là một 'ríon-đường” dẫn đến sự giác-ngộ, sự 
nhìn-thấy Thực Tại Tột Cùng, để mình được hoàn toàn tự-do, hạnh- 


3 Vism (PTS), tr.510. 



Diệu Đê Thứ Tư • 119 


phúc và bình-an nhờ việc hoàn thiện về mặt đạo-đức, tâm-linh và 
trí-tuệ. 

ở những nước Phật giáo cũng có những phong tục và nghi lễ 
đơn giản và đẹp mắt được tổ chức vào những dịp có hội lễ để tưởng 
niệm về Đức Phật. Nhưng những nghi lễ và phong tục này là không 
liên quan gì nhiều đến “con đường Bát Thảnh Đạo đích thực” mà 
Phật đã chỉ dạy. Nhưng, những phong tục và lễ nghi đó cũng có giá 
trị làm thỏa mãn một số nhu cầu và tình cảm tôn giáo của những 
người còn sơ cơ (họ chưa tiến bộ nhiều về trí-tuệ tâm linh) và giúp 
cho họ dần dần đi hướng theo con đường Chánh Đạo đó của Phật. 


Tóm Tắt & Thực Hành 

về Bổn Diệu Để, chúng ta có 04 bổn-phận để thực hành là: 

(1) Diệu Đế Thứ Nhất là Khổ'' (dukkha), là bản chất của sự 
sống, sự khổ đau; những sự buồn sầu và những vui sướng; sự bất 
toàn hảo và bất toại nguyện; sự vô-thường và sự không bền-lâu. 

► Đối vói Diệu Đế Thứ Nhất này, bổn phận của người tu là 
phải hoàn-toàn hiểu (parihheyya) về nó. [KHỎ CẨN PHẢI HIÊU!] 

(2) Diệu Đe Thứ Hai là "Hguồn-gốc Khố" (dukkha-samudaya), 
chính là Dục-vọng, đi kèm vói những si-mê, những ô-nhiễm và 
bất-tịnh khác. Chỉ hiểu biết chân lý này thì vẫn chưa đủ. 

► Đối vói Diệu Đế Thứ Hai, bổn phận của người tu là phải loại- 
bỏ nó, diệt trừ và nhổ bỏ tận gốc của nó ipahãtabba). [NGUÕN- 
GÓC KHÔ CẨN PHẢI DIỆT!]. 



120 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(3) Diệu Đe Thứ Ba là ''Sự Chấm-Dứt Khố'' (dukkha-nirodha), 
đây là sự Diệt Khổ; là đạt đến Niết-bàn, Chân Lý Tuyệt Đối, Thực 
Tại Tột Cùng. 

► Đối với Diệu Đe Thứ Ba, bổn phận của người tu là tự mình 

chứng ngộ nó (sacchikãtabba). DIỆT-KHỎ CẦN PHÁI 

CHỦNG NGỘỉị 

(4) Diệu Đe Thứ Tư là "Bát Thành Đạo là con đường gồm 08 
phần tu tập để giúp dẫn đến sự chấm-dứt khổ, dẫn đến Niết-bàn”. 
Neu chỉ có kiến thức hiểu biết về Con Đường Đạo thì cũng không 
làm được gì. 

► Đối với Diệu Đe Thứ Tư, bổn phận của người tu là phải thực 
hành, phải tu tập một cách đúng đắn (bhãvetabba) theo “Con 
Đường Đạo”.‘* {ĐẠO CẦN PHẢI TU!l 


Mhvg. (Alutgama, 1922), tr.io. 



Chương VI 
Triết Lý Vô-Ngã 

(Anatta) 

Cái thường được gọi là ‘linh hồn’, ‘bản ngã’, cái ‘Ta’ thì được 
gọi trong tiếng Phạn là Ãtman, được cho là một thực thể thường 
hằng, biệt lập và tuyệt đối; nó được cho là bất biến, là không thay 
đổi... trong thế giới hiện tượng luôn luôn thay đổi. 

Theo một số tôn giáo, mỗi cá nhân con người đều có một ‘linh 
hồn’ riêng biệt do thượng đế tạo ra, và sau khi chết, ‘linh hồn’ đó sẽ 
tiếp tục sống một cách bất diệt ở thiên đàng hay ở địa ngục, tùy 
theo số phận của nó tùy thuộc vào sự phán xét của đấng sáng tạo 
đó. 

Theo những tôn giáo khác thì ‘linh hồn’ sẽ trải qua nhiều kiếp 
sống nữa cho đến khi nó hoàn toàn được thanh lọc trong sạch và 
cuối cùng sẽ được hòa hợp trở về với thượng đế hay đấng trời 
Phạm Thiên (Brahman), hòa chung với cái gọi là ‘linh hồn phổ 
quát’, tức ‘đại ngã’ (Ãtman), nơi mà nó bắt nguồn trước đó. Họ cho 
rằng ‘linh hồn’ hay ‘bản ngã’ này ở trong ‘con người’ chính là ‘chủ 
thể’, là cái ‘người nghĩ’ của những ý-nghĩ, là ‘người cảm thụ’ 
những cảm-giác và cũng chính là người nhận những phần thưởng 
và hình phạt tùy theo những hành-động tốt và xấu mình gây ra. 
Quan niệm như vậy được gọi là “tư tưởng về bản-ngã” (ngã kiến, 
thuyết linh hồn). 


122 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Phật giáo là học thuyết duy nhất trong lịch sử tư tưởng nhân 
loại phủ nhận sự tồn tại của cái gọi là ‘linh hồn’, ‘bản ngã’ hay 
Ẫtman như vậy. Theo giáo lý của Đức Phật, ý tưởng về ngã là một 
niềm tin sai lầm và đầy tưởng tượng, vĩ nó không có một thực-tại 
tương ứng; và nó tạo ra nhiều suy nghĩ tai hại về cái ‘Ta’ và cái 
‘của-Ta\ làm phát sinh những tham-muốn và dục-vọng ích kỷ cho 
cái 'Ta\ tạo ra những sự dính mắc, chấp thủ, sân hận và ác ý (đối 
với cho người khác), sự tự cao, tự đại, kiêu hãnh, chủ nghĩa vị kỷ 
(về cái ‘Ta’, vì cái ‘Ta’), những thứ ô-nhiễm và bất tịnh, và nhiều 
vấn đề khó khổ cần phải giải quyết. Nó là nguồn-gốc của mọi 
phiền-khổ rắc-rối trong thế gian, từ những xung đột cá nhân cho 
đến những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia. Nói tóm lại, chính 
cái quan-niệm sai lầm này là nguồn-gốc của mọi điều xấu ác 
trên thế gian này. 

về tâm lý học, có 02 ý-tưởng đã ăn sâu vào con tâm thức người, 
đó: sự tự bảo-vệ và tự bảo-tồn (cái Ta). 

- Để ‘tự bảo vệ’, con người đã sáng tạo ra đấng ‘Thượng Đế’ để 
dựa vào đó con người được (Thượng Đế) bảo vệ, che chở an toàn, 
được an ninh, giống như một đứa trẻ phụ thuộc vào sự che chở của 
cha mẹ vậy. 

- Để ‘tự bảo tồn’, con người nghĩ ra ý tưởng về một ‘linh hồn 
bất tử’, một ‘bản ngã’ (Ẵtman) để có thể được sống mãi, trường 
tồn, bất diệt, truyền kiếp. 

- Vì do sự vô-minh, sự yếu-đuối, sự sợ-hãi và tham-muốn, con 
người đã cần có 02 điều đó để làm yên ủi bản thân mình. Rồi lâu 
dần lâu dần sau đó, con ngưòd đã bám-chặt và chấp-thủ vào 02 điều 
đó một cách sâu nặng và mê tín. 



Triêt Lý Vô-Ngã • 123 


Giáo lý của Đức Phật không ủng hộ sự vô-minh, sự yếu-đuối, 
sự sợ-hãi và sự tham-muốn này, mà ngược lại Phật giáo chỉ muốn 
giúp con người đạt đến sự giác-ngộ bằng cách loại bỏ và diệt trừ 
những bản-tính này, bứng bỏ sạch gốc rễ của chúng. Theo Phật 
giáo, ý tưởng của chúng ta về ‘Thượng Đế’ và ‘linh hồn’ là sai lầm 
và trống rỗng. Mặc dù 02 ý tưởng đó đã được phát triển cao sâu lớn 
lao thành những học-thuyết và tôn-giáo, nhưng tất cả chúng đều là 
những phóng đại cực kỳ tinh vi của trí óc, được khoác bởi chiếc áo 
của những từ ngữ đầy tính triết lý và siêu hình phức tạp. 

Những ý tưởng này đã ăn sâu, bám rễ trong tâm tư con ngưòd, 
rất gần gũi và thân thiết vói họ, đến nỗi họ không hề muốn nghe và 
cũng không muốn hiểu một giáo lý nào nói khác với tôn giáo của 
họ. 

Đức Phật biết điều này rất rõ. Đúng vậy, Phật đã từng nói rằng 
giáo lý của Phật là loại '"giáo lý ngược dòng’' ipatisotagãmi), tức là 
đi ngược lại vói những dục-vọng, tham-muốn ích kỷ, (và thói-tâm) 
của con người. Trong 04 tuần ngay sau khi Giác-Ngộ, Phật đã ngồi 
dưới gốc cây BỒ-ĐỒ {Cây banyan), Phật đã tự nghĩ với chính mình 
rằng: 

"Ta đã chứng ngộ được Sự Thật này, nó thật sâu sắc, khó nhìn 
thấy ... chỉ có thế hiếu được bởi những người có tri ... Những 
người bị chế ngự bởi những si-mê và bị bao phủ bởi bầu tối vô- 
minh thì không thế nào thấy Sự Thật, bởi vì nó ngược-dòng, nó 
cao ngời, sâu sắc, tinh tế, và khó thấu hiếu được." 

Và với ý nghĩ này trong tâm trí của Phật, Phật đã do dự rằng 
liệu chỉ là vô ích nếu Phật cố đi truyền đạt giảng giải cho thế gian 
về Sự Thật và Chân Lý mà Phật mói chứng ngộ. Sau đó, Đức Phật 
đã liên tưởng đến thế gian như một hồ sen: trong một hồ sen có rất 



124 • Những Điều Phật Đã Dạy 


nhiều hoa sen đang ở trong nước, những hoa sen khác thì đang ở 
trên mặt nước; có những hoa sen đã vượt lên trên mặt nước và 
không còn dính nước bùn dơ. Tương tự như vậy, thế gian này có 
nhiều hạng người với nhiều trình độ hiểu biết khác nhau. Một số 
người sẽ hiểu được Chân Lý. Vì vậy, Đức Phật đã quyết định giảng 
dạy Chân Lý đó.^ 

Học thuyết Vô-Ngã {Anatta) là kết quả tự nhiên, là hệ luận tất 
yếu của sự phân tích về Năm uấn và khởi-sinh tùy thuộc’’" 
(paticca-samuppãda, lý duyên-khởi). ^ 

Như chúng ta đã hiểu trước đây, trong phần thảo luận về Diệu 
Đe Thứ Nhất - Khổ (dukkha), chúng ta gọi một ‘sự-sống’ hay một 
‘cá thể sống’ hay một ‘con người’ là do Năm uẩn kết hợp thành, và 
sau khi phân tích và xem xét kỹ năm uẩn này, chúng ta thấy không 
có cái gì đằng sau chúng để có thể được gọi là cái “Ta”, hay là một 
bản ‘ngã’ (Ãtman), hay là bất kỳ một ‘cái gì’ biệt lập, cố định, 
trường tồn, và bất biến cả. 

Đó là phương pháp phân tích. Kết quả tương tự khi chúng ta 
xem xét qua giáo lý “Sự khởỉ-sinh tùy thuộc” bằng phương pháp 
tổng họp, mà theo đó không có gì trên thế giới này là tuyệt đối cả. 
Mọi thứ đều có điều-kiện (hữu vi, do duyên hợp mà có) đều liên 
quan và phụ thuộc lẫn nhau (tương quan và tương tức). Đây có thể 
gọi như một “Thuyết Tương Đổi” của Phật giáo. 

Trước khi đi vô vấn đề Vô-Ngã một cách đúng đắn, chúng ta 
cần có một ý niệm sơ lược về “Sự khởi-sinh tùy thuộc”. Nguyên lý 


' Mhvg. (Alutgama, 1922), từ trang 4; MI (PTS), từ trang 167. 
^ Sẽ được giải thích ở những trang sau. 



Triêt Lý Vô-Ngã • 125 


của học thuyết này được tóm tắt trong một công thức gồm 04 dòng 
như sau: 

Vì cái này có, cái kia có. 

Vì cái này sinh, cái kia sinh. 

Vì cái này không có, cái kia không có. 

Vì cái này diệt, cái kia diệt. 

(ỉmasmim sati ỉdamhotỉ). 

{imassuppãda idam uppajjati). 

(ỉmasmim asati idam na hoti). 

(imassa nirodhà idam niujhati)? 

Dựa theo nguyên lý về tính điều-kiện, dựa theo sự liên quan và 
phụ thuộc lẫn nhau (tương quan và tương tức) này, toàn bộ sự hiện- 
hữu, sự sự liên tục sự sống, và sự chấm dứt sự sống, đã được giải 
thích bằng một công thức chi tiết gọi là Vòng Duyên-Khởi và Vòng 
Nhân-Duyên (Paticca-samuppãda) — gồm có 12 yếu tố nhân- 
duyên như sau: 

1. Do có Vô-Minh nên sinh Hành 

{Hành là những sự tạo-tác cổ-ý, cũng đồng nghĩa nghiệp. 
Những hành-vi tạo tác có thế tốt, xấu hay trung tính. Hành có thế ở 
trong ba dạng: thân hành, khâu hành, và tâm hành). 


3 M III (PTS), trang 63, s II (PTS), ttang 28, 95. 

(Viết theo luận thức hiện đại: 

Khi A có, thì B có. 

Khi A sinh, thì B sinh. 

Khi A không có, thì B không có. 

Khi A diệt, thì B diệt.) 



126 • Những Điều Phật Đã Dạy 


2 . Do có Hành nên sinh Thức 

(Thức làm nền tảng một sự sống mới. Thức này 'đi vào’’ bụng 
mẹ. Thức lựa chọn cha mẹ tùy theo Hành (nghiệp) tốt xẩu được tích 
lũy trong những kiếp trước). 

3. Do có Thức nên sinh phần Danh-Sắc 

(Danh là yếu tổ thuộc tâm thầm, sắc là yếu tổ vật chất thuộc 
thân, do năm uấn kết họp tạo thành). 

4. Do có phần Danh-Sắc nên sinh Sáu Căn 

(Phần Danh-Sẳc làm điều-kiện (duyên) khởi sinh 06 cơ-sở cảm- 
nhận bên trong (sáu nội xứ, sáu giác-quan, sáu căn) đế 'tiếp xúc" 
với 06 cơ-sở cảm-nhận bên ngoài (sáu đổi-tượng giác quan, sáu 
trần). 

5. Do có Sáu Căn nên sinh ra sự Tiếp-Xúc 

(Là tiểp-xúc với sáu đối-tượng bên ngoài). 

6. Do có Tiếp-Xúc nên sinh Cảm-Giác 

(Khi các gỉác-quan thuộc thân như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
tiếp-xúc với những hình-sẳc, âm-thanh, mùi-hương, mùi-vị, đối- 
tượng chạm-xúc thì khởi sinh những cảm-giác ở thân, và khi giác- 
quan thứ sáu là tâm tiếp-xúc với những đối-tượng của nó thì khởi 
sinh cảm-giác ở tâm). 

7. Do có Cảm-Giác nên sinh Dục-Vọng 

(Khi có cảm-gỉảc sướng khố thì khởi sinh ý-muốn, sự thèm- 
muốn, dục-vọng). 

8. Do có Dục-Vọng nên sinh ra Dính-Chấp 



Triêt Lý Vô-Ngã • 127 


{Vì có dục-vọng, nên "con ngườv dính chấp theo những thứ là 
đoi-tượng của dục-vọng). 

9. Do có sự Dính-Chấp nên dẫn đến sự Trở-Thành 

{Đỏ là tiến trĩnh "trở thành’’ này nọ, tức là hĩnh thành sự hiện- 
hữu, hay có thế gọi tang là sự hiện-hữu {bhava). Đây là nhân trực 
tiếp của sự tái-sinh và sinh-ra sau đó). 

10. Do có sự Trở-Thành nên dẫn đến sự Sinh-Ra 

{Có sự "trở-thành’ hay sự "hiện-hữu’ thì kết quả của nó là có sự 
sinh ra cái "cá thế’ hiện-hữu đó. Sự sinh-ra là sự ra đời hắn hoi). 

11. Do có sự Sinh-Ra nên có sự Già-Chết... 

{Sauk hi sinh ra là bắt đầu tiến trình lớn lên và già đi và chết', 
và trong suốt tiến trình đó có sự đau khố, sự buồn sầu, than khóc, 
đau đớn, phiền ưu, và tuyệt vọng...) 

Nguyên văn tiếng Pãli: 

Avijjãpaccayã samkhãrã 
Samkhàrapaccayà vinnànam 
Vihhãnapaccayã nãmarũpam 
Nãmarũpapaccayã salãya-tanam 
Salãyatanapaccayã phasso 
Phassapaccayã vedanã 
Vedanãpaccayã tanhã 
Tanhãpaccayã upãdãnam 
Upãdãnapaccayã bhavo 
Bhavapaccayã jãti 
dãtipaccayã jarãmaranam... 


Bản tiêng Hán-Việt (Ni Sư Trí Hải dịch) như sau: 



128 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Vô minh duyên Hành 
Hành duyên Thức 
Thức duyên Danh sắc 
Danh sắc duyên Lục Nhập 
Lục Nhập duyên Xúc 
Xúc duyên Thọ 
Thọ duyên Ái 
Ái duyên Thủ 
Thủ duyên Hữu 
Hữu duyên Sinh 
Sinh duyên Lão, Tử... 

+ Đây là cách thức mà một 'sự sổng" đã khởi sinh, ‘sống’, và 
liên tục. Đây là chiều "khởi-sinh” của vòng Duyên-Khởi. Neu đảo 
ngược công thức lại sẽ đi đến "sự chẩm-dứt" của tiến trình, tức là 
"chiều hoàn-diệr của nó: 

1. Khi Vô-Minh chấm dứt, thì Hành chấm-dứt; 

2. Khi Hành chấm dứt, thì Thức chấm-dứt: 

11. Khi Sự Sinh chấm dứt, thì sự Già-Chết, sự đau khổ, sự 
buồn sầu, than khóc, đau đớn, phiền ưu, và tuyệt vọng chấm dứt. 

► Lưu ý một điều quan trọng là: 

"Những yếu-tố {mắc xích) của vòng Duyên-Khởi này vừa bị 
điều-kiện {bị tác động, do duyên tác động', paticcasamuppanna) 
vừa làm điều-kiện (tác động, duyên', paticcasamuppãdaỴ" 


^Vism (PTS), trang 517. 




Triêt Lý Vô-Ngã • 129 


(Nói cách khác, mỗi yếu-tố của vòng Duyên-Khởi vừa được tạo 
ra bởi nhân-duyên, nhưng nó cũng là nhân-duyên tác động làm khởi 
sinh yếu-tố kế tiếp). 

► Vì vậy, tất cả chúng là liên quan với nhau (tưoưg quan), phụ 
thuộc vào nhau (tương tức) và kết nối lẫn nhau, và không có cái 
nào là tuyệt đối hay tồn tại độc lập. Chính vì lý này nên Phật giáo 
không chấp nhận cái nào là nguyên-nhân thứ nhất cả, như ta đã học 
ở chương trước. ^ 

► Nhưng vòng Duyên-Khởi nên được xem là một vòng tròn (là 
một chuỗi mắc xích giáp-vòng) chứ không phải là một chuỗi mắc 
xích hai-đầu.® 

Vấn đề “7 Chí Tự Do'" chiếm một chỗ đứng quan trọng trong hệ 
tư tưởng và triết học phương Tây. Nhưng theo học thuyết Duyên- 
Khởi, khái niệm “ý chí tự do" đó không được và không thể được 
đặt ra trong triết học Phật giáo. Neu tất cả mọi sự-sống (hiện hữu) 
là sự liên quan lẫn nhau (tương quan), là tùy thuộc những điều-kiện 
(tùy duyên) và phụ thuộc lẫn nhau (tương tức) như vậy, thì làm sao 
có riêng cái ‘ý chr có thể được “tự do" hay ''độc lập" một mình 
cho được? 

Vì "Ý-Chr hay ý-muổn hay sự cổ-ý (tư, cetana) cũng nằm trong 
đống Những Sự Tạo-Tác Cổ-Ý , tức Hành-Uẩn (samkhãm- 
khandha), nó cũng dạng tương tự như những ý-nghĩ, ý-tưởng khác, 


^ Coi Chương III. 

® Vì giới hạn quyến sách nhỏ này nên không thế bàn luận nhiều hơn về học 
thuyết quan trọng nhất này của Phật giáo. Một quyển nghiên cứu mang tính 
phê-bình và so-sánh rất chi tiết về chủ-đề này sẽ được ấn hành sắp tới đây 
bởi cùng tác giả (tức thầy Rahula Wapola). 



130 • Những Điều Phật Đã Dạy 


chúng đều do điều-kiện mà có, tùy thuộc nhân-duyên tác động mà 
khỏi sinh ipaticca-samuppanna). Cái đuợc gọi là 'Tự Do" thì bản 
thân nó trong thế giới này cũng không phải là tự do tuyệt đối. Nó 
cũng tùy thuộc những điều-kiện mà khỏi sinh và do vậy cũng chỉ là 
tuơng đối. Dĩ nhiên là có cái "Ý-Chí Tự Do"" nhu vậy: tuơng đối và 
tùy thuộc nhân-duyên, chứ không thể có một "Ý-Chí Tự Do"" tuyệt 
đối không bị tùy thuộc theo các điều-kiện nhân duyên. (Tất cả mọi 
sự đều là những pháp hữu-vi, kể cả những ý-nghĩ, ý-chí...) 

Không có thứ gì là tuyệt đối tự do trong thế giới này, dù là vật 
chất hay thuộc tinh thần, hỏi vì mọi thứ đều tùy-duyên và đều là 
tuơng quan với nhau. Neu “T Chí Tự Do"" hàm nghĩa nói về một 
Toại ý-chí’ không phụ thuộc vào những điều-kiện, không phụ thuộc 
vào lý nhân-quả, thì loại ‘ý-chí’ đó là không thực sự tồn tại. Làm 
sao mà có đuợc một ý-chí [hay bất cứ thứ gì thuộc về dạng đó] mà 
có thể tự khỏi sinh mà không có các điều-kiện tác thành, hoặc có 
thể tự đứng ngoài vòng quy-luật nhân-quả trong khi tất cả mọi sự- 
sống và hiện-hữu đều phụ thuộc vào những điều-kiện tác động của 
lẫn nhau và liên quan với nhau, ở đây cần nói lại, ý tuởng về “T- 
Chí Tự Do"" về gốc gác là có liên hệ vói cái tu tuởng về ‘thuợng 
đế’, về Tinh hồn’, ‘công lý’ và ‘thuởng phạt’. Không chỉ riêng cái 
'Ý-Chí Tự Do" đã không phải là tự do, mà ngay cái cái ý-tưởng về 
cái ‘Ý-Chí Tự Do” đó cũng không phải là tự do; ý-tưởng đó cũng 
do các điều-kiện tác động mà có. 

Theo học thuyết "Duyên-Khởỉ"" này, cũng nhu theo "sự phân- 
tích sâu về Năm uẩn"", thì ý tuởng về một ‘bản thể’ biệt lập, truờng 
tồn, bất biến ở bên trong hay bên ngoài ‘con nguời’, dù nó đuợc gọi 
là ‘Bản Ngã’ (Ẵtman), cái 'Ta", ‘linh hồn’ ... thì cũng chỉ là một 
niềm-tin sai lầm, một sự phóng-đại của trí não. Đây chính là học 
thuyết Vô-Ngã, học thuyết "Không Có Linh Hồn"" của Phật Giáo. 



Triêt Lý Vô-Ngã • 131 


Đe tránh nhầm lẫn, ở đây nên nhắc rằng có hai loại sự-thật: Sự- 
thật theo quy ước truyền thống của thế gian, còn gọi là Tục-đế 
{sammuti-sacca, (Phạn) samvrti-satya) và Sự-thật Tột Cùng, còn 
gọi là Chân-đế (paramatthasaca, (Phạn) paramãrtha-satya)^ 
Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta dùng những cách diễn đạt 
như ‘Tôi’, ‘anh’, ‘chị’, ‘người’ nọ, ‘người’ kia... thì không đến nỗi 
là chúng ta đang nói sai, nhưng đúng thực theo “sự-thật tột cùng” 
thì không có cái ‘Tôi’, cái “ta’, cái ‘chị’, hay cái ‘người’ nào như 
vậy. Nhưng đó là cách chúng ta đang nói theo quy ước của thế gian 
(Tục-đế). Cái ‘Tôi’, ‘anh’, ‘chị’... là những cách diễn đạt theo quy 
ước của thế gian trong cuộc sống văn minh loài người. Nhưng Sự- 
thật Tột Cùng là không có cái ‘tôi’, hay một ‘cá nhân’ (‘anh’, ‘em’, 
‘chị’...) nào cả, cũng không có một ‘thực thể’ hay ‘danh tánh’ nào 
(như ‘linh hồn’) nào cả. Sự-Thật Tột Cùng này là Chân-đế. 

Như trong kinh “Đạ/ Thừa Nhập Lăng Già” (Mahãyãna- 
sutrãlankãra) có ghi: 

“Một con người (pudagala) nên được xem lã chi tồn tại trong 
sự giả danh (prajnapati, do quy ước, của thế gian), chứ không phải 
là có trong thực-tại [tức không phải là một dhực-thế biệt lập: 
dravya].”.^ 

Học giả H. Von Glasenapp đã viết về chủ đề Vồ-Ngã {Anatta) 
trong bài tham luận được in trên tập chí ''Trung Đạo” của Phật giáo 
như sau: 

"Sự phủ nhận sự tồn tại của một Bản Ngã (Ẩtman) co hữu bất 
biến là đặc điếm chung của hai hệ thống giáo lý Phật giáo Nguyên 


^ Saratha II (PTS), trang 77. 

^ Mahãyãnasutrãlankãra (kinh "Đại Thừa Nhập Lãng già”), XVIII 92. 



132 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Thủy và Phật giáo Đại thừa, và bởi vậy, không có lý do gì đê cho 
rằng sự truyền thừa của Phật giáo, von hoàn toàn đồng nhất về 
quan-điêm này, là đã đi trệch hướng so với những giáo lý chính 
thống của Đức PhậtT^ 

Cho nên, thật đáng tò mò và không hiểu tại sao có một số học 
giả^® vẫn cố gắng một cách vô ích để đưa cái ý tưởng về ‘bản-ngã’ 
vào trong giáo lý của Đức Phật, điều đó hoàn toàn trái ngược với 
tinh thần của Phật giáo. 

Những học giả này kính trọng, ngưỡng mộ và tôn vinh Đức 
Phật và Giáo Lý của Phật. Họ tôn vinh Phật giáo. Nhưng họ đã 
không thể nào hình dung nỗi rằng Đức Phật, người mà họ cho là 
một nhà tư tưởng sâu sắc và minh bạch nhất, đã từ chối sự tồn tại 
của một ‘bản-ngã’ (như một ‘linh hồn’ biệt lập, cố định), cái mà họ 
rất cần có. Một cách không ý thức, họ không biết rằng họ đang cố 
tìm ‘sự ủng-hộ’ của Đức Phật cho cái nhu cầu có được một sự hiện- 
hữu bất diệt trong một cái Ngã - Dĩ nhiên không phải trong một cái 
ngã nhỏ bé cá nhân với một chữ n nhỏ, mà trong cái A^gã lớn với 
một chữ N lớn. 

Tốt hơn, chúng ta nên thẳng thắn nói rằng người đời vốn tin vào 
‘linh hồn’, tin vào ‘bản-ngã’ (Ẵtman). Hoặc là người đời có thể 


® H. Von Glasenapp, trong bài tham luận “Vedanta và Buddhism” (Triết lý 
Vệ-đà và Phật giáo) viết về vấn đề Vô-Ngã {Anatta) được in trong tạp chí 
Trung-Đạo {The Middle-Way) tháng Hai, 1957, trang 154. 

Có nhiều học giả như vậy, bao gồm Bà tiến sĩ Phật học Rhys Davids và 
một số người khác. Coi thêm các sách của Bà Rhys Davids: Gotama the Man 
(Cồ-Đàm, Một Nhân Văn), Sakya or Buddhỉst Origins (Thích-Ca hay 
Nguyên thủy Phật giáo), A Manual of Buddhism (Cấm Nang Phật giáo), 

What was the Original Buddhism (Phật giáo Nguyên Thủy là gì)... 



Triêt Lý Vô-Ngã • 133 


nghĩ rằng Đức Phật đã hoàn toàn sai khi phủ nhận sự tồn tại của 
‘bản-ngã’. (Cứ như vậy cũng được; chín người mưòd ý). Nhưng có 
một điều chắc chắn là: sẽ vô-ích cho bất kỳ ai muốn đưa vào Phật 
giáo những ý-tưởng mà Đức Phật đã không bao giờ chấp nhận, 
những ý-tưởng mà chúng ta đã chưa bao giờ thấy có ghi trong các 
Tàng Kinh cổ xưa chính thống của Phật giáo. 

Những tôn giáo tin vào ‘Thượng Đế’ và ‘Linh Hồn’ không giữ 
bí-mật gì về hai ý-tưởng này, mà ngược lại, họ còn tuyên thuyết về 
hai danh từ đó một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại bằng những 
từ ngữ hùng hồn. Neu Đức Phật đã từng chấp nhận hai khái-niệm 
này này (đó là ‘Thượng đế’ và ‘Linh hồn’, vốn dĩ nhiên là rất “quan 
trọng” và “cần thiết” trong tất cả các tôn giáo), thì chắc chắn Đức 
Phật đã tuyên bố một cách công khai cho mọi người đều biết, công 
khai cách mà Phật đã công khai thuyết giảng về những chủ-đề giáo 
lý khác mọi người hiểu, chứ Phật không phải sợ cái gì mà phải che 
dấu cái điều “quan trọng” và “cần thiết” đó để dẫn tới hậu quả là 
đến tận ngày nay không ai khám phá ra được, sau suốt 25 thế kỷ 
trôi qua kể từ ngày Đức Phật từ giã thế gian. 

Người đời trở nên lo lắng hoang mang vói ý-nghĩ rằng: “nếu 
như giáo lý của Đức Phật về Vô-Ngã là đúng, thì cái ‘Ngã’ (hay 
linh hồn) họ đã có [do tưởng tượng] sẽ bị hủy diệt.” Đức Phật 
không phải không biết về điều đó. (Phật biết sau này người ta sẽ 
nghĩ và sợ như vậy). 

- Có lần một Tỳ kheo đã hỏi Đức Phật: 

“J7ỉua Đức Thế Tôn, có trường hợp nào con người phải bị đau 
kho day dứt khi không tìm thấy một cái gì đó thường hằng ở bên 
trong mình, hay không?” 



134 • Những Điều Phật Đã Dạy 


“Có đó thầy, Đức Phật trả lời, “Một người có quan-điếm sau 
đây: ‘ Vũ trụ ẩy chính là Ẫtman {Đại Ngã), tôi sẽ là nó sau khi chết, 
thường hằng, bất diệt, trưởng ton, bất biến, và tôi sẽ tồn tại như 
vậy đến bất tận.” Người đó nghe Như Lai hay những đệ tử của Như 
Lai giảng giải về giáo pháp nhắm đến sự phá-hủy hoàn toàn quan- 
điếm mang tính phỏng đoán... nhắm đến việc dập-tắt '"dục-vọng”, 
nhắm đến sự từ-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Roi người đó suy 
nghĩ:“Ta sẽ bị tiêu diệt, ta sẽ bị hủy diệt, ta sẽ không còn nữa.” Vì 
vậy, người đó khóc than, lo lẳng cho bản thân mình, rên siết, đấm 
ngực và than khóc, và trở nên hoang-mang. ‘'“'Vậy đó, này Tỳ kheo, 
đúng là có trường hợp người ta phải bị đau khô day dứt khi không 
tìm thấy một cái gì đó thường hằng ở bên trong mĩnh.”^^ 

- Có lúc ở nơi khác thì Đức Phật nói rằng: 

‘Wà_y các Tỳ kheo, cái ý-tưởng là 'Tôi có thê không còn {là TaỴ, 
'Tôi có thê không có {cái TaỴ đã làm kinh sợ những người phàm 
phu không được chỉ dạy.”^^ 

Những người muốn tìm thấy một cái “Ngã” trong Phật giáo đều 
cố lập luận theo kiểu như: “Đúng là Đức Phật phân tích ‘cá thể 
sống’ trong sắc, thọ, tưởng, hành và thức, và khẳng định rằng 
không có cái nào trong Năm uẩn đó là chính nó cả, tức không có 
cái nào có ‘tự-tính’ hay có ‘bản-ngã’ cả. Nhưng Đức Phật không hề 
nói là ‘không có cái ngã’ trong con người hay ở đâu khác, ngoài sự 
không có ngã trong Năm uẩn.” 

Tuy nhiên, lập luận này không đứng vững được, vì 02 lý do sau 
đây: 


" M I (PTS), trang 136-13 
Được trích trong MA II (PTS), trang 112 



Triêt Lý Vô-Ngã • 135 


(1) Thứ nhất, theo giáo lý của Đức Phật, một ‘sự-sống’ hay một 
‘con người’ được cấu thành bởi Năm uẩn như vậy, và không còn 
có gì khác nữa. Không có khi nào khác hay bất kỳ chỗ nào khác 
Đức Phật nói rằng còn có bất cứ thứ gì ngoài Năm uẩn trong một 
‘sự sống’, trong một con người. 

(2) Thứ hai, Đức Phật đã nhiều lần, bằng những ngôn từ nhất 
quán và một cách tuyệt đối, từ chối sự tồn tại của Ãtman, Linh hồn, 
Bản Ngã, và cái ‘Ta’ ở bên trong hay bên ngoài một ‘con người’ 
hay ở bất cứ chỗ nào trong vũ trụ này. 

- Chúng ta hãy lấy một số ví dụ để thấy rõ: 

Trong kinh Pháp Cú, có 03 dòng kệ vổ cùng quan-trọng và cốt- 
lõi của giáo lý của Đức Phật. Đó là Kệ số 5, 6, và 7 trong Phẩm XX 
(tức các bài kệ số 277, 278 và 279). 

Hai dòng kệ đầu ghi rằng: 

“Tất cả mọi pháp hữu-vi đều vô-thuờng” {Sabbe 
SAMKHẪRA aniccã). Những gì có điều-kiện đều là vô-thường. Và: 

“Tất cả mọi pháp hữu-vi đều là khổ” (Sabbe SAMKHẨRA 
dukkhã]. Những gì có điều-kiện đều thuộc về sự khô, dukkha. 

Và dòng kệ thứ ba ghi rằng: 

“Tất cả mọi pháp đều vô-ngã” (Sabbe DHAMMẪ anattã). Tất 
cả mọi sự-vật hiện-tượng mọi thứ đều không có ngã, là vô-ngã)P 


Trong quyến “The Buddha ’s Path ofVirtue”, Nxb Adyra, Madras, Ấn-ĐỘ, 
1929, ttang 69, học giả F.L. Woodward đã dịch chữ dhammã (pháp) ở đây 
qua tiếng Anh là: “AU States compoundeđ' (Tất cả những trạng thái do kết 
họp mà có - tức những pháp hữu-vi) là hoàn toàn sai nghĩa. Chữ “Tất cả 
những thứ được kêt-họp” có nghĩa là “Tât cả các pháp hữu-vi” (samkhãra), 



136 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Chúng ta quan sát kỹ càng, trong 02 dòng kệ đầu chủ-từ là chữ 
'^samkhãrã” (pháp hữu-vi, những thứ do điều-kiện mà có) đã được 
dùng. Nhưng ở dòng kệ thứ ba, chủ-từ là chữ ''dhammã'' (pháp) đã 
được dùng. Tại sao ở dòng kệ thứ ba không dùng luôn chữ 
samkhãrã (pháp hữu-vi) như ở 2 dòng kệ đầu, và tại sao lại thay thế 
bằng chữ dhammã (pháp)! Đây là chính chỗ tháo gỡ để nhìn ra lý 
vô-ngã này là “bao trùm”. 

Chữ samkhãra (pháp hữu-vi)^'* là chỉ tất cả những thứ có điều- 
kiện, gồm cả Năm uẩn và những sự vật, hiện tượng hay trạng thái 
có điều-kiện (hữu vi) mà có, bao gồm cả các thứ thuộc vật-chất 
(sắc) và về tâm-thần (danh). Giả sử như dòng kệ thứ ba mà ghi 
rằng: 'Sabbe SAMKHẪRA anattã’ (Tất cả mọi các pháp hữu-vi đều 
vô ngã) thì lúc đó người ta mới có thể nghĩ và suy ra rằng: ‘Cho dù 
những pháp-hữu vi là vô-ngã, thì có thể vẫn tồn tại cái ‘Ngã’ ở bên 
ngoài những pháp hữu-vi, ở bên ngoài Năm-Uẩn.’ ►Do vậy, để 
tránh sự hiểu lầm này, Đức Phật đã dùng chữ dhammã ở dòng kệ 
thứ ba. (Tức là tất cả mọi thứ trong thế gian đều vô-ngã, không 
ngoại trừ thứ nào). 

Chữ dhamma (pháp) mang nghĩa rộng lớn, bao trùm hơn chữ 
samkhãrã (pháp hữu-vi). Tất cả mọi thứ dù ở bên trong hay bên 
ngoài vũ trụ, dù tốt hay xấu, dù là hữu-vi (có điều-kiện) hay vô-vi 


chứ không phải nghĩa là nói chung tất cả mọi pháp (dhammã), và chữ 
“Sabbe Dhamma” có nghĩa là: “Tãt cả mọi pháp”. Dhammã nghĩa là pháp, 
các pháp nói chung (chứ không chỉ riêng những pháp hữu-vi). 

Samkhãra trong Năm uấn có nghĩa tập hợp các ""Hành” (những sự tạo-tác 
cổ-ý). Nhưng ở đây nó có lại có nghĩa bao hàm những thứ có điều-kiện, tức 
những pháp hữu-vi, bao gồm cả Năm uẩn. Chữ samkhãra có nghĩa khác 
nhau như vậy tùy theo những ngữ cảnh khác nhau. Coi chú thích 



Triêt Lý Vô-Ngã • 137 


(vô điều-kiện), dù là tương đối hay tuyệt đối... tất cả đều nằm trong 
chữ dhammã (pháp) này. 

{Nói cách khác, khi đã nói "Hất cả các pháp” hay ""tất cả mọi 
pháp” thỉ đã bao gồm tất cả mọi thứ, kế cả những pháp hữu-vi và 
vô-vi, dù bất cứ ở đâu, dù ở bên trong hay bên ngoài thế giới thân- 
tâm). 

Vì vậy, mệnh đề: “Sabbe DHAMMÃ anattã” {Tẩt cả mọi 
pháp đều vô-ngẩ) có nghĩa là tất cả mọi sự mọi thứ ... không có 
ngã, không có Ẫtman, dù là ở bên trong hay bên ngoài Năm-Uẩn 
hay bất cứ chỗ nào.^^ 

Điều này có nghĩa rằng, theo Phật giáo Nguyên thủy, không có 
một cái ‘Ngã’ nào trong một ‘cá thể’ hay một ‘con người’ 
(puggala), và trong tất cả mọi thứ (dhamma) hữu-vi và vô-vi. 

Phật giáo Đại thừa vẫn giữ nguyên quan-điểm này, không hề có 
một chút khác biệt nào, như họ cũng đã nhấn mạnh trong chữ 
dharma-naỉrãtmya (pháp không) trong giáo lý của họ. 

Trong bài kinh ""Ví Dụ Con Ran” {Alagaddũpama-sutta), thuộc 
Trung Bộ Kinh, khi đang thuyết giảng cho các đệ tử của mình, Đức 
Phật nói rằng: 

""Này các Tỳ kheo, chấp nhận một thuyết linh-hồn (Ảttavãda, 
Thuyết Hữu-Ngã) chang khác nào là chấp nhận nó không phát sinh 
sự buồn sầu, than khóc, đau đớn, phiền iru, và tuyệt vọng. Nhưng 
này các Tỳ kheo, các thầy có thấy một thuyết linh-hồn nào mà khi 


Coi ""Sabbe Samkhãra Aniccã “ (Tất cả mọi pháp hữu-vi đều vô-thường), 
""Sabbe dhammã anattã” (Tất cả mọi pháp đều vô-ngã). M I (PTS), trang 
228; s II, trang ,132-133. 



138 • Những Điều Phật Đã Dạy 


chấp nhận nó, sẽ không còn phát sinh sự buồn sầu, than khóc, đau 
đớn, phiền ưu, và tuyệt vọng như vậy không?p 

'"Chắc chắn không có, thưa Thế Tôn'" 

''Tốt, này các Tỳ Kheo. Ta cũng vậy, này các Tỳ Kheo, ta không 
thấy một thuyết linh-hồn nào mà khi chấp nhận nó, sẽ không còn 
phát sinh sự buồn sầu, than khóc, đau đớn, phiền ưu, và tuyệt vọng 
như vậy”. 

Neu như từng có một thuyết linh-hồn nào mà Đức Phật đã chấp 
nhận, thì chắc chắn Đức Phật đã giải thích ngay lúc này rồi, bởi vì 
Đức Phật đã hỏi các Tỳ kheo có công nhận có một thuyết linh-hồn 
nào mà không tạo ra khổ-đau hay không. Nhưng rõ ràng theo lời 
kinh, quan-điểm của Đức Phật là không có một thuyết linh-hồn nào 
như vậy, và nếu như có một thuyết linh-hồn nào, dù là kiểu dạng gì, 
ngay cả rất tinh vi và siêu phàm, thì nó cũng là điều sai lầm và do 
tưởng tượng, và chính nó tạo ra tất cả những vấn đề khó-khổ rắc- 
rối, tạo ra những chuỗi sự buồn sầu, than khóc, đau đớn, phiền ưu, 
và tuyệt vọng... như vậy. 

Tiếp tục trong cùng bài kinh đó, Đức Phật còn nói: 

"Này các Tỳ kheo, một khi không thực sự tìm thấy được cái Ngã 
nào hay bất cứ thứ gì thuộc về Ngã, thì quan-điếm theo kiếu phỏng 
đoán như: "Vũ trụ là Ẵtman {linh hồn), tôi sẽ là nó sau khi chết, 
thường hằng, trường tồn, mãi mãi, bất biến và tôi sẽ tồn tại như thế 


MI (PTS), trang 137 



Triêt Lý Vô-Ngã • 139 


cho đến bất tận” chỉ là quan-điếm không lành mạnh và ngu 

17 

muội . 

ở đây, Đức Phật đã lại khẳng định một cách rõ ràng dứt khoát 
là cái Ãtman, hay Linh hồn, hay Bản Ngã là không thể nào tìm thấy 
được trong thực-tại, và đó là điều ngu-si khi tin vào sự có mặt của 
một cái Ngã hay Linh hồn như vậy. 

Một số người trong khi cố tìm kiếm một cái Ngã trong giáo lý 
của Đức Phật đã đưa ra một số ví dụ mà trước tiên là do họ dịch 
chữ và nghĩa đều bị sai. Một trong những ví dụ đó là cụm chữ nổi 
tiếng “Ẩttã hi attano nãtho” trong kinh Pháp Cú {Phẩm XII, 4, tức 
bài Kệ số 160), được dịch là: “5ản ngã (ta) là chúa tế của bản ngã” 
và được diễn dịch nghĩa là: ''Bản ngã lớn là chúa tế của bản ngã 
nhỏ.” 

Trước tiên, sự phiên dịch trên là không đủng. Ẫttã không có 
nghĩa là bản ngã theo nghĩa là Tinh hồn’. Trong tiếng Pãli, từ Ẫttã 
được dùng như là một đại danh từ tương phản hay một đại từ bất 
định, trừ một số rất ít trường họp nó được dùng một cách đặc biệt 
về mặt triết học để nói về thuyết linh-hồn, như chúng ta đã thấy 
trên đây. 


Ibid, trang 138. Nói đến đoạn này, s. Radhakrishnan (trong quyến Indian 
Philosophy (Triết Học Ấn Độ), tập I, nxb London, 1940, trang 485) đã viết: 
"Chinh quan niệm sai lầm về sự liên tục vĩnh viên của cái tiêu Ngã (cải Ngã 
nhỏ) đó mới bị đức Phật bác bỏ”. Ta không thể đồng ý với cách viết này. Sự 
thật thì trái lại: ở đây Đức Phật đã bác bỏ cả cái Ngã bao trùm vũ trụ, tức là 
Đại Ngã và Linh Hồn. Như ta đã thấy trong một đoạn trước, Phật đã không 
chấp nhận có một cái Ngã nào, dù Ngã lớn hay Ngã nhỏ. Theo quan-điếm 
của Đức Phật thì mọi lý thuyết về Bản Ngã, Atman đều là sai lầm, chỉ là sự 
phóng túng mơ hồ của tâm thức mà thôi. 



140 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Theo cách dùng thông thường, như trong Phẩm XII của ki nh 
Pháp Cú, danh từ đó được trích trong câu trên, và trong nhiều chỗ 
khác, attã được dùng như một đại danh từ bất định có nghĩa “chính 
tôi”, “chính anh”, “chính người đó”, “chính ta”, “chính người 
ta”...i^ 

Thứ hai, chữ nãtho không có nghĩa là ‘chúa tể, hay ‘thượng đế’, 
hay là ‘Trời’, mà nó có nghĩa là “chỗ nưong tựa”, “chỗ dựa”, “sự 
giúp đỡ”, “sự bảo vệ”.^^ Nó không có nghĩa gì liên quan đến bất kỳ 
‘linh hồn’ hay ‘bản ngã’ siêu hình nào cả. Câu đó chỉ có nghĩa là: 
''Mình phải tự dựa vào chính mình, chứ không dựa vào người 
khác.” 


Trong bài viết "Vedanta and Buddhừm” (tạp chí Trung Đạo, tháng Hai, 
1957), H. Von Glasenapp đã giải thích về điếm này rất rõ. 

Luận giải về tập kinh Pháp Cú (Dhp) đã ghi: "Nãtho tipatitthã Nãtho”. 
“Chữ 'Nãtho' có nghĩa là chỗ dựa (chỗ nương tựa, sự giúp đỡ, sự bảo vệ)”, 
(Dhp, A III (PTS), trang 148). 

Luận giảng về tập kinh Pháp Cú bằng tiếng Sinhala Tích Lan cố {"Sannaya 
ofthe Dhp”) có chú giải đầy đủ từ 'Nãtho' nghĩa là: pihila vanneya: “chỗ 
dựa, sự giúp đỡ, chỗ nương tựa”. 

Theo quyến Luận Giảng tập kinh Pháp Cú của Trưởng lão Purãna 
(Dhammapada Purãnasannaya, nxb Colombo, 1926, trang 77), nếu chúng ta 
lấy thế phủ định của từ "Nãtho”, thì nghĩa của nó càng trở nên xác nhận hơn. 
TừAnãtha không có nghĩa là ‘không có thượng đế’, mà nó có nghĩa là 
“không được giúp đỡ”, “không có chỗ dựa”, “không được bảo vệ”, “đáng 
thương”. Ngay cả trong Từ Điến Pãli của Hội Kinh Điến Pãli (PTS) cũng 
giảng giải từ "nãtho” có nghĩa là: “người bảo vệ”, “chỗ nương tựa”, “sự giúp 
đỡ”, chứ không phải là ‘thượng đế’ hay ‘chúa tể’ gì cả. Còn cách dịch từ 
'Lokanãtho = Đấng Cứu Thế’, theo cách diễn đạt phố biến trong Thiên Chúa 
Giáo, là không đúng theo Phật giáo, bởi vì Đức Phật không phải là một đấng 
cứu thế. Đặc ngữ này chỉ thực sự có nghĩa là "Chỗ nưoTig tựa của Thể gian”. 



Triêt Lý Vô-Ngã • 141 


Một ví dụ khác về sự cố gắng đưa ý tưởng ‘bản ngã’ vào trong 
Phật giáo được tìm thấy dựa vào chỗ cụm chữ nổi tiếng: ''Attidipã 
vỉharatha, attasaranã anannasaranã” , trích trong kinh “Đạ/ Bát 
Niểt-bàn”.^^ Cụm từ này có nghĩa là: “//ổy lẩy chính mình làm hòn 
đảo {chỗ dựa) cho chính mình, lấy chính mình làm nơi nương tựa 
của chính mình, và đừng nương tựa vào người khác.”^^ 

Những người mong muốn tìm thấy một cái “Ngã” trong Phật 
giáo thì lại dịch những chữ ‘'Attidipã'' và ''attasaranã'' là “Hãy lấy 
bản thân mình (bản ngã!) làm ngọn đèn”, “lấy bản thân mình (bản 
ngã!) làm nơi nương tựa.”^^ 

- (ở đây để chỉ ra ý nghĩa của câu này, để khẳng định ý nghĩ 
của câu này, chúng ta cần hiểu một tình huống giữa Phật và Ngài 
Ngài Ãnanda). Chúng ta không thể hiểu hết ý-nghĩa của cụm chữ 


D II (Colombo, 1929), trang 62. 

Theo tiến sĩ Rhys Davids, trong Trường Bộ Kinh (Digha-Nikãya), Bản 
dịch II, trang 108) dịch sang tiếng Anh là: “Be ye lamps unto yourselves. Be 
ye a reỷuge to yourselves. Betake yourselves to no external re/uge!” (Hãy là 
ngọn đèn cho chính mình, Hãy là chỗ nương tựa của chính mình. Lấy chính 
mình, không ai khác, làm chỗ nương tựa.) 

Từ dipã ờ đây không có nghĩa là ‘ngọn đèn’, mà nhất định có nghĩa “hòn 
đảo”. Theo “Luận Giảng Trường Bộ Kinh”, (Nxb DA Colombo, ttang 380), 
khi luận giải về chữ “í/ỹra” này thì có ghi: “Mahãsamuddagatam dĩpam viya 
attãnam dĩpam patittam katvà viharatha” = “Hãy làm một hòn đảo cho 
chính mình, một chỗ dựa (nơi trú nghỉ) thậm chí như là một hòn đảo giữa đại 
dương”. Vòng luân-hồi sinh tử (Samsãra) thường được gọi là "Biển Luân 
Hồi’ (Samsãra-sãgara), và cái cần thiết để an trú an toàn giữa đại dương là 
một hòn đảo, một vùng đảo đất chắc chắn, chứ không phải một ‘ngọn đèn’ 
như vậy. (Có lẽ không ai lấy ngọn đèn để ví cho sự an toàn giữa đại dương. 
Ngọn đèn chỉ có thể là dấu hiệu dẫn đường của tàu bè, chứ không thể là nơi 
an trú an toàn của con người giữ đại dương sóng gió. Một hòn đảo là họp lý 
hơn và đúng với nghĩa của chữ dĩpa). 



142 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Ợlấy bản thân mình'') và ý nghĩa của lời dạy của Phật dành cho 
Ngài Ãnanda nếu không coi lại nguồn gốc và ngữ cảnh khi Phật nói 
những lời này: 

Đức Phật lúc đó đang ở một ngôi làng tên là Beluva, khoảng 03 
tháng trước khi Phật mất. Lúc đó do Đức Phật đã 80 tuổi, và đang 
chịu đựng nhiều đau bệnh nặng, đau đớn như gần chết 
(mãranantika). 

Nhưng Phật nghĩ rằng sẽ không hay nếu Phật mất đi mà không 
để lại lời khuyên nào cho những đệ tử gần gũi và thân cận của 
mình. Vì vậy, với một lòng quyết tâm, Phật đã cố chịu đựng sự đau 
đớn, cố gắng vượt qua bệnh đau và hồi phục. Nhưng sức khỏe của 
Phật vẫn còn yếu. Sau khi hồi phục, Phật ngồi dưới bóng mát bên 
ngoài chỗ Phật đang trú ở. Thầy Ãnanda, người hầu cận và thị giả 
tận tụy nhất của Đức Phật, đã đến gặp Phật, ngồi xuống gần Phật, 
và thưa: 

“77ỉtra Đức Thế Tôn, con đã chăm sóc sức khỏe cho Đức Thế 
Tôn, con đã chăm sóc Thế Tôn khi Thế Tôn bệnh yếu. Nhưng khi 
nhìn thấy bệnh đau của Đức Thế Tôn, bầu trời trở nên tối mờ trong 
con, các giác quan của con không còn biết rõ ràng nữa. Còn một 
chút an ủi là: con nghĩ Thế Tôn sẽ không đi xa trước khi Thế Tôn 
đế lại một số di huấn cho Tăng đoàn." 

Và rồi, Đức Phật, với đầy lòng bi-mẫn và tình-cảm con người, 
đã nhẹ nhàng nói với ngưòd thị giả đáng quý và tận tụy của mình: 

‘Wày Ẫnanda, Tăng Đoàn còn đang trông đợi gì ở ta nữa? Ta 
đã giảng dạy Giáo Pháp (Dhamma, Sự Thật, Chân Lý) mà không 
hề phân biệt cái gì là công khai hay bí truyền, về Sự Thật, Như Lai 
không có gì được gọi là còn trong nắm tay khép chặt của người 
thầy (ãcariya-mutthi). Chắc chắn, này Ẫnanda, nếu có ai nghĩ rằng 



Triêt Lý Vô-Ngã • 143 


mình sẽ lãnh đạo Tăng đoàn, và Tăng đoàn nên phụ thuộc vào 
mình, thì hẫy để người đó đưa ra chỉ thị. Nhưng Như Lai không có 
ỷ nghĩ như vậy. Vậy tại sao ta phải đế lại chỉ thị di huấn về vấn đề 
Tăng đoàn? Bây giờ ta đã già, nay Ẫnanda, đã tám mươi tuối rồi. 
Giong như một chiếc xe đã hư cũ cần phải sửa chữa liên tục mới 
chạy được, vĩ vậy, hình như đổi với ta, thân thế của Như Lai phải 
được sửa chữa liên tục mới giữ được. 

“Ví vậy, này Ẫnanda, hãy lấy chính mình làm hòn đảo {chỗ 
dựa) cho chính mình, lấy chính mình, không phải ai khác, làm nơi 
nương tựa của chính mình; lẩy Giáo Pháp (Dhamma) làm hòn đảo 
{chỗ dựa), Giáo Pháp làm noi nưomg tựa, không phải chỗ khác làm 
nơi nương tựa của mình.”^^ 

Những điều Đức Phật muốn chỉ dụ cho thầy Ãnanda đã rõ ràng. 
Thầy Ẫnanda đã rất buồn và trở nên u sầu. Nguời thị giả nghĩ rằng 
tất cả họ sẽ trở nên đơn độc, không còn nguời giúp đỡ, không còn 
nơi nuơng tựa, không còn ai dẫn dắt sau khi Vị Thầy qua đời. Nên 
Đức Phật đã an ủi, khuyến khích và động viên Ãnanda, Phật nói 
rằng tất cả họ nên dựa vào chính bản thân mình, và dựa vào Giáo 
Pháp mà Đức Phật đã giảng dạy, chứ không dựa vào ai khác hay 
bất cứ chỗ nào khác. Đây chính ý-nghĩa của những lời dạy đó, 
chẳng có gì liên quan đến một ‘bản ngã’ hay Ãtman gì gì cả. 

Rồi sau đó, Đức Phật còn giảng giải thêm cho Ãnanda cách để 
một nguời có thể tự thân là hòn đảo hay là nơi nuơng tựa cho chính 
mình, cách để một nguời có thể lấy Giáo Pháp {Dhamma) là hòn 


D II (nxb Colombo, 1929), trang 61-62, chỉ có câu cuối (in nghiêng) đuợc 
dịch nguyên văn. Phần còn lại của câu chuyện đuợc kế vắn tắt theo kinh Đại 
Bát Niêt-Bàn (Mahãparinibbãna-sutta). 



144 • Những Điều Phật Đã Dạy 


đảo hay nơi nương tựa cho chính mình'. Đó là bằng cách tu tập sự 
chánh-niệm về Thân, về những Cảm-Giác, về Tâm, và về Những 
Hiện-Tượng thuộc Tâm; (tức là tu tập theo hướng dẫn trong kinh 
Các Nen Tảng Chánh Niệm (kinh Niệm Xứ, Satipatthãna)}'^ ớ đây, 
Đức Phật không nói gì về đề tài ‘Bản Ngã’ hay Ẫtman nào hết. 

Một chuyện khác cũng rất thường được trích dẫn bởi những 
người muốn tìm thấy cái ‘Ngã’ trong giáo lý của Đức Phật. Một lần 
Đức Phật đang ngồi dưới bóng cây trong một khu rừng trên đường 
đi từ Benarès (Ba-la-nại) đến Uruvelã. Lúc đó, có 30 hoàng tử trẻ 
đang đi dã ngoại cùng với những người vợ trẻ của họ trong cùng 
khu rừng đó. Một hoàng tử chưa vợ mang theo một cô gái kỹ nữ. 
Trong khi những người khác đang vui đùa thì cô ta lấy trộm một 
vài đồ vật quý giá và trốn mất. Trong khi đi tìm cô đó trong rừng, 
họ gặp Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây, và họ hỏi Phật có thấy 
một người đàn bà đi qua không. Phật hỏi họ có chuyện gì. Sau khi 
nghe họ giải thích Phật hỏi họ: 

“Các người nghĩ sao, này những người trẻ tuối? Điều gì tốt hơn 
cho các người: đi tìm một người đàn bà hay đi tìm chính mình 

ở đây là một câu hỏi đơn giản và theo cách tự nhiên của Phật, 
chứ không phải Phật đang cố nói ý gần xa để dẫn đến đề tài cái 
‘ngã’ hay Ãtman siêu hình nào ở đây cả. (Chữ “chính mình” ở đây 
không mang nghĩa cái ‘Ngã’ hay ‘linh hồn’ gì cả). Họ đã trả lời 
Phật là đi tìm chính mình thì tốt hơn. Nên Đức Phật đã nói họ ngồi 
xuống và giảng Giáo Pháp cho họ. Theo bài thuyết giảng mà Phật 


Ibid., trang 62., về chủ đề Satipatthàna (Niệm Xứ), coi chương VII - 
“Thiền”. 


Mhvg (Alutgama, 1929), ttang 21-22 



Triêt Lý Vô-Ngã • 145 


đã nói cho họ được ghi lại thành một bài kinh, không có một chữ 
nào nói về một cái ‘Ngã’ hay Ãtman gì gì hết. 

Người ta đã viết nhiều về “sự im-lặng” của Đức Phật trong câu 
chuyện một tu sĩ lang thang (parivrajaka) tên là Vacchagotta khi 
ông này hỏi Phật là có một ‘Bản Ngã’ (Ãtman) hay không (bên 
trong con người). Câu chuyện được ghi lại như vầy: 

Du sĩ Vacchagotta đến gặp Phật và hỏi rằng: ''Thầy Cồ-Đàm, có 
một Bản Ngã không?"" Đức Phật im lặng. 

"Thầy Cồ-Đàm, có một Bản Ngã không?"" Đức Phật lại im lặng. 
Vacchagotta đứng dậy và bỏ đi. 

Sau khi du sĩ đó đã bỏ đi, thầy Ãnanda liền hỏi Phật tại sao Phật 
không trả lời những câu hỏi của Vacchagotta. 

"Này Ẫnanda, khi du sì Vacchagotta đó hỏi: "Có Ngã phải 
không?"", nếu ta trả lời: "Có Ngã"", thì, này Ẫnanda, ông ta sẽ đứng 
về lập trường của các du sì, ân sì và các bà-la-môn là những người 
đang nắm giữ thuyết trường-tồn bất diệt {sassata-vãda, thường 
kiến). 

"Này Ẫnanda, khi du sĩ Vacchagotta đó hỏi: "Không có Ngã 
phải không?"", nếu ta trả lời: "Không có Ngã"", thì, này Ẫnanda, 
ông ta sẽ đứng về lập trường của các du sì, ấn sĩ và các bà-la-môn 
là những người nắm giữ thuyết diệt-vong (uccheda-vàda, đoạn 
kiến)"".^^ 


Vào một lần gặp khác, Đức Phật đã nói cho chính ông Vacchagotta này 
rằng: "Như Lai không có triết lý nào hết, bởi vì Như Lai đã thấy rõ bản chất 
của sự vật hiện tượng."" (M I (PTS), ttang 486). Nhân tiện chỗ này, thời còn 
sống, Phật cũng không muốn coi mình là một triết gia nào cả. 



146 • Những Điều Phật Đã Dạy 


‘‘‘'Này Ẵnanda, khi du sĩ Vacchagotta đó hỏi: “Có Ngã phải 
không?”, nếu ta trả lời: “Có Ngã”, thì liệu điều này có đúng với sự 
hiếu-biết của ta là ‘‘'"Tất cả mọi thứ đều Vô-Ngã” hay không 

'"Chẳc chắn không, thưa Đức Thế Tôn”. 

‘‘‘'Này Ẫnanda, khi du sĩ Vacchagotta đó hỏi: ‘‘'"Không có Ngã 
phải không?”, nếu ta trả lời: “Không có Ngã”, thì điều đó sẽ càng 
làm rối trí Vacchagotta von đã bị rối trí từ lâu về vẩn đề này rồi.^^ 


Sabbe dhammã anattã {Tất cả mọi pháp đều vô-ngã', Chư pháp vô ngã). 
Đúng nguyên văn trong Kệ 279 của tập kinh Pháp Cú (XX, 7), như đã thảo 
luận ở trên về Vô-Ngã. Học giả Woodward đã hoàn toàn sai khi dịch những 
chữ này là “Tất cả mọi pháp đều vô-thường”, (in trong quyển Kindred 
Saying IV, trang 282), nhưng có lẽ chỉ là do sơ sót. Nhưng lỗi sơ sót vô tình 
này lại rất nghiêm trọng. Có lẽ chỗ này chính là một trong những lý do vì sao 
người ta đã có quá nhiều cuộc tranh luận vô ích về “sự im-lặng” của Đức 
Phật. Chữ quan trọng nhất trong ngữ cảnh này là chữ “ anatta ” (= không có 
ngã, vô ngã) đã bị dịch sai thảnh “vô-thường”. 

Những bản dịch kinh tiếng Pãli ra tiếng Anh thường có một số sai sót lớn 
nhỏ theo kiểu này, một số vì sơ xuất và bất cấn, một số thì do thiếu hiếu-biết 
hoặc lướt qua về ngôn ngữ nguyên thủy (tiếng Pãli). Dù vì lý do nào đi nữa, 
thì vẫn hữu ích khi nhắc lại ở đây, mà vẫn giữ trọn lòng kính trọng đối với 
những học giả tiên phong trong lĩnh vực dịch Kinh Điến này, rằng chính 
những sai sót đó phải chịu trách nhiệm vì chúng đã làm phát sinh ra nhiều tư 
tưởng sai lầm về Phật giáo trong những người học Phật, đặc biệt là những 
người không thế nào tiếp cận được các lời kinh bằng ngôn ngữ nguyên thủy 
Pãli. Vì thế, thật tốt khi biết rằng cô tiến sĩ I. B. Homer, thư ký của Hội Kinh 
Điển Pãli (PTS), đã dự định xuất bản lại những bản dịch mới có sửa chữa và 
hiệu đính lại. 

Thật ra, trong một lần gặp mặt khác trước đó, khi Phật giải thích cho ông 
Vacchagotta về một vấn đề sâu sắc và tinh tế. [Đó là vấn đề “điều gì xảy ra 
sau khi một A-la-hán chết.”]; lúc đó ông Vacchagotta đã nói với Phật: 

“Thưa Thầy Cồ-Đàm, ở đây tôi đã bị rơi vào ngu tối, tôi càng bị quấn tri. 
Trước khi băt đầu nói chuyện với Thầy hôm nay, tôi đã có it nhiều tin-tưởng 
(răng mình có một cái ‘Ngã’), nhưng bây giờ thì niềm-tin đó đã biến mất 





Triêt Lý Vô-Ngã • 147 


Bởi vì ông ta có thế sẽ nghĩ rằng: ‘‘‘'Trước đây ta cỏ một cái Ngã 
(Ẩtman), còn bây giờ thì {biết rằng) ta không có cái Ngã {hay linh 
hồn) nào hết.”^^ 

Bây giờ đã rõ là sao Đức Phật đã im-lặng. Nhưng câu chuyện sẽ 
rõ ràng hơn nữa nếu chúng ta đi vào xem xét toàn bộ hoàn cảnh và 
cách mà Đức Phật đáp lại những câu hỏi và người đặt câu hỏi. Chỗ 
này, những người đang bàn luận nghiên cứu vấn đề về ‘Ngã’ lại 
thường bỏ lơ bỏ qua. 

Đức Phật không phải là cái máy tính để trả lời cho tất cả những 
câu hỏi mà những người khác đặt ra cho Phật, mà Phật luôn suy xét 
cân nhắc trước khi giải đáp. Phật là một người Thầy thực tế, đầy 
lòng bi-mẫn và trí-tuệ. Từ trong kinh điển chúng ta có thể thấy 
rằng: Phật đã không trả lòi những câu hỏi chỉ để biểu lộ kiến 
thức và trí khôn của mình, mà Phật chỉ trả lòi những câu hỏi 
để giúp ngưòi hỏi tìm thấy con-đường dẫn đến sự giác-ngộ. Kh i 
nói với ai, Phật luôn luôn biết và để ý đến trình độ hiểu biết và 
thiên hướng tâm linh của họ, những tư tưởng đã xác lập trong tâm 
trí của họ, và khả năng (căn cơ) của họ có thể hiểu được một vấn đề 
giáo lý nào đó.^® 

Theo Đức Phật, có 04 cách để trả lời những câu hỏi: 


(sau khi nghe Phật giảng giải).” (M I (PTS) trang 487). Do vậy, lần này Phật 
đã biết là ông Vacchagotta đã bị quấn trí (vì nghe rằng mình không có ‘bản 
ngã’ hay ‘linh hồn’ biệt lập nào), cho nên Phật đã không muốn làm cho ông 
ta quân trí thêm nữa. 

29 s IV (PTS), trang 400- 401. 

2° Sự hiểu-biết này của Phật được gọi là Indriyaparopariyattanãna {Trí-biểt 
về căn tánh chúng sinh). M I (PTS), trang 70, Vibh (PTS), trang 340. 



148 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(ỉ) Có những câu hỏi nên được trả lời thắng, trực tiếp. 

(2) Có những câu hỏi nên trả lời bằng cách phân-tích. 

(3) Có những câu hỏi nên trả lời bằng cách đặt câu hỏi khác 

hay câu hỏi ngược lại. 

(4) Và, có những câu hỏi nên bỏ qua, không nên trả lời.^^ 

Có nhiều cách để bỏ qua, để không trả lời một câu hỏi. Một 
trong những cách đó là nói rằng loại câu hỏi đó là không thể được 
trả lời hay giải thích (vì lý do này hay kia), đó là cách mà Đức Phật 
cũng đã dùng để trả lời cho chính du sĩ Vacchagotta trong nhiều lần 
ông ta đã đến gặp và hỏi Phật 10 câu hỏi mang tính suy đoán nổi 
tiếng như: “Fíĩ trụ có trường tồn hay không... Tương tự, 
Phật cũng đã dùng cách tương tự để trả lời cho vị Tỳ kheo 
Mãlunkyaputta (như chúng ta đã biết ở phần trước của sách này), 
và nhiều người khác. 

Nhưng cách trả lời này không thể áp dụng cho câu hỏi “Có một 
bản ngã, Ẩtman hay không?”, bởi vì Phật phải luôn luôn thảo luận 
và giải thích về nó. (1) Bởi vì Phật không thể trả lời “có Ngã”, bởi 
điều đó nó ngược lại với Giáo lý của Phật rằng ‘Tất cả mọi pháp 
đều vô-ngã.” (2) Nhưng Phật cũng không thể nói là "'không có 
Ngã”, vì điều đó, một cách không cần thiết và vô tình, sẽ càng làm 
quẩn trí ông Vacchagotta tội nghiệp, vốn đã và bị rối trí và hoang 
mang về vấn đề này, như ông ta cũng đã thừa nhận với Phật trước 
đó.^^ Ông ta chưa đủ sẵn sàng để hiểu và chấp nhận lẽ thực Vô-Ngã 


A (Colombo, 1929) ttang 216. 

Ví dụ coi trong kinh s IV (PTS), trang 393-395, M I (PTS), trang 484. 


Coi chú thích ở trên. 



Triêt Lý Vô-Ngã • 149 


{Anattà). Vì vậy, trả lời câu hỏi này bằng cách im-lặng là cách khôn 
khéo nhất đối với trường hợp đặc biệt này. 

- Chúng ta cũng không quên rằng Đức Phật cũng đã biết rõ ông 
Vacchagotta từ lâu, đây không phải là lần đầu tiên vị du sĩ đó đến 
gặp Phật. Phật là một vị thầy khôn khéo và đầy lòng bi mẫn, đã cố 
gắng truyền đạt cho ông ta nhiều ý tưởng, và đã cân nhắc nhiều 
điều để giảng giải cho cái người đang quẩn trí này. Nhiều bài kinh 
nguyên thủy cũng ghi lại việc du sĩ Vacchagotta sau đó đã thường 
xuyên quay lại gặp Đức Phật và các vị đệ tử khác để đặt những câu 
hỏi tưong tự nhiều lần, chứng tỏ rằng ông ta rất lo lắng, hầu như bị 
ám ảnh bởi vấn đề chưa được làm rõ này.^'* Sự im-lặng của Đức 
Phật dường như đã có nhiều tác dụng tốt đối với ông Vacchagotta 
hon là những câu trả lời hay thảo luận hùng biện cho vấn đề này.^^ 

Nhiều người lại coi cái ‘Ngã’ là cái thường được gọi là 
‘tâm’ hay ‘thức’. Nhưng Đức Phật dạy rằng nếu nghĩ vậy thì tốt 
hơn họ nên nhận lấy cái ‘thân’ vật chất làm cái ‘Ngã’ còn ‘tót hơn' 


Chẳng hạn, coi thêm trong s III (PTS), ttang 257-263, IV, từ trang 391, từ 
ttang 395, từ trang 398, ttang 400; MI, từ trang 481, từ trang 483, từ ttang 
489, trong A V, trang 193. 

Bởi vì, mặc dù Phật đã im-lặng, nhưng ta thấy sau đó du sĩ Vacchagotta đã 
quay lại thăm Đức Phật, nhưng lần này ông ta không hỏi những câu hỏi 
mang tính suy đoán cao siêu như trước, mà lại nói: “£)ã lâu kể từ khi tôi có 
cuộc nói chuyện với Thầy Cồ-Đàni trước đây. Sẽ tốt lành nếu Thầy Cồ-Đàm 
chỉ dạy một cách vắn tắt cho tôi về chủ-đề Thiện và Bất Thiện 
(kusalãkusalam)”. Phật trả lời Phật sẽ giảng dạy cho ông ta về chủ-đề Thiện 
và Bất Thiện một cách đầy đủ, và Phật đã làm vậy. Cuối cùng, du sĩ 
Vacchagotta trở thành một đệ tử của Phật, nương tựa theo Giáo Pháp của 
Phật, và sau đó vị ấy đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán, chứng ngộ Sự Thật, 
Niết-bàn. Và khi đó, những vấn đề "Ngã" và các vấn đề khác đã không còn 
ám ảnh ông nữa. (M I (PTS), từ trang 489). 



150 • Những Điều Phật Đã Dạy 


là lấy ‘tâm-thức’, ‘tâm’ hay ‘thức’ (citta, mano, vỉnnãna) làm cái 
'Ngã’. Bởi vì cái thân còn có vẻ ‘ổn định chắc chắn hơn’ những thứ 
vô hình kia. Bởi vì ‘tâm-thức’, ‘tâm’, ‘thức’ {citta, mano, vinnãnà) 
là những thứ liên tục thay đổi, liên tục biến đổi... trong từng giây 
khắc (sát-na) liên tục suốt ngày đêm, thay đổi nhanh hơn nhiều so 
với sự biến đổi của cái ‘thân’ (kãya).^^ 

(Neu cho rằng có một bản ngã là một cái gì đó cố định, trường 
tồn, bất biến mà lại còn giả định nó là như là 'tâm thức’, 'tâm’, 
'thức’ vốn luồn luồn biến đối, sinh diệt, thì điều đó là thực sự mâu 
thuẫn và ngớ ngẩn.) 

Một cảm giác gì đó mơ hồ về cái “rA” đã tạo ra ý tưởng về 

một ‘Bản Ngã’ mà không có một thực-tại tương ứng với nó. 

{Đây một lẽ thật) — Và để thấy được Lẽ Thật này để thấy được 

Niết-bàn là một điều không thật dễ dàng! 

Trong Bộ Kinh Liên-Ket (kinh SN 22:89, Quyển 3) có ghi lại 
một cuộc đàm đạo làm sáng tỏ vấn đề này. Cuộc đàm đạo đã diễn 
ra giữa vị Tỳ kheo trưởng lão tên Khemaka và một nhóm Tỳ kheo 
trưởng lão. 

(Đại ý chuyện kinh như vầy): Những Tỳ kheo đó đã hỏi Ngài 
Khemaka có thấy được cái ‘Ngã’ hay bất cứ cái gì liên quan đến 
‘Ngã’ ở bên trong ‘con người’ Năm uẩn hay không. Thầy 
Khemaka trả lời: "Tôi không coi cái nào trong năm uân bị dính- 
chẩp đó là cái 'ta’ hay thuộc cái 'ta’, nhưng tôi không phải là 


s II (PTS), trang 94. Nhiều người cho rằng thức Ẫlayavijnãna {A-lại-ya- 
thức, hay Tàng thức), hay thức Tathãgatagarbba (Như Lai Tạng) trong Phật 
giáo Đại thừa là một cái gì đó tương tự như "Bản Ngã”. Nhưng Kinh Lãng- 
già (Lankãvatãra-sutra) đã nói rõ ràng rằng đó không phải là Ngã (Ãtman). 
(Kinh Lăng-già, ttang 78-79). 



Triêt Lý Vô-Ngã • 151 


một A-la-hán, người đã diệt sạch mọi ô-nhiễm. Này các đạo hữu, 
[cái quan niệm] cái ‘ta’ [ta là] vẫn chưa biến mất trong tôi 
trong mối liên hệ với năm uấn bị dính-chẩp này, nhimg tôi không 
coi [bất kỳ uân nào] là cái ‘Đây là ta’.’. 

Sau đó, thầy Khemaka giải thích rằng cái “TA LÀ” thực sự 
không phải là sắc, thọ, tưởng, hành, hay thức, hay bất cứ cái gì 
ngoài những thứ đó. Nhưng thầy ấy cảm giác cái “TA LÀ” khi xem 
xét về Năm uẩn, nhưng thầy ấy không thể nào thấy rõ “Đây là cái 

37 

Thầy Khemaka nói rằng nó giống như mùi hương của một bông 
hoa: nó không phải là mùi hương của cành hoa, không phải là mùi 
hương của màu hoa, không phải mùi hương của phấn hoa, mà là 
mùi hương của hoa. 

Thầy Khemaka giải thích thêm rằng, ngay cả một người đã 
chứng đắc những giai đoạn giác-ngộ đầu cũng vẫn còn cảm giác cái 
“TA-LÀ”. Nhưng sau đó, người đó tu tiến thêm nữa, thì toàn bộ 
cảm giác “TA-LÀ” sẽ biến mất, giống như mùi chất tẩy trong áo 
quần mới giặt sẽ bay đi mất sau một thời gian cất giữ trong hộp. 

- Cuộc thảo luận này cũng thật là hữu ích đối với những Tỳ 
kheo đó, như trong bài kinh đã ghi lại rằng: Sau đó, họ và cả thầy 
Khemaka đều chứng thánh quả A-la-hán, đã hết sạch những ô- 
nhiễm, và cuối cùng cũng không còn cái cảm giác “TA-LÀ” nữa. 

Theo Đức Phật, sẽ không đúng khi ta chủ trương “Tồi không có 
Ngã” [đó là thuyết tự hủy-diệt] và cũng không đúng khi chủ trương 


Đây cũng chính là cái ‘TA” mà cho đến ngày nay nhiều người vẫn nghĩ 
khi nói hay bàn luận về “Ngã”. 



152 • Những Điều Phật Đã Dạy 


''Tôi có Ngff' [đó là thuyết linh-hồn bất diệt], bởi vì cả hai đều là 
gông-cùm, cả hai đều phát sinh từ cái ý-tuởng sai lầm về cái “TA”. 

Thái độ đúng đối với vấn đề Vô-Ngã là không nắm giữ một 
quan-điểm hay ý-kiến nào, mà phải nhìn những sự vật một cách 
khách quan đúng "như-chúng-thực-là'\ chứ không dựa những sự 
phỏng đoán, sự phóng túng của tâm thức; để nhìn thấy đuợc cái 
chúng ta gọi là ‘Ta’ hay cái ‘con nguời’ chỉ là một sự kết-hợp của 
các Uẩn vật chất và tinh thần, chúng hoạt động với nhau một cách 
phụ thuộc vào nhau, trong một dòng-chảy liên tục của sự biến-đổi 
liên tục trong từng khoảnh-khắc (sát-na) theo quy luật nhân-quả, và 
không có cái nào là thuờng hằng, tồn tại mãi mãi, bất biến, hay bất 
diệt trong tất cả toàn bộ mọi sự hiện-hữu của thế gian. 

Đen đây, một câu hỏi theo lẽ tự nhiên thuờng đuợc đặt ra: "Neu 
không có một Bản Ngã, Ẫtman, một cái 'Ta\ thì ai sẽ nhận lãnh 
hậu quả của những Nghiệp đã làm ra?"" Không ai đã trả lời câu hỏi 
này thỏa đáng hơn chính Đức Phật. Khi câu hỏi này đuợc một Tỳ 
kheo hỏi, Đức Phật trả lời rằng: 

"Này các Tỳ kheo, ta đã dạy cho các thầy đế nhìn thấy được 
"tính điều-kỉện” {nhân duyên) khắp nơi trong tất cả mọi sự vật hiện 
tượng. 


38 M III (PTS) trang 19; s III, trang 103. 

(Tức là: không những không có một ^bản Ngã' nào trong ‘con người’ Năm- 
uấn này, mà cũng không có bất kỳ ‘ốản Ngã' nào trong mọi thứ, mọi sự vật 
hiện tượng. Mọi thứ đều là do có điều-kiện có, do có điều-kiện mà mất. Tất 
cả mọi pháp đều vô-ngã. Như vậy cũng sẽ không có bất kỳ thứ gì là chủ-thể 
tạo nghiệp hay nhận lãnh nghiệp quả. Cho nên, không có chủ-thế nào đế trả 
lời cho câu hỏi đó. 



Triêt Lý Vô-Ngã • 153 


Giáo lý này của Đức Phật về lẽ-thật Vô-Ngã {Không Có Linh 
Hồn, Không Có Cái 'Ta\ Không Có Tự-Tính biệt lập nào) cũng 
không nên được coi là phủ định hay tiêu cực, là mang tính tự hủy- 
diệt hay diệt-vong Giống như Niết-bàn, đó là Chân Lý, là Thực Tại; 
và Thực Tại thì không thể là phủ định hay tiêu cực. Chính cái niềm- 
tin sai lầm về một ‘bản ngã’ do tưởng tượng và không có thực mới 
là tiêu cực. 

Giáo lý Vồ-Ngã {Anatta) đã xua tan bóng tối của những niềm- 
tin sai lạc đó và mang lại ra ánh sáng trí tuệ. Nó không phủ định 
hay tiêu cực: như Ngài Vô Trước (Asanga) đã nói một cách rất 
khéo: “Có một lẽ thật là Vô-Ngã” (naỉrãtmyãs-titã).^^ 


Như ngài Phật Ảm đã nói: “Chỉ cho nghiệp, chứ không có người tạo nghiệp. 
Chỉ có nghiệp quả, chứ không có người nhận nghiệp quả.”)- 


Abhisamuc, trang 31. 



154 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Chương VII 

Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm 

(Bhãvanã) 


Đức Phật nói: 

‘''Này các Tỳ kheo, có hai loại bệnh. Hai đó là gì? Loại bệnh về 
thân và loại bệnh về tâm. Dường như có người không phải bị bệnh 
tật thân xác được một năm, hai năm... hay thậm chỉ được cả trăm 
năm, hoặc hơn nữa. Nhưng, này các Tỳ kheo, rất hiếm trong thế 
gian này có ai tránh được bệnh về tâm dù chỉ trong một khoảnh 
khắc, ngoại trừ những người đã giải thoát khỏi mọi ô-nhiềm của 
tâm.”^ (như những A-la-hán) 

Giáo lý của Đức Phật, đặc biệt là phương pháp “Thiền” của 
Phật, nhắm tới việc tạo ra một trạng thái hoàn thiện về sự lành- 
mạnh của tâm, sự cân-bằng của tâm, và sự tĩnh-lặng của tâm. 
Nhưng điều không may là không phần nào trong giáo lý của Phật 
lại bị hiểu lầm nhiều nhất như phần “Thiền” này, bị hiểu lầm bởi 
những người không theo đạo Phật và cả những người tu theo đạo 
Phật. 

Thậm chí, ngay khi vừa nói đến chữ “Thiền”, người ta liền nghĩ 
ngay đó là một ‘sự trốn thoát’ khỏi những hoạt động của đời sống, 
họ liền tưởng tượng ra một tư thế ngồi im giống như một pho tượng 


' A (Colombo, 1929), trang 276. 



156 • Những Điều Phật Đã Dạy 


trong hang động hay trong phòng, trong cốc trong tu viện, hay ở 
những nơi lánh xa khỏi xã hội, hoặc như tư thế ngồi miên man và 
chìm đắm vào những suy tư thần bí hay huyền bí, hay trong một 
trạng thái hôn mê nào đó. 

“Thiền Phật giáo” chính thống không phải là một kiểu trốn 
tránh cuộc đời như vậy! Lời dạy của Phật về đề tài này đã bị hiểu 
lầm một cách sai lạc, hoặc đã không được hiểu nhiều, cho nên đến 
những thời sau đó, phương pháp “Thiền” đã bị suy đồi và bị tha 
hóa thành những lễ nghi và tập tục nặng về phần kỹ thuật, quy cũ.^ 

Nhiều người quan tâm đến việc thiền tập hay Yoga để đạt được 
những năng-lực tâm linh hoặc huyền bí, giống như kiểu ‘con mắt 
thứ ba’, mà người khác không có được. Một dạo trước, có một ni sư 
ở Ấn Độ đã cố gắng tu luyện phát triển năng lực nhìn thấy được 
bằng hai tai, trong khi đó cô vẫn nhìn được hoàn hảo bằng hai mắt 
thường! Những kiểu ý tưởng này chẳng là gì cả, mà chỉ là “sự tha 
hóa lệch lạc về tâm linh”. Đó chỉ là vấn đề “dục-vọng” tham muốn 
có được những năng lực khác thường, hơn người. 

‘"Thiền” là một chữ dịch thay thế rất nghèo nàn cho từ nguyên 
tiếng Pãli là “bhãvanã” có nghĩa là “sự nuôi dưỡng” hay “sự phát 
triển” hay “sự tu dưỡng”, chẳng hạn như tu dưỡng hay phát triển 
cái tâm. 


^ Theo “Yogãvacara"s Manuaỉ” {Cấm nang Thiền Du-già) của tiến sĩ T.w. 
Rhys Davids, Nxb London 1896): có một bản văn về Thiền được viết ở Tích 
Lan vào khoảng thế kỷ 18 đã mô tả thực trạng của “Thiền” vào thời đó đã bị 
suy đồi thành một tục lệ nghi lễ đọc tụng thần chú, đốt nến ... 

- Coi thêm Chương XII: “Tư Tưởng Khô Hạnh” {The Ascetic Ideal) ttong 
quyên “Lịch sử Phật giáo Tích Lan” {History of Buddhism in Ceylon) của 
chính thầy Walpola Rahula biên soạn, (Nxb Colombo, 1956), từ trang 199. 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tăm • 157 


Từ bhavana trong Phật giáo, nói đúng ra, là “sự tu dưỡng 
tâm” theo đúng trọn vẹn ý nghĩa của từ này. 

Vậy việc tu dưỡng tâm (Thiền) nhằm mục đích gì?, để làm gì?: 

(1) Để “làm trong sạch tâm” khỏi những ô-nhiễm và phiền- 
não, như Tham, Sân, SựÁc-ý, Sự Lười-biếng, Sự bẩt-an và hổi-tiểc, 
và Nghi-ngờ', và 

(2) Cùng lúc, “tu dưỡng những phẩm chất tốt”, như khả năng 
tập trung (định tâm), sự chú tâm (chánh niệm), trí tuệ, ý chí, năng 
lực tin tấn, giác quan phân tích, lòng tin chánh tín, tâm hoan hỷ, 
tâm tĩnh lặng...nhằm dẫn đến mục tiêu cuối cùng, đó là: 

(3) Để “chứng đạt loại trí-tuệ cao nhất” để nhìn thấy mọi sự 
vật hiện thực ''đủng như chủng thực /à”; và 

(4) Để “chứng ngộ Sự Thật Tột Cùng, Niết-bàn”. 

+ Có 02 dạng thiền chính: 

(I) Thiền Định: Là cách tu tập phát triển sự định-tâm 
(samãdhi) được gọi là Thiền-Định (Samatha). Đó là "sự tập trung 
vào một điêm” của tâm (cittekaggatã, (Phạn) cỉttaikãgratã), thông 
qua nhiều cách tu tập khác nhau như đã được mô tả trong các kinh 
nguyên thủy, nhằm đạt đến những trạng thái huyền vi như 04 tầng 
thiền định sắc-giới ựhana) và những tầng chứng đắc vô-sắc giới. 

Theo Đức Phật, tất cả những trạng thái huyền vi đó đều do tâm 
tạo-tác, do tâm sản sinh ra, và do điều-kiện tác động (duyên) mà có, 
vẫn còn thuộc hữu-vi {samkhata)? Những trạng thái này không 
dính líu gì đến Thực Tại, Sự Thật, Niết-bàn. Dạng thiền định này 


^ Coi Chương IV, về Diệu Đe Thứ Ba, có nói về những sự tạo-tác của tâm, 
và chú thích về những pháp hữu-vi (samkhata). 



158 • Những Điều Phật Đã Dạy 


đã CÓ từ trước thời Đức Phật. Do vậy, nó không phải là thiền Phật 
giáo chính thống, nhưng nó cũng không bị loại bỏ khỏi giáo lý của 
“Thiền Phật giáo”. Tuy nhiên, nó không phải là phần thiền cốt-lõi 
để chứng ngộ Niết-bàn. 

Trước khi Giác Ngộ, Đức Phật cũng đã học và thực hành những 
cách thiền của pháp thiền Du-già (Yoga) từ những vị thầy khác 
nhau và cũng đã chứng đắc những tầng thiền định cao nhất; nhưng 
lúc đó Phật không thỏa mãn với cách thiền đó, bởi vì chúng không 
đưa đến sự giải-thoát hoàn toàn và vĩnh viễn, chúng không mang 
lại sự thâm-nhập nhìn thấy Thực Tại Tột Cùng. Phật coi những 
trạng thái huyền vi này như ''sự an trú hạnh-phúc (lạc-trú) trong sự 
sổng này” (dỉttha-dhamma-sukha-vihãra, hiện-pháp-lạc-trú), hoặc 
như "sự an trú tĩnh-mặc” (santa-vihãra, tịch tịnh trú), chứ không là 
gì hơn nữa."* 

(Theo kinh điển, mỗi tầng thiền định mà một người chứng đắc 
sẽ tương ứng với một cảnh giới tái-sinh của người đó trên cõi trời 
đầy phúc lành. Tuy nhiên, Phật đã không bằng lòng với những tầng 
thiền định hạnh phúc đó, vì chúng không phải là sự giải-thoát hoàn 
toàn khỏi sự Khổ và vòng luân-hồi sinh tử). Do vậy, Đức Phật đã 
tìm ra dạng thiền thứ hai, đó là: 

(II) Thiền Tuệ: còn được gọi là Thiền Quán, hay Thiền Minh 
Sát (Vipassana, Phạn: Vỉpasyanã, Vỉdarsanã). Đó là loại “trí-tuệ 
nhìn thấu bên trong bản chất mỗi sự vật hiện tượng” giúp dẫn tới sự 
giải-thoát hoàn toàn của tâm, dẫn đến sự chứng ngộ Sự Thật, Thực 
Tại Tột Cùng, Niết-bàn. Đây là dạng thiền cốt-lõi, không thể thiếu 
được, của Thiền Phật giáo, là phương pháp tu dưỡng tâm theo đạo 


^ Coi kinh Sallekha-sutta (kinh “Đoạn Giảm", MN 8). 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm • 159 


Phật. Đó là phương pháp phân tích dựa trên sự chú tâm (chánh- 
niệm), sự rõ-biết (tỉnh giác), hay sự quán-sát rõ ràng. (Minh-sát 
nghĩa là nhìn thấy một cách minh mẫn rõ ràng; quán sát một minh 
bạch). 

Không thể nào nói hết một đề tài rộng lớn này trong vài 
trang sách! Tuy nhiên, ở đây tôi cũng cố gắng đưa ra những mô tả 
rất ngắn gọn và sơ lược về “Thiền Phật giáo” chính thống, phương 
pháp tu tập và tu dưỡng tâm của Phật giáo theo một cách thực tiễn 
(thuộc về thực hành), như sau: 

— Bài thuyết giảng quan trọng nhất của Đức Phật về vấn đề tu 
dưỡng tâm [Thiền] được gọi là bài thuyết giảng về Bốn Nền Tảng 
Chánh Niệm (Satipatthãna-Sutta, kinh Niệm Xứ). Bài kinh này là 
kinh số 22 của Trường Kinh Bộ (DN 22); cũng chính là kinh số 10 
của Trung Kinh Bộ (MN 10). 

Bài thuyết giảng này rất được coi trọng trong truyền thống Phật 
giáo, thường xuyên được tụng đọc trong các tự viện và trong cả các 
gia đình Phật tử khi các thành viên trong gia đình ngồi xoay vòng 
và lắng nghe tụng đọc kinh này một cách thành tâm. Thường bài 
kinh này cũng được các Tỳ kheo tụng đọc cho những người sắp 
chết trên giường bệnh để làm trong-sạch những tâm ý cuối cùng 
của họ trước khi chết. 

Những cách “thiền tập” được nêu ra trong bài kinh này không 
có gì xa rời khỏi cuộc sống hay để trốn tránh khỏi cuộc sống, mà 
trái lại những phương pháp trong đó đều kết-nối với đòi sống của 
chúng ta, kết nối vói những hoạt-động hằng ngày của chúng ta, vói 
những vui, sướng, buồn, khổ, với những lòd-nói và ý-nghĩ của 
chúng ta, vói những đề tài về đạo-đức và trí-tuệ của chúng ta. 



160 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Bài kinh này được chia ra làm 04 phần chính, là 04 phạm-vi hay 
04 nền-tảng (xứ) để tu tập sự chánh-niệm, và đã được Đức Phật 
cho là “con đường duy nhất”^ để chứng ngộ Niết-bàn. 04 phần để 
tu tập sự chánh-niệm là: 

(I) Phần 1: Thân (kãya). 

(II) Phần 2: Những Cảm-giác (vedanã). 

(III) Phần 3: Tâm (citta). 

(IV) Phần 4: Những Hiện-tượng thuộc tâm, là những thứ 
thuộc về tự nhiên, hiện tượng tự nhiên, những ý-tưởng, về đạo-đức 
và trí tuệ, những đối-tượng thuộc tâm ... thường được gọi chung là 
các pháp (dhamma). 

Chúng ta nên ghi nhớ rằng, dù là dạng thiền nào đi nữa, điều 
cốt-lõi chính là sự chú tâm chánh-niệm (sati) và sự chú ý quán sát 
(anupassanã, tùy quán). 

(I) Thiền về “Thân” 

(1) Thiền “Chánh-niệm về Hoi thở”: 

Một trong những phương pháp thông dụng, nổi tiếng nhất và 
thực tiễn nhất của sự “Thiền” kết nối với Thân là phương pháp 
“Chánh-niệm về Hơi-Thởỉ vào-ra” (Anãpãnasati). 


^ (Trong một luận án xuất sắc được in thành sách của nhà sư tiến sĩ Analayo 
mang cùng tên “Bốn Nen Tảng Chánh Niệm, Satipatthana”, tiến sĩ đã phân 
tích rõ từ nguyên và kết luận câu này là: “Đây là con đường trực chỉ”, thay vì 
là “con đường duy nhất” như rất nhiều bản dịch từ xưa đến nay. Vì đúng lý 
mà nói, con đường duy nhất của đạo Phật chính là Bát Chánh Đạo, trong đó 
phần Chánh-niệm chỉ là một phần trong tám phần của con đường Bát Chánh 
Đạo.) 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm • 161 


► Chỉ riêng phương pháp “thiền” này mói cần phải dùng tư thế 
ngồi, như đã chỉ dẫn rõ trong kinh! 

► Còn những dạng “thiền” khác ghi trong bài kinh, bạn có thể 
ngồi, đứng, đi, hoặc nằm tùy theo bạn. Nhưng để tu tập chánh- 
niệm vào hơi-thử”, bạn phải nên ở tư thế ngồi, như trong kinh đã 
chỉ dẫn, “ngồi chéo chân kiểu kiết già, giữ cho thân thẳng đứng 
và có chánh-niệm và sự tỉnh-giác”. Tuy nhiên, kiểu ngồi kiết già 
không phải là dễ dàng thoải mái cho tất cả mọi người ở các nước 
khác nhau, đặc biệt là không dễ dàng đối với người Âu Mỹ. Đối vói 
những người thấy khó khăn trong tư thế ngồi kiết già, họ có thể 
ngồi trên ghế, “giữ cho thân thẳng đứng và có chánh-niệm và tỉnh- 
giác”. 

Một điều cần thiết là ngưòd thiền phải ngồi thẳng lưng (nhưng 
không phải thẳng dơ, cứng nhắc), hai bàn tay đặt một cách thoải 
mái lên hai đùi. Sau khi đã xong tư thế ngồi như vậy, bạn có thể 
nhắm mắt lại, hoặc có thể tập trung nhìn vào chóp mũi của bạn, tùy 
theo kiểu nào bạn thấy dễ làm. 

Thật ra, bạn luôn thở-ra thở-vào liên tục suốt ngày suốt đêm, 
nhưng bạn không bao giờ chú tâm đến sự thở đó, bạn chưa bao giờ 
dành một giây để chú tâm vào hơi-thở của mình. Bây giờ thì bạn 
chỉ làm một việc là chú tâm vào hơi-thở. Cứ thở ra thở vào như 
bình thường, không cố gắng thở hay cố thở theo ý mình. Cứ để thân 
và hơi-thở nó tự nhiên thở ra thở vào. Bây giờ, bạn chú tâm tập 
trung vào hơi-thở ra và hơi-thở vào, hãy để tâm của bạn chú ý, 
quan sát hơi thở vào-ra của bạn, để tâm bạn hướng sự chú-ý và 
tỉnh-giác của nó vào hơi-thở vào và hơi-thở ra của bạn. 

Khi bạn thở, có khi bạn thở sâu, có khi bạn thở không sâu. Điều 
này không là vấn đề gì cả. Cứ thở một cách bình thường, thở một 



162 • Những Điều Phật Đã Dạy 


cách tự nhiên. Điều duy nhất là mỗi khi bạn thở một hơi-thở sâu, 
bạn phải ý thức được đó là hơi-thở sâu, và cứ như vậy. Nói cách 
khác, tâm của bạn phải tập trung vào hơi-thở của bạn, chú ý đến sự 
chuyển-động (thở vào, thở ra) của hơi-thở và những thay-đổi của 
nó. Hãy quên đi tất cả những thứ khác xung quanh mình, quên đi 
môi trường bạn đang ngồi, không được mở mắt ra để ngoái nhìn bất 
cứ thứ gì xung quanh. Co gang làm được như vậy trong năm hoặc 
mười phút! 

Vào lúc mới đầu tập thiền, bạn sẽ thấy cực kỳ khó khăn để 
mang tâm tập-trung vào hơi thở của mình. Lúc đầu, bạn sẽ vô cùng 
ngạc nhiên khi nhận thấy tâm mình nó lăng xăng chạy nhảy rối rắm 
tới mức nào. Nó không bao giờ ở yên một chỗ. Bạn bắt đầu suy 
nghĩ nhiều thứ khác nhau. Bạn nghe thấy âm thanh bên ngoài. Tâm 
của bạn liền bị quấy nhiễu và xao lãng. Bạn có thể chán nản và thất 
vọng. Nhưng nếu bạn cứ kiên trì thực hành “bài tập thiền” này hai 
lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối, được khoảng năm đến 
mười phút mỗi lần, thì dần dần, từ từ bạn sẽ tập trung được sự chú- 
tâm vào hơi-thở! 

Sau một số giai đoạn luyện tập như vậy, bạn sẽ trải nghiệm 
được một khoảnh-khắc tâm mà bạn hoàn toàn đang tập trung vào 
hơi-thở của bạn, bạn sẽ không còn nghe thấy những âm thanh thậm 
chí ngay sát bên bạn và trần cảnh bên ngoài cũng không còn có mặt 
đối với bạn. 

Khoảng-khắc ‘mỏng manh’ đó là một kinh nghiệm kỳ lạ đối với 
bạn, đầy những sự dễ chịu, sung sướng và tĩnh lặng... rất ư tuyệt 
vời mà bạn sẽ muốn tiếp tục có được nó. Nhưng rồi bạn không thể 
có được nữa. Vì vậy, bạn lại cần tiếp tục thực hành một cách đều 
đặn, và bạn có thể lặp lại sự có-được khoảng-khắc trải nghiệm đó 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm ‘163 


nhiều lần, và mỗi lần lại lâu hơn. Đó chính là khoảng-khắc bạn 
hoàn toàn ‘quên mình’ vào sự chú-tâm và “sự chánh-niệm vào hơi- 
thở”. Chừng nào bạn còn ý thức về bản thân mình thì bạn sẽ không 
bao giờ tập trung vào điều gì cả! 

Bài tập ""sự chánh-niệm vào hơi-thở'" là một trong những cách 
hành thiền đơn giản và dễ dàng nhất, nhằm mục đích tu tập và phát 
triển sự định-tâm {định) giúp dẫn đến chứng đắc những tầng thiền 
định (jhana) định-sâu và huyền-vi hơn. Bên cạnh đó, năng-lực 
định-tâm {định Lực) là điều cần phải có và không thế thiếu được đế 
đạt đến bất kỳ loại hiểu-biết thâm-sâu nào, để đạt đến sự thâm- 
nhập, sự minh-sát nhìn thấy bản chất mọi sự vật hiện tượng, và 
gồm cả để đạt sự chứng ngộ Niết-bàn. 

Ngoài những điều nói trên, việc thực hành ""sự chánh-niệm vào 
hơi-thở'" cũng mang lại những kết-quả tức thời, nó làm cho bạn 
khỏe khoắn, thư giãn, ngủ sâu và mang lại hiệu năng làm việc cho 
bạn. Nó làm cho bạn bình yên và tĩnh lặng! Ngay cả những lúc bạn 
hồi hộp hay bị kích động, nếu bạn thực hành (sự chú-tâm vào hơi- 
thở) trong vài phút, bạn sẽ thấy bản thân mình lập tức lắng xuống 
và bình an. Bạn sẽ cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một cuộc 
nghỉ ngơi thật tốt. 

(2) Thiền “Chánh-Niệm vào Hành-Vi Hiện Tại”: 

Một cách “thiền” quan trọng, thực tiễn và hữu ích khác là ý 
thức, chú tâm, tức chánh niệm, vào mỗi việc gì bạn đang làm, từ 
mỗi hành-vi của thân, mỗi lòd-nói của miệng trong khi đang sinh 
hoạt hằng ngày của bạn, dù đang ở những nơi riêng, nơi chung, hay 
ở nơi làm việc. 

Bất cứ khi nào, dù là khi bạn đi, đứng, ngồi, nằm, hay ngủ, dù là 
đang co hay đang duỗi chân tay, hay đang nhìn xung quanh, hay 



164 • Những Điều Phật Đã Dạy 


khi mặc quần áo, khi đang nói chuyện, hay khi đang im lặng, khi 
đang ăn hoặc khi đang uống, ngay cả khi bạn đang tiểu tiện hay đại 
tiện, hay đang trong bất cứ hành-vi nào, bạn cũng chú-tâm và 
chánh-niệm vào từng hành-động bạn đang làm ngay lúc đó. 

Nói cách khác, bạn phải sống trong từng khoảnh-khẳc hiện-tại, 
trong mỗi hành-động hiện-tại. Điều này không có nghĩa là bạn 
không được suy nghĩ gì về quá khứ hay tương lai. Mà ngược lại, 
bạn có thể nghĩ về chúng, trong tương quan liên hệ vói giây phút 
hiện tại, vói hành động hiện tại, khi nào và chỗ nào chúng liên hệ 
đến hiện tại. 

Thông thường thì người ta không sống với những hành-động 
đang làm trong hiện-tại, trong thời-khắc hiện-tại. Họ thường sống 
với quá khứ và tương lai. Mặc dù trông họ đang làm điều gì đó 
ngay lúc này, ở đây, nhưng họ sống ở một nơi khác trong ý-nghĩ, 
sống với những vấn đề khó khăn và lo toan họ đang mường tượng 
trong đầu, hay nhiều khi họ sống trong ký ức về quá khứ hoặc sống 
với những ý muốn và những suy đoán về tương lai. 

Vì vậy, họ không thực sự sống với và cũng không thưởng thức 
được gì vói những việc họ đang làm trong hiện-tại. Do vậy, họ bất- 
hạnh và không kết nối được vói phút-giây hiện-tại, không kết nối 
vói công việc đang làm trên tay, và theo lẽ tự nhiên, họ không thể 
nào làm “hết mình” vào những việc họ đang làm trước mắt (tức là 
họ không thể chú tâm tập trung hết vào cái việc họ đang làm). 

Rất nhiều khi bạn thấy một người trong quán vừa đọc sách báo 
vừa ăn- cảnh này diễn ra rất thường xuyên. Anh ta tạo cho bạn có 
cảm tưởng anh ta là một người rất bận bịu, đến nỗi không có thời 
gian để ăn. Bạn tự hỏi rằng anh ta đang ăn hay đang đọc vậy. 
Người ta có thể nghĩ rằng người đó đang thực hiện cả hai việc đọc 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm • 165 


và ăn. Thực ra thì, người đó chẳng thực hiện được việc nào, đọc 
không ra đọc, và ăn không ra ăn, và anh ta cũng chẳng thưởng thức 
được việc gì trong đó. Anh ta bị căng thẳng và làm quẫn tâm trí, và 
anh ta không thể thưởng thức được việc gì anh ta đang làm trong 
giây-phút hiện-tại, anh ta không sống trong giây-phút hiện-tại, mà 
ngược lại anh ta đang cố thoát khỏi cuộc sống một cách không ý 
thức và điên rồ. [Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một người 
không nên nói chuyện thư giãn với bạn mình khi đang ăn.] 

Bạn đâu thể nào “thoát khỏi cuộc sống”, mặc dù bạn có thể cố 
thử. Chừng nào bạn còn sống, dù là ở trong thành thị hay ở trong 
hang động, bạn còn phải đối mặt với nó và sống với nó. Cuộc sống 
thực sự là ở giây-phút hiện-tại— không phải là những ký ức về 
quá khứ vốn đã qua và chết rồi, cũng không phải là những ước 
muốn về tương lai vốn vẫn còn chưa thấy được ở phía trước. 
Ngưòi biết sống trong hiện-tại là người sống sự-sống đích-thực, 
và người đó là hạnh-phúc nhất. 

Khi được hỏi tại sao các đệ tử của Phật, mặc dù sống một cuộc 
sống đơn sơ và yên lặng, chỉ ăn mỗi ngày một bữa, mà nét mặt thật 
là vui tươi, hoan hỷ, tươi sáng, Đức Phật đã đáp rằng: “//ọ không 
hổi tiếc về quá khứ, họ cũng không suy tính về tương lai. Họ sống 
trong hiện-tại. Do vậy cho nên họ luôn tươi sáng. Neu sống bằng 
việc suy tính về tương lai hoặc hối tiếc về quá khứ, thì kẻ ngu sẽ 
khô héo như cây lau xanh bị chặt bỏ (phơi nẳng).”^ 

Sự chú-tâm hay sự chánh-niệm không có nghĩa là bạn phải suy 
nghĩ và ý thức về cái ý ''Tôi đang làm” hay "Tôi đang làm cái việc 
này”. Không phải vậy, mà là ngược lại! Ngay lúc bạn nghĩ "Tôi 


^ s I (PTS), trang 5 



166 • Những Điều Phật Đã Dạy 


đang làm việc này” thì bạn trở nên ý thức về mình, và rồi bạn 
không sống trong hành-động đang làm đó, mà bạn sống với ý nghĩ 
“Toỉ đang...”, và kết quả là việc làm của bạn cũng bị làm hư luôn, 
vì bạn chỉ đang tập trung vào cái ý nghĩ “ĨOỈ đang...” chứ không 
còn tập trung vào cái việc bạn đang làm. Bạn phải quên mình hoàn 
toàn và phải ‘đánh mất hết mình’ để chú tâm vào việc bạn đang 
làm. Ngay lúc một ngưòd phát biểu trở nên ý thức về mình và nghĩ 
“Toỉ đang phát biểu với khán giả”, thì sự phát biểu của anh ta đã bị 
xao lãng, bị quấy nhiễu, và dòng suy nghĩ đã bị đứt mạch, mạch ý 
phát biểu của anh ta đã bị gián đoạn. Nhưng nếu anh ta “quên hết 
mình” để tập trung hết vào bài phát biểu, vào vấn đề đang phát 
biểu, thì anh ta sẽ phát biểu được tốt nhất, anh ta có thể giảng giải 
mọi điều một cách rõ ràng nhất và trôi chảy nhất. 

Tất cả mọi tác phẩm lỗi lạc—từ nghệ thuật, thơ ca, trí tuệ cho 
đến tâm linh—đều được sản sinh vào những lúc người sáng tạo ra 
nó “quên hết mình” hoàn toàn vào công việc, vào hành động sáng 
tạo đó. Một khi họ đã hoàn toàn “quên hết mình” (và chìm đắm) 
vào hành-động đang làm, thì họ hoàn toàn không còn ý thức gì về 
mình nữa (chỉ còn thuần túy chú tâm vào việc đang làm mà thôi). 

Sự chánh-niệm vào mỗi hành-động của mình, như Đức Phật đã 
chỉ dạy, là sống trong hiện-tại, sống trong hành-động hiện-tại. 
[Pháp môn của Thiền Tông (Zen) cũng ban đầu cũng dựa trên cơ sở 
giáo lý này!] 

► ở đây, trong phương pháp thiền này, bạn không cần phải 
thực hiện những hành động đặc biệt nào để phát triển sự chú-tâm và 
sự chánh-niệm cả, mà bạn chỉ cần chú tâm và chánh niệm vào 
những hành-động bạn đang làm. Bạn không cần phải bỏ ra một 
giây phút quý báu nào để nghĩ về cái “phương pháp thiền” đặc biệt 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm ‘ló? 


này: Bạn chỉ cần tập luyện sao cho tâm mình luôn luôn chú tâm và 
có chánh niệm, cả ngày lẫn đêm, vào tất cả mọi hành-động trong 
đòi sống hằng ngày của bạn. 

— Hai hình thức “thiền” trên đây, bao gồm (1) Thiền '"Chánh- 
niệm vào Hơi-thở’" và (2) Thiền "^Chánh-niệm vào Hành-Động 
Hiện-Tạr đều kết-nối vói Thân, là thuộc về phần nền-tảng thứ 
nhất, nền tảng “CHÁNH-NIỆM VỀ THÂN”, của 04 nền-tảng 
chánh-niệm Đức Phật đã chỉ dạy trong bài kinh. 


(II) Thiền về “Cảm-Giác” 

Tiếp theo là phương pháp “thiền” về những cảm-giác (thọ) của 
chúng ta, lúc sướng, hoặc khổ, hoặc không khổ không sướng (trung 
tính). Hãy xem xét một ví dụ. Bạn cảm thấy không vui, buồn rầu. 
Trạng thái này của tâm là mờ mịt, mơ hồ, không rõ ràng, nó đang 
bị đè nén. Trong nhiều trường họp, ta thậm chí không biết rõ tại sao 
chúng ta lại có cảm-giác buồn rầu như vậy. Trước tiên, bạn phải 
học cách là không nên buồn khổ vì những cảm-giác buồn khổ đó, 
không nên lo âu vì những cảm-giác lo âu. Nhưng bạn phải cố gắng 
tìm hiểu tại sao mình có cảm-giác buồn khổ, lo lắng, hay ưu phiền 
như vậy. Hãy suy xét cảm-giác đó khởi-sinh theo cách nào, 
nguyên-nhân của nó là gì, và nó biến mất theo cách nào. (Quán sát 
nguyên nhân, sự sinh, và sự diệt của nó), cố gắng suy xét nó như 
một người đang quan sát khách quan từ bên ngoài, không phản ứng 
một cách chủ quan, không ‘xía’ vào nó bằng những phản ứng chủ 
quan, cứ như là một nhà khoa học đang quan sát một đối tượng hay 
hiện tượng vậy. 

ở đây, bạn không nên nhìn nó một cách chủ quan, coi nó như là 
“cảm-giác của tôi” hay “cảm-nhận của tôi”, mà chỉ nhìn nó một 



168 • Những Điều Phật Đã Dạy 


cách khách quan, coi nó như là “một cảm-giác” hay một “cảm- 
nhận” mà thôi. Thêm nữa, bạn cũng phải quên đi cái ý tưởng sai 
lầm về cái ‘Ta’, (phải dẹp bỏ ý niệm về cái ‘Ta’ hay ‘ngã’, không 
nhận những cảm-giác đó là ‘của-Ta’). Kh i bạn nhìn thấy được bản 
chất của nó, nó khởi-sinh và biến-mất (sinh diệt) theo cách nào, thì 
tâm bạn bắt đầu vô tư thản nhiên, không còn thiên vị hay phản ứng 
này nọ đối vói cảm-giác đó, và bạn không còn dính mắc đến nó, và 
do vậy được tự do giải thoát. 

► Phương pháp chánh-niệm này cũng được thực hành 
tương tự đối với tất cả những loại Cảm-Giác của chúng ta. 

(Chẳng hạn như: cảm vui, sướng, cảm giác khổ, cảm giác sân 
giận, bực tức; cảm giác thoải ái, cảm giác đau, cảm giác khoái lạc; 
hay cảm giác không sướng cũng không khổ (trung tính)...) 


(III) Thiền về “Tâm” 

Bây giờ sẽ nói qua về cách “thiền” về tâm của chúng ta. Chúng 
ta cần luôn biết khi nào tâm chúng ta đang có tham, khi nào tâm 
đang sân, hay đang thù-ghét, ác-ý, ghen-tỵ hoặc đang từ-ái, bi-mẫn; 
khi nào tâm bị si, ngu mờ, lạc hướng hoặc đang vô-si, minh mẫn, 
sáng suốt, đang rõ-biết... và... cứ như vậy. 

(Có rất nhiều loại trạng thái của tâm, nhưng những trạng thái đó 
đều có thể thuộc 03 loại tâm-tính lớn là Tham, Sân, Si hoặc Không 
Tham, Không Sân, Không Sỉ) 

Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta thường thấy sợ sệt hay 
hổ thẹn khi nhìn vào tâm mình. Vì vậy, chúng ta thường tránh né 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tăm • 169 


nó. Chúng ta nên mạnh dạn và thành thật, và nhìn thẳng vào tâm 
mình, như cách chúng ta nhìn vào mắt mình trong gương vậy.^ 

ở đây, (nhìn thẳng) không phải là thái độ chỉ trích hay phán xét, 
hay phân biệt đúng sai, tốt xấu. Đó chỉ là việc quan sát, quán sát và 
xem xét. Bạn không cần phải làm một quan tòa, mà làm một nhà 
khoa học. Khi bạn quan sát tâm mình, và thấy được bản chất của nó 
một cách rõ ràng, thì bạn cảm thấy vô tư thản nhiên đối với những 
cảm xúc, tình cảm và trạng thái của tâm. Và như vậy, bạn trở nên 
không còn dính mắc và được tự do giải thoát, nhờ vậy bạn có thể 
nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng “đúng như chúng thực là”. 

Chúng ta hãy lấy một ví dụ. Giả sử bạn đang giận dữ, đang bị 
chi phối bởi sân, có sự ác-ý và sự thù-ghét. Điều đáng tò mò, và 
thật nghịch lý, là một người đang trong cơn giận thì người đó thật 
sự không biết và không để ý vào sự đang-giận của mình. Nhưng 
nếu, ngay khi anh ta ý thức được sự đang-giận của mình, chú tâm 
vào trạng thái đang-giận của tâm mình, thì khi anh ta nhìn thấy 
được cơn-giận của mình, thì sự cơn-giận đó cứ như thể nó thấy mắc 
cỡ và hổ thẹn, và nó bắt đầu lắng xuống. Bạn nên quan sát nhìn kỹ 
bản chất của nó, nó khởi lên ra sao, nó biến mất ra sao. ở đây xin 
nhắc lại, bạn không nên nghĩ rằng “Tôi đang giận” hay “Cơn giận 
của tôi”. Bạn chỉ nên biết và chú tâm đến trạng thái của một cái tâm 
đang-giận— đó là “tâm sân”. Tất cả việc bạn làm là bạn chỉ quan sát 
và xem xét cái tâm sân đó một cách khách quan. 

► Đây cũng là phương pháp và thái độ thực hành đối với tất 
cả mọi cảm-xúc và những trạng thái khác của Tâm. 


^ M I (PTS), ttang 100 




170 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(IV) Thiền về “Các Pháp” 

Còn một phần nữa đó là phương pháp “thiền” về những thứ hay 
những chủ-đề thuộc về tâm, thuộc về đạo đức, tâm linh và trí tuệ. 
Những đối-tượng của tâm, tức những đối-tượng mà tâm tiếp xúc, 
thì hay được gọi chung là các pháp. Tất cả những sự học tập, 
nghiên cứu, việc đọc sách, thảo luận, đàm thoại và tranh luận về 
những đề tài đó, đều nằm trong phần “thiền” này. 

Một người đọc một quyển sách và chú tâm suy nghĩ sâu sắc về 
những vấn đề được bàn đến trong sách cũng là một dạng của 
“Thiền”. Như chúng ta đã thấy trước đây^ trong cuộc đàm đạo giữa 
Tỳ kheo Khemaka và nhóm Tỳ kheo cũng là một một dạng “Thiền” 
có thể dẫn đến sự chứng ngộ Niết-bàn: 

(1) Thiền về Năm Chướng-Ngại: 

Theo như cách “thiền” này, bạn có thể nghiên cứu, suy xét về 
Năm Chướng-Ngại (Nivarana), như sau: 

1. Tham-dục (kãmacchanda) 

2. Sự Ác-ý {vyãpãda) 

3. Sự sự đờ-đẫn và Buồn-ngủ (thina-middha\ hôn trầm) 

4. Sự bất-an và Hối-tiếc (uddhacca-kukkucca', trạo hối) 

5. Sự Nghi-Ngờ (vicikicchã). 

Năm thứ này này được xem là những chướng-ngại, cản trở mọi 
sự tìm hiểu và hiểu biết sâu sắc, và do vậy là cản trở cho mọi sự 


* Coi cuối Chương VI, “Học Thuyết Vô-Ngã”: Khemaka và một nhóm Tỳ 
kheo đó đã đàm thoại về một cách thức “Thiền", sau này họ trở thành A-la- 
hán. 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm • 171 


tiến bộ. Kh i một người bị chi phối quá nhiều bởi năm chướng-ngại 
này và không biết cách nào để loại bỏ chúng, thì người đó không 
thể nào hiểu biết hay phân biệt được những điều đúng sai, tốt xấu. 

(2) Thiền về Bảy Yếu-Tố Giác-Ngộ 

Chúng ta cũng có thể “thiền” về Bảy Yếu-Tố để Giác-Ngộ 
(Bojjhanga; Thất Giác Chi). Bảy yếu tố đó là: 

(1) Sự Chánh Niệm (sati): là “rõ biết”, “tỉnh giác”, “quán sát” 
và “chú tâm” vào mọi sự hoạt-động và chuyển-động trong thân và 
tâm, như đã nói trên đây. 

(2) Sự Phân Biệt Những Hiện-Tượng (dhamma-vicaya; trạch 
pháp). Bao gồm việc tìm hiểu, đọc, nghiên cứu, thảo luận, đàm 
thoại về tôn giáo, đạo đức, và triết học; và gồm cả việc nghe giảng, 
dự khóa giảng để học hỏi và tìm hiểu về những chủ-đề đó. (Đó là 
tìm hiểu các pháp thế gian (lẽ thật, quy luật, hiện tượng, sự việc, 
khoa học...) để biết chúng có đúng như đã được giảng giải trong 
Giáo Pháp Đức Phật.) 

(3) Sự Nỗ-Lực {viriya\ tinh tấn): là nỗ lực thực hành, nỗ lực tu 
tập với sự quyết tâm cao nhất. 

(4) Sự Hoan-Hỷ {pitiy. là vui vẻ, vui tươi, lạc quan, là bản tính 
hoàn toàn ngược lại với thái độ bi quan, ảm đảm và buồn bã của 
tâm. 

(5) Sự Thư-Thả (passaddhữ, khinh an): là sự thả lỏng, thoải 
mái cả thân và tâm. Không nên căng thẳng về thể xác và tinh thần. 

(6) Định-Tâm {samãdhiy. là tập trung tâm, hội tụ tâm, hợp nhất 
tâm về một-điểm... như đã giải thích trước ở trên. 



172 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(7) Sự Buông-Xả (upekkhã): là tâm buông xả, xả bỏ khi đối 
mặt với những thăng-trầm xấu tốt của sự-sống bằng sự bình-tâm, 
bằng sự tĩnh-lặng, không bị rốiloạn hay bị mất bình tĩnh. 

► Để tu dưỡng những yếu tố phẩm-chất này, điều cốt-lõi 
không thể thiếu được là phải có sự mong-muốn, ý-chí và sự 
hướng-thượng hết mực! 

► Cũng còn rất nhiều những thứ (điều-kiện) thuộc thân và tâm 
khác trợ giúp cho việc tu dưỡng những mỗi yếu tố phẩm-chất 
nói trên. Tất cả đều đã được chỉ dạy rõ trong các bài kinh. 

(3) Thiền quán về Năm uẩn: 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể “thiền” về những vấn đề Năm 
Uẩn. Tìm hiểu câu hỏi về “Cáỉ gì là một '•con người’’?'\ ”Cái gì 
được gọi là cái ^Ta’?’\ hoặc về ‘Tứ Diệu Đề\ như chúng ta đã 
thảo luận trong các chương trước. 

Việc tìm hiểu về các pháp (trạch pháp), về Giáo Pháp, về những 
chủ-đề khác nhau như vậy là cách thiền về pháp. Cách thiền về các 
pháp như vậy có thể dẫn đến giác ngộ Chân Lý Tột Cùng. 

(4) Thiền về những “chủ-đề thiền” khác 

Ngoài những chủ đề “thiền” mà chúng ta vừa thảo luận trên 
đây, còn rất nhiều chủ-đề khác người tu tập có thể chọn làm chủ đề 
(đề mục) thiền cho mình. 

Theo truyền thống thì có khoảng 44 chủ-đề khác nhau... Trong 
đó, người tu nên đặc biệt chú trọng đến 04 chủ-đề có tên là Bốn 
Phạm Trú (Brahma-vihara), đó là Từ, Bi, Hỷ, Xả. 



Thiền: Sự Tu Dưỡng Tâm • 173 


(1) Tâm Từ (mettã): tình thương yêu và thiện ý bao trùm, dành 
cho tất cả mọi chúng sinh, không hề có sự phân biệt nào, ''như một 
người mẹ thương yêu đứa con duy nhất...” (như kinh “Tâm Từ”). 

(ở các nước Phật giáo Nguyên thủy, các sư thầy thường hướng 
dẫn cho các thiền sinh (nhất là những Phật tử tại gia) về môn 
"Thiền về Tâm-Từ”, ngay sau khi đã thực tập phương pháp căn bản 
là thiền "Chánh-nỉệm vào Hơỉ-Thở”). 

(2) Tâm Bi {karunã): sự bi-mẫn, lòng cảm thông, trắc ẩn, xót 
thương đối với mọi chúng sinh (ngưòd hay sinh vật) đang gặp khổ 
đau, ưu phiền, và hoạn nạn. 

(Thấy ai bị khổ sở, đau bệnh, bị gặp cảnh đau lòng, bị oan ức, 
mạt phận, tai nạn thì đau lòng thay cho họ và mong ước họ sẽ được 
bớt khổ, hay được tốt đẹp hơn). 

(3) Tâm Hỷ (muditã): sự vui vẻ, vui mừng đối vói sự hạnh-phúc 
và thành-đạt và những việc làm công đức của người khác. 

(Thấy ai vui sướng, ấm no, hạnh phúc, ai làm chuyện công đức, 
thiện lành là mừng thay cho họ). 

(4) Tâm Xả (upekkhã): là tâm buông xả, xả bỏ, là sự vô tư, bình 
tâm trước những sự này nọ của mọi sự bên trong hay bên ngoài; 
trước những thăng-trầm của cuộc sống. 

(Nếu đã hiểu sự-sống là vô thường, ngắn ngủi thì lúc gặp rủi ro, 
xuống dốc, oan ức, suy kiệt, hoạn nạn, những biến đổi xấu tốt 
không thể ngờ... tâm vẫn luôn bình thản, quân bình. Gặp tốt không 
tự mãn, quá mừng; gặp xấu cũng không oán than, sầu khổ; gặp 
hoàn cảnh nào cũng không khỏi tâm sân si, không bị lung lạc hay 
bị mất phương hướng.) 



174 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Chương VIII 

Những Điều Phật Đã Dạy 
& Thế Giói Ngày Nay 


Có một số người cho rằng Phật Giáo là một hệ thống triết lý 
thật cao vời và siêu phàm mà mọi người nam nữ đều khó có thể 
thực hành được trong thế giới hiện tại đầy ấp những công việc của 
chúng ta, và rằng chỉ có những người từ bỏ thế giới hiện tại này để 
rút lui vào chùa chiền tu viện hoặc một nơi xa lánh thì mới có thể 
trở thành một Phật tử thực sự. 

Đây là một ngộ nhận đáng buồn vì lẽ do thiếu hiểu biết về 
những điều dạy của Đức Phật. Người ta thường có những kết luận 
vội vã sai trái từ những gì do nghe được hoặc do thỉnh thoảng đọc 
được đâu đó, hoặc do những điều được viết bởi vài người thiếu 
hiểu biết về những phương-diện của Phật giáo nên họ chỉ đưa ra 
những quan điểm thiên lệch và chủ quan. Thật ra những lời-dạy của 
Đức Phật không chỉ dành riêng cho giới Tăng, Ni xuất gia ở các tự 
viện mà cũng dành cho mọi người nam nữ bình thường đang sống ở 
nhà với gia đình của họ. “Bát Thảnh Đạo’’" là lối sống của người 
theo Phật, được dạy cho tất cả mọi người mà không hề có phân biệt 
xuất gia hay tại gia. 

Đa số mọi người trong thế gian này không thể xuất gia thành tu 
sĩ, hoặc cũng không thể lẫn tránh vào hang động hay rừng sâu để tu 
hành. Vì vậy, Đạo Phật dù cao cả và tinh hoa đến đâu, cũng sẽ vô 
dụng đối với nhân loại nếu đại đa số mọi người không thể thực 


176 • Những Điều Phật Đã Dạy 


hành được trong đời sống hàng ngày và trong gia đình. Nhưng nếu 
hiểu đúng tinh thần Phật giáo [chứ không phải chỉ hiểu bằng chữ 
nghĩa, ngôn từ] thì chắc chắn chúng ta có thể thực hành những lời 
Phật dạy trong khi vẫn sống một cuộc sống bình thường của mỗi 
người. 

Một số người thấy dễ dàng tu theo đạo Phật nếu ở một nơi xa 
xôi hẻo lánh, tách biệt với xã hội. Cũng có người lại thấy sự tách ly 
ẩn dật đó làm cho họ buồn chán và bơ vơ cả về vật chất và tinh 
thần, do vậy kiểu sống đó không giúp ích gì cho sự phát triển đời 
sống tâm linh và trí tuệ của họ. 

Sự từ-bỏ chân chính (cuộc sống phàm phu) không có nghĩa là 
bản thân mình phải xa lánh khỏi thế gian. Ngài Xá-Lợi-Phất 
(Sariputta), vị đệ tử đệ nhất trí-tuệ của Đức Phật, đã nói rằng một 
người A có thể sống trong rừng sâu và xả thân thực hành tu khổ 
hạnh thanh bần ẩn dật, nhưng trong đầu óc toàn những suy nghĩ 
bất-tịnh và ô-nhiễm. Một người B có thể sống ở chợ làng đông đúc 
hoặc ở thành thị, và không thực hành tu khổ hạnh thanh bần ẩn dật, 
nhưng tâm của anh ta luôn trong-sạch và không bị ô-nhiễm. Trong 
hai người đó, người B sống ở làng mạc hoặc thành thị đông đúc kia 
chắc chắn là hơn hẳn và thanh cao hơn người tu khổ hạnh ẩn dật 
trong rừng sâu kia.^ 

Suy nghĩ phổ biến của nhiều người là muốn tu theo đạo Phật thì 
phải xa lánh khỏi đời sống— đây cũng là một quan niệm sai lầm. 
Đây chỉ là sự ngụy biện một cách thiếu ý thức để bào chữa cho lý 
do họ không thực hành theo đạo Phật. Trong kinh văn Phật giáo có 
rất nhiều bài kinh ghi lại những người nam người nữ sống đời sống 


' M I (PTS), ttang 30-31. 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 177 


bình thường với gia đình nhưng họ vẫn thực hành một cách hiệu 
quả những điều Phật dạy, và có thể chứng ngộ những sự giác-ngộ 
rất cao, thậm chí Niết-bàn. Tu sĩ lang thang Vacchagotta [người mà 
chúng ta đã gặp trong Chương VI nói về Vồ-Ngã\ một lần tới gặp 
và hỏi Đức Phật rằng: '^Trong số nam nữ đệ tử của Đức Phật, có ai 
đang sổng đời sổng gia đình mà vẫn có thể thực hành tu tập theo 
giáo lý của Phật một cách thành công và đã chứng đắc những 
thánh quả cao quý, hay không?”. Phật đã trả lời “Có” và không 
phải chỉ một, hai người, một trăm, năm trăm người, mà còn có 
nhiều hơn nữa những người thiện nam và tín nữ cư sĩ sống đời sống 
gia đình đã sống và tu tập theo giáo lý của Phật một cách thành 
công và đã đạt tới những thánh quả tâm linh cao quýT 

Đồng ý rằng một số người có thể chọn đời sống lánh trần ở một 
nơi tách ly vắng vẻ, tránh xa sự ồn ào và phiền phức. Nhưng chắc 
chắn rằng, điều đáng khen và đáng khích lệ hơn là một người nên 
thực hành lối sống đạo Phật khi sống chung với mọi người, giúp đỡ 
họ và phụng sự lẫn nhau. Một số người có thể lánh xa xã hội để 
sống ở một nơi vắng vẻ, tách ly, ẩn dật, yên tĩnh để tu tập cái tâm 
và phẩm-chất của mình cho tốt thiện hon. Có thể đó được coi là 
bước đầu tu tập về Giới-Hạnh đạo đức (Giới), về sự Định-Tâm 
(Định) và về Trí-Tuệ (Tuệ), để sau đó đủ mạnh mẽ, “vững đạo”, và 
quay về giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, nếu có ai sống một đời 
sống ở nơi một-mình, chỉ suy nghĩ về hạnh-phúc và sự ‘cứu-rỗi’ 
cho riêng mình, không quan tâm đến đồng loại xung quanh, thì điều 
này hoàn toàn không đúng với những điều dạy của Đức Phật vốn 
dựa vào nền tảng là lòng từ-ái, bi-mẫn và giúp-đỡ phụng sự người 
khác. 


^ Ibid, từ trang 490. 



178 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Mọi người có thể đặt câu hỏi rằng: “Nếu một người có thể tu 
tập theo đạo Phật trong khi vẫn sống cuộc đòi tại gia bình thường, 
vậy thì Đức Phật đã sáng lập ra Tăng Đoàn tu sĩ xuất-gia (sangha) 
để làm gì?” Tăng Đoàn là chỗ dành cho những người muốn cống 
hiến cả đời mình không chỉ để tu tập phát triển tâm linh và trí tuệ 
của riêng mình mà còn để cống hiến giúp đỡ người khác. 

Một cư sĩ tại-gia không thể nào cống hiến trọn đời mình để giúp 
đỡ người khác, trong khi đó một tu sĩ xuất-gia không còn trách 
nhiệm gia đình và không còn những răng buộc trần tục thì vị đó 
hoàn toàn có thể phụng sự giúp đỡ “vì ích-lợi của số đông và vì 
hạnh-phúc của số đông”, theo như lời dạy của Đức Phật. 

Chính vì vậy nên trong suốt lịch sử của Phật giáo, các tu viện 
chùa chiền không chỉ là các trung tâm tâm linh để để người xuất gia 
tu hành mà còn trở thành những trung tâm dạy học và văn hóa 
[chẳng hạn là nơi để các tu sĩ chỉ dạy mở lóp dạy chữ, dạy về Phật 
Pháp cho các Phật tử, tu tập về giới-hạnh đạo đức, tu tập thiền...] 


(I) Đạo Phật về vấn đề đạo đức trong gia-đình 
và quan-hệ xã hội 

Bài kinh “Lờ/ Khuyên Dạy Sigàlã’" (Sigala Sutta, DN 31) do 
Phật nói đã đề cao sự quan-trọng của đời sống gia-đình và những 
mối quan-hệ xã hội của một người tại gia. 

Một người trẻ tuổi tên Sigala thường thờ cúng 06 phương của 
vũ trụ— Đông, Tây, Nam, Bắc, Thiên đế và Thiên đỉnh— theo lời 
dạy và nghi thức mà người cha quá cố đã để lại. Đức Phật nói với 
chàng trai rằng những ‘Wg/ỉ/ Luật thánh nhân'' {ariyassa-vinaye) 
của Đức Phật về 06 phương thì khác. ‘"Nghi Luật thánh nhân" theo 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 179 


giáo lý Phật thì; Đông: Cha mẹ; Nam: Thầy Cô; Tây: Vợ con; Bắc: 
Bạn bè, những người họ hàng và láng giềng; Thiên đế (dưới Trời): 
người làm, ngưòd ở, nhân viên; Thiên đỉnh (đỉnh Tròi): những 
người tu sĩ, những thánh nhân, những sư thầy tâm linh. 

“Một người nên thờ kính sáu phương như vậy”, Đức Phật nói. ớ 
đây, chữ ‘thờ kính’ hay ‘thờ phụng’ {namass eyya) thực sự có ý 
nghĩa, vì ở đây người ta nên “tôn thờ” hay “thờ kính” những điều 
thiêng liêng, những điều đáng tôn kính, và những điều đáng được 
tôn thờ. Sáu phương hay “sáu nhóm” thuộc gia-đình và xã-hội nói 
trên được Phật giáo coi là thiêng liêng, đáng tôn trọng và tôn thờ. 
Nhưng ‘thờ kính’ sáu phương đó bằng cách nào?. Đức Phật dạy 
rằng: một người chỉ có thể ‘thờ kính’ sáu phương bằng cách thực 
hiện những nghĩa vụ với sáu phương đó, như đã chỉ rõ trong bài 
kinh. 

\Mời quý vị đọc bài kinh này được đãng trong Chương IX\. 

Trong bài kinh, mỗi bên trong mỗi mối quan-hệ như “Cha mẹ 
và Con Cái ”, “Thầy Cô và Học Trò ”, “Vợ và Chồng ”, “Chủ và 
Ngưòi Làm”, và “Người Tại Gia và Những Người Có Đạo 

(những tu sĩ, những sư thầy...)” đều có những bổn-phận và trách- 
nhiệm phải thực hiện cho bên kia. Kh i cả hai bên đều biết và làm 
như vậy, thì có nghĩa là mối quan-hệ đó, coi như một phương, 
được thờ kính một cách tốt lành. 

(Phần này tác giả có tóm lược những bổn-phận và nghĩa-vụ mỗi 
bên cần phải làm, nhưng ngưòd dịch Việt nhận thấy bài kinh đã ghi 
ra những điều đó một cách rõ răng dễ thấy, nên ngưòd dịch đã lướt 
qua đoạn tóm-lược này để tránh sự đọc trùng lặp không cần thiết.) 

► Chúng ta đã thấy đời sống của một người tại gia bình thường, 
cùng với quan-hệ gia đình và những quan-hệ xã hội, đã được 



180 * Những Điều Phật Đã Dạy 


khuyên dạy rõ răng trong “Nghi Luật thánh nhân”, và đó cũng là 
quy phép tốt lành trong đời sống của những người Phật tử tại gia, 
mà Đức Phật đã đưa ra. Do vậy bài kinh này còn được coi như là 
phần “Giới-Luật dành cho người tại-gia” vậy. 

Do vậy, trong Bộ Kinh Liên-Ket (Tưong ưng Kinh Bộ, SN), có 
một kinh nói về vua Trời Đe Thích (Sakka), vua của những vị trời 
thần, đã tuyên bố rằng ngài không những sùng kính các tu-sĩ sống 
đời thánh thiện mà còn kính trọng những cư-sĩ {upãsaka, ưu-bà- 
tắc) vì họ làm những việc công đức, đức hạnh và gìn giữ đời sống 
gia đình của họ một cách chân chính. ^ 


(II) Đạo Phật về vấn đề Lễ Nghi, Nghi Thức 

Neu một người có mong muốn trở thành một Phật tử thì không 
cần phải qua một nghi lễ dẫn nhập (hay rửa tội) gì cả. Kh i một 
người có hiểu-biết về những lời dạy của Đức Phật (Phật Pháp), và 
nếu tin tưởng những điều Phật đã dạy là con-đường đúng đắn 
(chánh đạo) và muốn thực hành theo con đường chánh-đạo đó, thì 
người đó đã trở thành một Phật tử rồi. 

Chỉ khi nào người đó xuất-gia để trở thành một Tỳ kheo 
{bhikkhu), tức là trở thành một thành viên của Tăng đoàn, thì người 
đó phải trải qua một quá trình học-đạo và tu tập giới-hạnh... nhiều 
và sâu hơn, theo quy định của Giới-Luật Tỳ Kheo dành cho những 
Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni. 

Tuy nhiên theo truyền thống lâu đời ở một số quốc gia Phật 
giáo, mọi người được coi là một Phật tử khi người ấy đã quy y Tam 


3 s I (PTS), trang 234. 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 181 


Bảo {Phật Pháp Tăng) và chấp nhận sống giữ theo Năm-Giới 
{Panca-sỉla )— là năm điều giới-hạnh tối thiểu dành cho các Phật tử 
tại gia, bao gồm: 

1. Không sát-sinh 

2. Không gian-cắp 

3. Không tà-dâm tà dục 

4. Không nói-dối nói láo 

5. Không uống rượu bia, không dùng những thứ độc hại. 

Những điều giới-hạnh này đã được ghi rõ trong các kinh nguyên 
thủy. Nghi thức Quy Y thường được dẫn dắt bởi một tu sĩ xuất-gia 
(sư thầy), ngưòd Phật tử quy y quỳ xuống trước tượng Phật và đọc 
rõ lòi tâm nguyện sống kiêng giữ theo Năm-Giới đã nói trên. 

Ngoài đó ra không còn những lễ nghi nào khác mà một người 
Phật tử bắt buộc phải làm trước khi trở thành một Phật tử. Đạo 

Phật là một lối-sống và điều cốt-lõi của những người theo đạo 
Phật là sống theo Bát Thánh Đạo, chứ không phải quan trọng 
các lễ nghi, cúng bái này nọ. 

Dĩ nhiên, có nhiều nghi lễ Phật giáo ở nhiều nước trên thế giới, 
có chỗ làm đơn giản, có chỗ tổ chức những nghi-lễ rất tráng lệ huy 
hoàng. Thường ở những lễ hội Phật giáo có những tượng Phật, 
Bảo Tháp (stupa hay dagapa) và Cây “Bồ Đề” trong các tự viện 
(là những đối-tượng) để Phật tử thờ cúng, dâng hoa và nhang đèn. 
Nhưng chúng ta không nên xem các lễ-nghi thờ cúng này như là sự 
‘cầu-nguyện’ như trong các tôn giáo hữu thần khác, mà đó chỉ là 
cách mà mọi người tưởng nhớ đến một Vị Thầy [Đức Phật]— là 
người đã chỉ ra con đường Chánh-Đạo. 

Những nghi lễ truyền thống này mặc dù là không bắt buộc trong 
Phật giáo nhưng chúng cũng có giá trị làm thỏa mãn những tình 



182 * Những Điều Phật Đã Dạy 


cảm và nhu cầu tôn giáo của những thành phần dân chúng vốn có 
trình độ trí tuệ và tâm linh (về đạo) còn thấp, và những lễ-nghi đó 
có giá trị hướng họ đi dần dần vào con đường chánh Đạo. 


(III) Đạo Phật về vấn đề kinh tế và xã hội 

Những người vẫn suy nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến 
những ý tưởng xa vời, những tư tưởng tâm linh và triết học cao 
siêu, và bỏ qua những phúc lợi về kinh tế và xã hội của mọi 
người— suy nghĩ như vậy là sai lầm. Đức Phật thực ra đã rất quan 
tâm đến hạnh-phúc của con người. Đối với Phật, hạnh-phúc của 
con người không thể có được nếu không sống một cuộc đời trong- 
sạch dựa trên nền tảng nguyên tắc về đạo đức và tâm linh. Tuy 
nhiên, Phật cũng biết rằng để sống một đời sống trong-sạch về tâm 
linh như vậy là rất khó nếu phải ở trong những điều-kiện sống về 
vật chất và xã hội là khó khăn, nghèo đói, chật vật. 

Phật giáo không coi hạnh-phúc vật chất là đích đến, là cứu 
cánh: nó chỉ là một phương tiện để đạt đến một đích đến cao quý 
hơn về tâm linh. Những điều-kiện vật chất là cần thiết, là không thể 
không-có để con người có điều-kiện để đạt đến những hạnh-phúc 
cao hơn. Vì vậy, Phật giáo cũng nhận thấy được: một điều-kiện vật 
chất tối thiểu cần có sẽ giúp ích hơn cho việc tu tập để đạt được 
hạnh-phúc tâm linh cao hơn. Ngay cả những tu sĩ tu thiền ở những 
nơi vắng vẻ lánh trần cũng cần có một số điều kiện vật chất cần 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay ‘183 


thiết tối-thiểu, (ví dụ tối thiểu cũng cần có thức ăn, quần áo, chỗ ở, 
và thuốc men khi bệnh đau).'* 

Phật không tách biệt cuộc sống ra khỏi nền tảng kinh tế và xã 
hội. Phật nhìn nhận nó nhu một tổng thể, về mọi mặt kinh tế, chính 
trị và xã hội. Những điều Phật dạy về vấn đề đạo đức, tâm linh và 
triết lý thì ai cũng biết rồi. Nhung một số ít nguời khác, đặc biệt ở 
phuơng Tây, không biết nhiều về những lời dạy của Đức Phật về 
vấn đề kinh tế và xã hội. Chúng ta có thể đọc thấy trong các bài 
kinh cổ, có một số bài thuyết giảng của Phật về những đề tài này. 

Hãy lấy một vài ví dụ nhu sau: 

— Kinh '^Chuyến Luân Sư Tử Hống'" (Cakkavattisĩhanãda- 
sutta), DN 26, nói rõ rằng sự nghèo-khó {dãliddiya) là nguyên nhân 
của sự vô đạo-đức và tột-lỗi nhu: trộm cắp, giết chóc, tà đạo, bạo 
lực, thù oán, độc ác... Những vua chúa ngày xua [đại diện cho các 
chính quyền thời đó] chỉ luôn cố đàn áp tội-phạm bằng những hình 
phạt và tù đày đau đớn, nhung họ đã bỏ qua cái nguyên nhân gốc là 
sự nghèo-đói đã sinh ra tội-phạm khắp nơi. (Bần cùng sanh đạo 
tặc). 

— Kinh ''Cứu-La-Đàn-Đầu” {Kũtadanta-sutta), cũng thuộc bộ 
kinh DN, đã giải thích sự vô ích của những hình phạt đó, trong kinh 
Phật đã cho rằng phuơng pháp ấy sẽ không bao giờ thành công. 
Thay vì vậy, Phật đề nghị muốn diệt tận gốc tội lỗi thì cần phải cải 
thiện điều kiện kinh tế cho con nguời: cần phải cung cấp cho tá điền 
và nông phu hạt giống và phuơng tiện trồng trọt; cung cấp vốn 


* MA I (PTS), trang 290. Những tu sĩ Phật giáo, những Tỳ kheo trong Tăng 
Đoàn (Sangha), không được có tài sản cá nhân riêng, nhưng được phép giữ 
tài sản chung của Tăng Đoàn (sanghika). 



184 * Những Điều Phật Đã Dạy 


liếng cho những thưong gia và người buôn bán; cấp đủ lương 
hướng thích đáng cho những người làm công vụ công sở. Khi mọi 
người đều được cung cấp cơ hội để kiếm được lợi tức đầy đủ thì họ 
sẽ bằng lòng, không còn sợ hãi lo âu, và vì vậy xứ sở sẽ thanh bình, 
không có các tội phạm, (và mọi người sẽ được vui sống hạnh phúc 
cùng con cháu trong những ngôi nhà không cần khóa cổng).^ 

Vì những điều đó, Đức Phật đã giảng cho những Phật tử tại gia 
điều quan trọng của việc “cải-thiện điều kiện kinh tế”. Điều này 
không có nghĩa là khuyên mọi người làm giàu với lòng tham lam 
và chạy theo chủ nghĩa vật chất, điều đó thì bị ngược lại với giáo lý 
căn bản của Phật. Phật cũng không tán đồng với những việc làm 
bằng bất kỳ phương tiện hay nghề nghiệp nào để mà mưu-sinh, việc 
làm nào cũng phải là chân-chính. Chẳng hạn như một số nghề 
nghiệp như sản xuất buôn bán vũ khí, ma túy, giết hại sinh vật... thì 
Phật không coi là sựu mưu-sinh lương thiện {chánh mạng) mà là 
nghề nghiệp bất chính {tà mạng), như chúng ta đã thấy trước đây 
trong các bài dạy của Phật cho những người tại gia.^ 

— Một người tên là Dighajanu đã đến thăm Đức Phật và thưa 
rằng: “Thưa Thế tôn, chúng con là những người thế tục tại gia đang 
sống cùng gia đình vợ con. Mong Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con 
những giáo lý để theo đó chúng con có được hạnh-phúc trong đời 
này và kiếp sau.” 

Phật khuyên dạy ông ta rằng có 04 điều giúp một người có được 
hạnh-phúc trong đời này: 


^ D I (Colombo, 1929), trang 101. 

^ A (Colombo, 1929), từ trang 786. Xem chương V, “Diệu Đe Thứ Tư”, 
“Con đường Bát Chánh đạo”. 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay ‘185 


(1) Trước tiên, là phải có kỹ năng (tháo vát, khéo léo), có hiệu 
quả, nhiệt thành, và nỗ lực trong công việc nghề nghiệp mình làm, 
và phải hiểu biết rõ nghề nghiệp của mình (utthana-sampada). 

(2) Thứ hai, phải biết bảo vệ thu nhập của mình đã làm ra một 
cách chân chính, bằng công sức mồ hôi của mình (arakkha- 
sampada). [Điều này có nghĩa là bảo vệ tài sản của mình khỏi bị 
mất do trộm cắp hay bị tịch thu, tương ứng với bối cảnh lịch sử vào 
thời xa xưa đó.] 

(3) Thứ ba, cần phải có bạn-tốt [kaỉyana-mitta) là những 
người chân thành, có học, có đức hạnh, và có trí để giúp đỡ khuyên 
bảo mình đi theo đường thiện, tránh xa đường xấu ác. 

(4) Thứ tư, phải biết tiêu xài tiền bạc một cách hợp lý, đúng 
đắn, không nên tiêu xài quá nhiều mà cũng không nên quá hà tiện. 
Có nghĩa là không nên hà tiện để tích trữ tài sản như của núi, nhưng 
cũng không nên tiêu xài hoang phí. Nói cách khác là nên tiêu xài 
họp lý trong giới hạn những điều-kiện của mình {samajivikata). 

- Rồi sau đó Đức Phật dạy bốn đức-hạnh cần có để giúp một 
người có được hạnh-phúc trong kiếp sau: 

(1) Niềm-Tin (saddhã): phải có lòng-tin hay sự tự-tin vào 
những giá-trị về đạo đức, tâm linh, và trí tuệ. 

(2) Giới-Hạnh (siỉã): phải kiêng cữ những sự sát-sinh, gian-cắp, 
tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, và uống rượu mạnh, rượu nhẹ hoặc 
dùng những chất độc hại. 

(3) Bố-Thí (cãga): phải thực hành sự lòng rộng-lòng, sự bố-thí, 
sự cho-đi, sự cúng-dường, sự chia-sẻ, sự giúp-đỡ...; không dính- 
chặt và tham-chấp của cải, tài sản, quyền lọd của mình. 



186 * Những Điều Phật Đã Dạy 


(4) Trí-Tuệ ipanna): phải tu tập phát triển trí-tuệ giúp dẫn tới sự 
hoàn toàn diệt-khổ, chứng ngộ Niết-bàn.’ 

— Những chỗ khác thì Phật đã đi vào chi tiết một cách cụ thể 
về cách tiết-kiệm và tiêu-xài tiền bạc của cải. Ví dụ, Phật đã chỉ dạy 
chành thanh niên Sigala (và nhiều gia chủ khác) rằng: họ nên sử 
dụng V 4 thu-nhập của mình vào sự tiêu-dùng hằng ngày, dành V 2 
thu-nhập để đầu tư vào công việc làm ăn để sinh lợi, và để dành 
riêng V 4 thu-nhập để đề phòng cho chi dùng những việc khẩn cấp, 
không may, hoạn nạn.^ (Và trong phần tiêu xài mỗi ngày là gồm có 
cả phần dùng để giúp đỡ nuôi dưỡng cha mẹ, người thân...) 

— Có lần, Đức Phật nói với gia chủ cấp Cô Độc, một nhà tài 
phiệt lớn, ông là một trong những cư sĩ mộ đạo và thí chủ lớn nhất 
của Đức Phật, ông đã bỏ tiền xây và cúng dường Tịnh Xá Kỳ Viên 
nổi tiếng, (thường gọi là Kỳ Viên (letavana), hoặc trong các kinh 
thì nói rõ là Tịnh Xá cấp Cô Độc) ở Savatthi (Xá-vệ), rằng: có 04 
loại niền hạnh-phúc trong đời sống tại gia một người bình thường. 
Bốn đó là: 

(1) Được hưởng thụ đầy đủ về kinh tế, có đủ tài sản kiếm được 
bằng những phưong tiện nghề nghiệp lương thiện và chân chính. 
Đó là niềm vui-sướng vì có tài sản của cải {atthi-sukkha\ sở-hữu 
lạc). 

(2) Được tiêu dùng tài sản của cải đó một cách rộng rãi tự do 
cho chính mình, cho gia đình, bà con, bè bạn và cho những việc từ 
thiện, công đức. Đó là niềm vui-sướng vì được tiêu xài đúng mục 
đích theo ý muốn {bhoga-sukkha\ thọ-dụng lạc) 


^ A (Colombo, 1929), từ trang 786. 
^ D III (Colombo, 1929), ttang 115. 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay ‘187 


(3) Không bị nợ nần. Đó là niềm vui-sướng vì không bị nợ nần 
{anana-sukkha', vô trái lạc). 

(4) Sống một đời trong-sạch, thanh-tịnh, không vi phạm những 
điều xấu-ác trong từng hành-động, lời-nói, và ý-nghĩ (thân, miệng, 
tâm). Đó là niềm vui-sướng vì không dính nghiẹp xáu, không dính 
tội lỗi (annavajja-sukkha\ vô tội lạc) 

ở đây, ta chú ý rằng, trong 04 yếu-tố mang lại sự hạnhphúc nói 
trên thì có đến 03 yếu-tố thuộc về kinh tế vật chất, và cuối bài 
kinh Đức Phật đã nhắc cho ông cấp Cô Độc rằng: niềm hạnh-phúc 
về kinh tế và vật chất thì “không đáng 1 / 16 ” của niềm hạnh-phúc 
về tâm linh một người có được từ một đời sống trong sạch, cao đẹp, 
và phi tội lỗi.® 

► Từ một vài ví dụ vừa nêu ra ở trên, mọi người đều có thể thấy 
rằng: Đức Phật đã xem phúc lợi kinh tế là cần thiết cho sự 
hạnh-phúc của đói sống con người, nhưng con ngưòi không 
nhận ra rằng những hạnh-phúc từ yật-chất đó không phải là sự 
tiến bộ thật sự và đúng nghĩa nếu nó không dựa trên nền tảng 
về đạo-đức và tâm-linh. Trong khi khuyến khích để có được 
những tiến-bộ trong đời sống kinh tế vật chất để được sống khỏe 
mạnh và an lạc, Phật giáo cũng luôn luôn nhấn mạnh chính sự tu 
dưỡng về đạo-đức và tâm-linh mới tạo ra một xã hội thật sự hạnh- 
phúc, thanh-bình, và hài-lòng. 


(IV) Đạo Phật về vấn đề chính trị 


® A (Colombo, 1929), trang 232-233. 



188 * Những Điều Phật Đã Dạy 


Đức Phật cũng có giảng giải quan-điểm của mình về chính trị, 
chiến tranh, và hòa bình. Một điều ai cũng biết là Phật giáo xưa 
nay luôn chủ trương ''sự bất bạo lực và hòa bình'" như một thông- 
đỉệp nhắn nhủ cho cả thế giói này. Phật giáo chưa bao giờ đồng 
tình vói bạo lực và chiến tranh, và sự hủy diệt hay làm hại sự-sống. 

— Theo Phật giáo, không có cuộc chiến tranh nào có thể được 
gọi tên là ‘cuộc chiến công bằng’— đó chỉ là từ ngữ ngụy biện, chỉ 
giống như đồng tiền giả được đúc ra để lưu hành, để biện minh cho 
lòng thù hận, sự tàn nhẫn, bạo động và giết chóc mà thôi. Ai quyết 
định cái gì là chân-chính và cái gì là bất-chính? Kẻ mạnh, kẻ chiến 
thắng là ‘chân chính’; còn kẻ yếu, kẻ bị đánh bại trở thành kẻ ‘bất 
chính’. Luôn luôn vậy, cuộc chiến ‘của chúng tôi’, ‘của ta’ là ‘chân 
chính’ và cuộc chiến ‘của các ông’, ‘của phe kia’ là bất chính. Phật 
giáo không chấp nhận quan-điểm chủ quan theo kiểu này. 

Đức Phật không chỉ giảng dạy về bất bạo lực và sự hòa bình, 
mà bản thân Phật cũng tự thân đi đến nơi đang có chiến tranh để 
can thiệp và ngăn cản chiến tranh, ví dụ như trong trường hợp cuộc 
chiến của những người xứ Thích-Ca (Sãkya) và những người xứ 
Câu-Lợi (Koliya), họ sắp đánh nhau vì tranh chấp nước sông 
Rohini. Và trong một lần khác, những lòi của Phật cũng đã ngăn 
được vua A-xà-thế (Ajãtasattù) không tấn công vương quốc Bạt-kỳ 
(Vajji). 

— Vào thời Đức Phật còn sống, (cũng như ở nhiều nơi thời 
nay), các nhà cầm quyền đã cai trị đất nước một cách bất công. 
Người dân bị đàn áp và bóc lột, hành hạ và đày đọa, sưu cao thuế 
nặng, và những hình phạt khốc liệt dành cho người dân nếu bị cho 
là vi phạm luật lệ của nhà cầm quyền. Đức Phật đã rất xúc động 
trước những việc vô nhân đạo như vậy. 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay ‘189 


Trong quyên “C/ỉỉí Giải Tập Kinh Pháp Cỉí” (Dhammapada- 
atthakathã) có ghi rằng: Ngày đó, Phật đã rất chú tâm đến việc giải 
quyết vấn đề sai trái để mang lại một nền cai trị và một chính quyền 
tốt đẹp. Quan điểm của Phật (về nhà cầm quyền lúc đó) đáng được 
đề cao trong bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị thời đó. 

Phật đã chỉ ra được những nguyên-nhân khiến toàn thể một đất 
nước “lúc đó” có thể trở nên suy đồi, thối nát và bất hạnh khi 
những người cầm đầu chính quyền cai trị, đứng đầu là “Vua”, các 
bộ lại và quan chức, đều thối nát và bất công. Muốn cho dân một 
nước được an lạc an ổn, cần phải có một nền cai trị, một chính phủ 
công bằng. Một nền cai trị công bằng có thể được thực hiện bằng 
cách nào? Đức Phật đã nói rõ trong bài thuyết giảng của mình về 
“Mười Nhiệm Vụ của Nhà Vua” (Dasa-rãja-dhamma, Thập 
Vương Pháp) như đã được ghi lại trong kinh về chuyện tiền thân 
của Đức Phật ựãkata)}^ 

Dĩ nhiên là chữ ‘Vua’ (Raja) ở đây có thể được dùng để chỉ 
toàn bộ những ‘nhà cầm quyền’ hoặc ‘chính quyền’ thời sau Phật. 
Vì vậy, “Mười Nhiệm Vụ Của Nhà Vua” có thể được áp dụng 
cho một chính quyền, những người đứng đầu một chính quyền, các 
bộ trưởng, lãnh đạo chính trị, cả quan chức lập pháp cũng như hành 
pháp... vào thời Phật cũng như thời sau Phật. Mười đó là gì: 

(1) Bố-Thí (dãna). Người cai trị không được tham-lam và giữ- 
chặt sự giàu có cá nhân, tài sản, tiền của, mà phải bố-thí, phân-phát, 
phân-phối (ngân sách, kinh tài) vì phúc-lợi xã hội, và nên sử dụng 
nó làm của nhân dân. 


Jataka I, 260, 399; II400; III, 274, 320; V, 119, 378. 



190 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(2) Giói-Hạnh đạo đức cao đẹp (síla). Một nhà vua (hay người 
lãnh đạo chính quyền) thì (i) không nên tùy tiện sát-sinh, hủy diệt 
sự-sống sinh vật, giết hại dân lành; (ii) không gian-cắp, lừa bịp, 
cướp bóc, tịch thu, và bóc lột người dân; (iii) không được tà-dâm, 
quan hệ tính dục bất chính; (iv) không nói-dối nói láo, nói lời sai 
quấy, thất đức; (v) không rượu chè (hay hút chích...). Nghĩa là, ít 
nhất một nhà vua (và những người đứng đầu chính quyền) cũng 
phải sống giữ được Năm Giới-Hạnh căn bản như một người tại gia 
bình thường vẫn nên làm. 

(3) Hy-Sinh tất cả vì hạnh-phúc của dân chúng (paríccaga), 
một nhà vua (hay người nắm chính quyền) ông phải sẵn sàng từ-bỏ 
mọi tiện-nghi vật chất của cá nhân mình, tên tuổi, danh vọng và 
ngay cả sự-sống của mình, nếu cần, vì lọd-ích của số đông nhân 
dân. 

(4) Chân-thật và Liêm-chính (ajjava). Một nhà vua (hay 
những người đứng đầu đất nước) thì không được sợ-hãi và thiên-vị 
khi thực thi hành trách-nhiệm, phải thành-thật trong mọi quyết 
định, và phải liêm-chính, không được đánh-lừa quần chúng (vì nếu 
đánh lừa quần chúng có thể sẽ dẫn tới những hậu quả khủng khiếp 
như bạo loạn, chiến tranh...). 

(5) Sự Tử-tế và Nhẹ-nhàng (maddava). Nhà vua nên có tính 
tình hòa nhã, tử tế, và nhẹ nhàng. 

(6) Sự Kiềm-Chế. Nhà vua nên biết từ bỏ những thói quen xấu 
(tapa). Ông phải sống một đòi sống vùa phải và không nên quá xa 
hoa, xa xỉ. ông phải biết tự chủ và kiềm chế trong mọi vấn đề. 

(7) Không sân-hận, ác-ý, thù-ghét (akkodha). Nhà vua không 
nên có những sự tư-thù với bất cứ ai [vì những mối thù có thể khiến 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 191 


Ông phải trả giá bằng nhiều quyền lợi và sinh mạng của nhiều 
người dân khác]. 

(8) Sự Bất Bạo Lực (avihimsã), điều này không những có 
nghĩa là không được làm hại ai, mà còn có nghĩa người lãnh đạo 
một nước phải cố tạo sự hòa-bình bằng cách tránh và ngăn chặn 
chiến tranh và mọi sự việc có dính dáng hay dẫn tới sự bạo lực, bạo 
hành, và sát hại sinh mạng dân chúng. 

(9) Kiên-nhẫn, Chịu-đựng, Bao-dung, Hiểu-biết (khanti). 

Một vị vua hay người lãnh đạo đất nước phải có bản lĩnh chịu đựng 
được những bất trắc, khó khăn, khổ nhọc, và cả những sự phê bình, 
nhục mạ mà không mất bình tĩnh. 

(10) Không đốỉ-lập, không đối-nghịch (arivodha), nghĩa là 
ông không được đi ngược với ý chí của đại đa số dân chúng, không 
được đối nghịch và ngăn cản những chính-sách và biện-pháp đưa 
đến phúc-lợi và an-toàn cho nhân dân. Nói cách khác, về toàn bọi 
quốc sách chính, ông phải cai trị thuận vói ý chí của dân.^^ 

Neu một nước được cai trị bởi một người có những đức tính 
như vậy, thì dĩ nhiên không cần phải nói là nước ấy chắc chắn rất 
hạnh phúc. Nhưng đây không phải là một điều không tưởng, vì 
trong quá khứ đã có những ông vua như A-dục (Asoka) của Ấn Độ 
đã thiết lập và cai trị các vương quốc của mình dựa trên những ý 
dạy đó của Phật. 


" ớ đây chúng ta biết một điều thú vị là Năm-Giới (Pancha-sĩla) đã được 
chính phủ Ân Độ đưa vào thành quy định trong ngành ngoại giao Ân Độ, 
giống hệt theo những nguyên-tắc của Phật mà Vua Asoka, vị vua Phật giáo 
lỗi lạc của Ấn Độ, cũng đã áp dụng từ xưa cho nền cai trị của triều đại ông 
vào thế kỷ thứ 3 trước CN. Danh từ ''Panca-sĩla” {Năm Giói) được ngành 
ngoại giao Ấn Độ dùng chính là chữ của Phật giáo. 



192 • Những Điều Phật Đã Dạy 


— Thế giới ngày nay sống sự sợ hãi, căng thẳng và hoài nghi 
liên tục. Khoa học đã sản sinh ra những loại vũ khí có sức hủy diệt 
ngoài sức tưởng tượng. Họ càng ngày càng phát minh ra những vũ 
khí giết chóc tàn khốc, và những thế lực khác nhau dùng chúng để 
đe dọa và thách thức lẫn nhau, các nước tranh chấp cứ huênh hoang 
khoe khoang một cách không hổ thẹn về khả năng hủy-diệt và tàn- 
phá thế giói của mình là mạnh và siêu hơn khả năng đó của các đối 
thủ khác. 

Họ đã đi quá xa trên con đường điên rồ đó đến nỗi ngày nay 
nếu bên nào không nhịn và chỉ cần bước thêm một bước, thì kết 
quả sẽ không là gì ngoài ra sự hủy-diệt lẫn nhau, và có thể dẫn tới 
sự hủy-diệt toàn thể loài ngưòd! (Tác giả viết điều này vào năm 
1958. Từ đó đến nay đã là đã là 62 năm và thế giới chưa có một 
ngày nào không có chiến tranh lớn nhỏ, thậm chí là thường xuyên 
có nhiều cuộc chiến tranh lớn và xung đột lớn đã liên tục xảy ra 
trên thế giới trong nhiều thập niên sau của thế kỷ trước; và cuộc 
chạy đua chế tác vũ khí hủy diệt thế giới vẫn chưa bao giờ ngừng 
lại). 

Nhân loại đang sống trong niềm hoảng-sợ trước những thực 
trạng mà chính họ đã tạo ra; loài người có lẽ phải tìm một lối-thoát, 
một giải-pháp nào đó. Nhưng không có giải pháp nào ngoài giải 
pháp mà Phật đã đề xướng: “Đó là thông điệp của Phật về sự Bất 
Bạo Lực và sự Hòa Bình, lòng thưong-mến và lòng từ-bi, về sự 
khoan-dung và hiểu-biết lẫn nhau, về chân-lý và trí-tuệ, về sự 
tôn-trọng và đề-cao dành cho mọi sự-sống, về sự dứt-bỏ lòng 
ích-kỷ, hận-thù và bạo-lực”. Những điều của thông điệp này 
không lẽ có gì sai trái hay lạc hậu hay sao? 


- Đức Phât lich sử đã nói: 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 193 


''Hận-thù không bao giờ làm nguôi hận-thù\ chỉ tình-thương 
mới xua tan được hận-thù. Đó là một chân-lý của muôn 

‘‘‘'Người ta nên lấy từ-bi đế thẳng lướt hận-thù', lấy lòng-tốt đối 
lại với sự xấu-xa', lấy sự rộng-lòng đối lại sự ích-kỷ', và lấy sự 
chân-thật đối lại với dối-tráN^^ 

- Con người không thể nào có hạnh-phúc an-vui khi họ vẫn còn 
tham-muốn chinh phục và chi phối đồng loại. Phật đã nói: 

“Kẻ chiến thắng thì nuôi chuốc hận-thù\ kẻ chiến bại thì ngã 
gục trong đau khổ. Người nào khước từ cả thẳng lẫn bại, sẽ 
được hạnh-phúc và an-vui.”^‘^ 

- Chỉ có sự chinh phục chính bản thân mình mới đem lại hạnh- 
phúc và sự bình-an đích thực: 

“Người ta có thế chiến thẳng hàng triệu người trong chiến trận, 
nhưng chiến thẳng với chính mình, chỉ một chính mình, mới là 
chiến thẳng vì đại nhẩt.”^^ 

- Có thể bạn vẫn cho rằng: những điều đó được nói ra thì trông 
rất đẹp, rất cao thượng và đáng quý, nhưng chúng không thực tế 
trong đời thực. Vậy thì, sống trong thù-hận lẫn nhau là thực tế hon 
chăng? Hay, sự giết chóc lẫn nhau là thực tế chăng? Hay, sống 
trong những nỗi sợ-hãi và hoài-nghi lẫn nhau bất tận giống như 
những bầy thú hoang sống trong rừng già là thực tế chăng? 


'2 Dhp., 15. 

Ibid., XVII 3. 
'4 Ibid., XV 5. 

'5 Ibid., VIII4. 



194 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Đã bao giờ thù-hận được dập tắt bởi những sự thù-hận chưa? 
Có bao giờ điều-ác được dập tắt bởi những điều ác-độc hơn 
chưa?- Hay là chỉ ngược lại? Hãy lấy những ví dụ cá nhân đơn 
giản thì sẽ thấy rằng sự thù-hận chỉ được xóa bỏ bằng sự hiểu-biết 
và thương-mến, sự tử-tế, và rằng sự ác-độc, xấu-xa chỉ được chinh 
phục hỏi lòng-tốt, hỏi những điều thiện-lành mà thôi. 

Bạn có thể vẫn cho rằng những điều đó có thể là đúng, và có thể 
chỉ áp dụng được cho trường hợp cá-nhân giữa vài ngưòd, chứ 
không thể nào thực hiện được trong những xung đột quyền lợi và 
chính sự trong cả quốc gia và ngoài quốc tế. Vậy cái gì làm ra một 
quốc gia nếu không có những cá-nhân? Cái ‘quốc gia’ hay ‘chính 
thể’ đó không làm gì cả: chính những cá-nhân con người trong cái 
‘quốc gia’ đó hành động. Những gì những cá-nhân con người suy 
nghĩ và hành động chính là trước sau dẫn tới những hành-vi số 
đông của cái ‘quốc gia’ hay ‘chính thể’ đó. 

Thực ra, những gì áp dụng được cho cá-nhân con người thì sẽ 
áp dụng được cho quốc gia và chính thể! Nếu hận-thù có thể được 
xóa bỏ bằng tình thương-mến và sự tử-tế giữa những cá-nhân con 
người, thì điều đó cũng áp dụng được cho những hận-thù của các 
bên trong một nước và trong những xung đột chiến tranh quốc tế. 
Ngay cả một cá-nhân muốn đem tình-thương để đáp lại sự hận-thù 
thì anh ta cũng phải có một lòng can-đảm, sự mạnh-mẽ và sự tin- 
tưởng vào “sức-mạnh của đạo lý”. Như vậy có phải chăng chúng ta 
cần phải có thêm nhiều tình thương-mến, sự cố-gắng và lòng-tin 
vào sức-mạnh đạo lý đó để giải quyết các xung đột trong xứ sở hay 
quốc tế bằng con đường bất bạo lực, hay không? 

Nếu khi bạn nói “không thực tế” vói ý là “không dễ dàng”, thì 
bạn đúng rồi. Vì chắc chắn điều đó không dễ dàng chút nào! Nhưng 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 195 


chúng ta cần phải thử, phải cố gắng. Bạn có thể lại nói thêm rằng: 
‘Sự thử, sự cố gắng có thể rủi ro hay mạo hiểm’. Nhưng chắc chắn 
không còn gì rủi-ro và nguy-hiểm hơn việc cuộc “thử” chiến tranh 
hạt nhân! Chúng ta đã chần chừ quá lâu trong lịch sử để đến ngày 
hôm nay (1958) đã có nhiều thế lực và quốc gia đã và đang sở hữu 
những loại vũ khí này và cả thế giới đang sống trong nỗi sợ-hãi, 
hoài-nghi và thù-hận từng ngày. 

Thật là một điều an ủi và khích lệ cho chúng ta ngày nay khi 
nghĩ lại rằng: ít nhất trong lịch sử nhân loại cũng từng có một vị 
vua cai trị lỗi lạc, đã có can đảm, đức tin và tầm nhìn xa đủ để áp 
dụng lời dạy này của Phật về bất bạo-lực, hòa-bình và tình-thương 
trong sự cai trị một đế quốc rộng lớn về trong cả nội bang lẫn ngoại 
giao: đó là Vua Asoka (A-dục vương), vị Hoàng đế Phật tử của Ấn 
Độ (thế kỷ thứ III trước Công nguyên) - “người con yêu quý của 
các vị Trời”, như ông đã được mệnh danh. 

Thời đầu, ông theo gương của vị vua cha {vua Bindusara) và 
ông nội {Chandragupta) với tham vọng hoàn thành việc chinh phục 
bán đảo Ấn Độ; ông đã đánh chiếm xứ Kalinga, sát nhập nó vào đế 
quốc mình. Hàng trăm nghìn người bị giết, bị thương, bị tra tấn và 
bắt làm tù binh trong trận này. Nhưng về sau, khi trở thành một 
Phật tử, ông đã hoàn toàn thay đổi và chuyển nghiệp nhờ giáo lý 
của Phật. Trong một tuyên ngôn nổi tiếng của ông khắc trên trụ đá 
(“Trụ Đá XIII”, tên thường gọi bấy giờ), nguyên bản còn có thể 
đọc được hôm nay, đã nói đến sự chinh phục Kalinga, hoàng đế A- 
dục đã công khai bày tỏ sự “sám hối” của ông và nói ông “vồ cùng 
đau đớn khỉ nghĩ về sự tàn sát ífó”. ông tuyên bố công khai rằng 
ông sẽ không bao giờ rút gươm đao ra để làm một việc chinh phục 
nào nữa, nhưng ông cầu-mong “tót cả mọi chúng sinh có được sự 
sống bất bạo-lực, sự biết tự-chủ, tu tập sự tình-lặng và sự hiền-từ\ 



196 • Những Điều Phật Đã Dạy 


Điều này dĩ nhiên được coi là một chinh phục lớn chính mình'' 
của ‘‘‘'Người con yêu dấu của các vị Trời" (Vua A-dục), là sự chiến- 
thắng bản thân nhờ lòng mộ-đạo, sự chiến-thắng bằng giáo-pháp 
(dhamma-vijaya). 

Không những bản thân ông từ bỏ chiến tranh, mà ông còn bày 
tỏ sự mong-muốn rằng: “Các con của ta và cháu nội của ta cũng 
đừng nghĩ về một cuộc chinh phục {xứ sở) nào khác được coi là 
đáng làm nữa... Hãy đế cho chúng chi nghĩ đến một sự chinh phục 
duy nhất là chinh phục bằng lòng mộ-đạo {bằng giáo pháp, chánh 
đạo). Điều đó sẽ tốt cho đời nay và đời sau." 

Đây là một ví dụ duy nhất trong lịch sử nhân loại “về một ông 
vua chinh phạt đang ở ngay đỉnh cao của quyền lực và sức mạnh 
của mình, đang có thể tiếp tục chinh phạt nhiều lãnh thổ khác”, 
nhưng đã từ bỏ chiến tranh và bạo lực để quay lại với hòa bình và 
bất bạo động. 

Đây là một bài học cho thế giói hôm nay! Một nhà cai trị đã 
quay lưng lại với chiến tranh và bạo lực, và gửi thông-điệp hòa- 
bình và bất bạo-lực cho toàn thể thế gian. (Nghiệp lành thì quả 
lành). Lịch sử cũng không có một chứng cứ nào ghi lại có bất kỳ 
nước láng giềng nào lợi dụng tuyên bố từ bỏ chiến tranh và bất bạo 
lực của vua A-Dục để tấn công lại ông bằng quân sự, hoặc có bất 
kỳ sự trả thù hay bạo lực nào đã xảy ra trong nội bộ quốc gia đối 
vói ông trong suốt thời gian sống còn lại của ông. Ngược lại, hòa- 
bình đã được thiết lập khắp nơi trên đất nước của ông, và các nước 
hầu như cũng chấp nhận làm nước chư hầu dưód sự lãnh đạo nhân 
từ của ông. 

Nếu nói về sự gìn giữ hòa bình “bằng cách cân bằng các thể- 
lực hoặc cân bằng sự đe-dọa vũ khí hạt nhân" giữa các bên xung 



Những Điều Phật Đã Dạy & Thế Giới Ngày Nay • 197 


đột trên thế giới, thì đó là một điều quá đáng buồn cưòd. Sức mạnh 
vũ trang chỉ có thể gieo rắc sự sợ-hãi, chứ làm sao tạo ra sự hòa- 
bình! Và không thể nào có nền hòa-bình thực sự và dài lâu nào nằm 
bên cạnh những sợ-hãi. Sự sợ-hãi chỉ có thể sinh ra lòng thù-hận ác 
độc, và sự thù-hận có thể bị đè nén một thời gian nhưng sẵn sàng 
bùng dậy và trở nên bạo tàn bất cứ lúc nào. Hòa-bình thực sự và 
bền vững chỉ có thể có được trong một bầu không khí nhân-từ 
(mettã), thân thiện, không còn những sự sợ-hãi, nghi-ngờ và nguy- 
hiểm bao quanh. 


(V) Mục Tiêu của Đạo Phật 

Đạo Phật nhắm đến việc xây dựng một xã hội mà ở đó, người ta 
từ bỏ việc tranh giành thế lực (vì tranh đấu thì sẽ phải gây ra chết 
chóc, điêu tàn), ở đó, hòa-bình và sự lắng-dịu ngự trị, không cần có 
chiến thắng và chiến bại. ở đó, sự áp bức ngưòd vô tội phải bị mạnh 
dạn tố cáo. ở đó, một người tự thắng mình được kính trọng hơn 
người chiến thắng hàng triệu người khác bằng chiến tranh quân sự 
hay kinh tế. ở đó, thù hận được chinh phục bằng lòng tốt và cái ác 
được chinh phục bởi điều thiện, ở đó, những xung khắc, sự ganh 
ghét, ác độc và tham lam không làm mờ mắt hay làm vẫn đục tâm 
trí con ngưòd. ở đó, lòng từ-bi bác-ái là động lực cho mọi hành- 
động. ở đó, tất cả chúng sinh, kể cả những sinh vật nhỏ bé nhất, 
đều được đối xử bằng sự công bằng, bằng sự quan tâm và lòng 
thương mến. 

Và ở đó, một đời sống chan hòa, bình yên trong điều kiện vật 
chất đủ ấm no, với tinh thần hướng thượng tới mục-đích tâm linh 
cao quý nhất: (Đó là nhìn thấy và chấm dứt sự Khố đau bất tận của 
những vòng đời, chẩm dứt vòng sinh-tử từ vô thủy, thoát khỏi vô- 



198 • Những Điều Phật Đã Dạy 


thường, thoát khỏi những âu-lo và nỗi-buồn thiên cổ của kiếp 
người: sinh, già, chết...) — và chứng ngộ Sự Thật Tột Cùng, Niểt- 
bàn. 



Chương IX 

MỘT SỐ BÀI KINH ĐIỂN HÌNH 

(Tác giả dịch từ tiếng Pãli) 

Sự Lưu Truyền 

Của Các Tạng Kinh Nguyên Thủy 

Một lời giải thích có thể giúp cho những độc giả hiện đại hiểu 
thêm và ưa thích lối hành văn của những bài kinh nguyên thủy bằng 
tiếng Pãli đã được chọn để chuyển ngữ trong quyển sách này. 

Ba tháng sau ngày Đức Phật từ giã trần gian, một hội đồng đã 
được tổ chức bởi nhiều vị đệ tử thường ở gần bên Phật trong thời 
gian Phật còn sống và thuyết giảng. Tại hội đồng này, tất cả những 
những bài thuyết-giảng và những giới-luật do chính Đức Phật nói ra 
đã được các vị đệ tử đó nhớ lại, đọc tụng lại và được trùng tuyên là 
chính thống nhất, và đã được phân loại xếp thành 05 tuyển tập lớn 
mà ngày nay chúng ta gọi là 05 Bộ Kinh Nikãya. Năm bộ kinh Nikãya 
này họp thành tạng Kinh Tạng, là 01 tạng lớn trong 03 tạng kinh điển 
được gọi là Ba Rổ Kinh (Tipikata), (HV: Tam Tạng Kinh). Năm bộ 
kinh Nỉkãya này đó đã được giao phó cho nhiều bậc Trưởng lão 
Ợhera) khác nhau, và từ đó họ tiếp tục truyền thừa cho những học 
trò kế tục thông qua cách truyền-miệng để cho những thế hệ tương 
lai có thể còn hưởng dụng. 

Đe cho việc truyền thừa được diễn ra liên tục, không gián đoạn 
và dài lâu, họ cần phải duy trì việc tụng đọc một cách thường xuyên 


200 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


và CÓ hệ thống. Đặc biệt, chúng ta nên nhớ rằng, việc tụng đọc không 
phải chỉ được thực hiện bởi một người mà bởi một hội đoàn nhiều 
người. Mục đích của phương pháp tụng đọc tập thể này là để giữ cho 
những lời kinh được giữ nguyên vẹn, không bị khác đi, không bị sửa 
đổi hay thêm bớt. Neu một ngưòd trong nhóm quên một chữ, thì 
những người khác trong nhóm sẽ nhớ; hoặc nếu có một người nào 
sửa đổi hay thêm bớt chữ nào hay đoạn nào, thì người khác sẽ đính 
chính lại ngay. Bằng cách này, như đã được kỳ vọng, sẽ không có 
một chỗ nào bị thay đổi, sửa đổi, bị thêm bớt. Những lời kinh được 
truyền miệng một cách không gián đoạn theo cách như vầy được cho 
là đáng tin cậy và chính thống nhất hơn bất kỳ hình thức truyền thừa 
giáo lý nào được thực hiện hỏi một cá nhân riêng lẻ, sau khi người 
ban hành giáo lý đó đã đi xa. 

Giáo lý của Đức Phật chỉ được ghi bằng chữ viết trong một Hội 
Đồng Kết Tập vào thế kỷ 1 trước CN- tức là 04 thế kỷ sau khi Phật 
mất. Từ đó trở về trước, toàn bộ Ba Rỗ Kỉnh (Tipitaka) đã được lưu 
truyền qua nhiều thế hệ bằng việc tụng đọc bằng miệng như mới nói 
trên. 

Những bản kinh nguyên thủy bằng tiếng Pãli, một thứ ngôn ngữ 
nhẹ nhàng, du dương và thanh thoát. Việc lặp đi lặp lại đều đặn, theo 
từng thể loại, không những giúp cho họ nhớ-thuộc lời kinh, vốn là 
mục-đích của phương pháp truyền miệng này, mà còn mang lại cho 
những bài kinh vẻ đẹp và sự lôi cuốn về mặt thi ca. Những bài kinh 
dùng những vần điệu thi ca và có đủ tất cả những nét duyên hay của 
thi ca. Việc ngân tụng những bài kinh cổ xưa bằng tiếng Pãli trong 
không khí yên bình trong một khu rừng nhiệt đới hay trong một tự 
viện thường tạo ra những âm hưởng đẹp, êm dịu và tĩnh lặng. Những 
ngôn từ Pãli vang vọng, vẻ trang trọng của chúng và những âm điệu 
ca dao quen thuộc thường tạo ra những hiệu ứng của một bài kinh 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘201 


Cầu trang trọng từ một giọng ai đó ngân lên, đối vói ngay cả những 
người chưa từng hiểu nghĩa của lời kinh đó. Cách ngân tụng những 
dòng kinh theo vần điệu ca dao như vậy thì nghe thật là bình yên và 
làm lắng động lòng ngưòd, cho nên có nhiều trần thuật cho rằng 
những thiên thần địa thần đang ở trong những cánh rừng nhiều lúc 
cũng chợt ngẩn ngơ và bị lôi cuốn vào những lời kinh đó. 

Trong một số bài kinh được chọn ra sau đây từ Ba Rỗ Kinh 
nguyên thủy, những phần điệp-khúc của lòi kinh chỉ được dịch một 
cách đầy đủ ở vài chỗ, với mục đích để độc giả hình dung được phong 
cách kinh văn cổ xưa. Những chỗ khác thì dùng những dấu chấm (...) 
thay vì ghi lại những điệp-khúc đó. Tôi đã cố gắng dịch tiếng Pãli 
nguyên thủy một cách trung thực nhất mà không làm sai lệch ngữ 
nghĩa và giọng điệu thuyết giảng của Đức Phật, hay ngôn ngữ tiếng 
Anh hiện đại được dùng để dịch. 



202 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


1. Kinh “Chuyển Pháp Luân” 

2. Kinh “Lửa” 

3. Kinh “Pháp Cú” 

4. Kinh “Tâm Từ” 

5. Kinh “Điềm Lành” 

6. Kinh “Lời Khuyên Dạy Sigãla” 

7. Kinh “Ví Dụ Tấm Vải” 

8. Kinh “Phòng Trừ Những Âu Lo & Phiền Não” 

9. Kinh “Các Nen Tảng Chánh-Niệm” 

10. “Những Lời Cuối Cùng Của Đức Phật” {trích Kinh “Đại Bát- 
niết-bàn”) 



Một Số Bài Kinh Điển Hình • 203 

Kỉnh “Chuyển Pháp Luân” 

(Dhammacakkappavattana Sutta) ^ 

[Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên của Đức Phật] 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Bãrãnasĩ (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có 
nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới), ở đó đức Thế Tôn đã nói với 
nhóm năm vị tu sĩ như vầy: 2 

“Này các Tỳ kheo, có hai cực đoan này những người xuất gia 
không nên sống theo. Hai đó là gì? (0 Sự sống theo đuổi hạnh-phúc 
giác-quan (thuộc nhục dục) trong những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), cách đó là thấp hèn, phàm tục, là cách của những người phàm 
phu thế tục, nó không thánh thiện, không lợi lạc; và (ii) sự theo đuổi 
cách hành-xác bản thân, cách đó là đau đớn, không thánh thiện, 
không lợi lạc. Không ngã theo cực đoan nào như vậy, Như Lai đã 
giác ngộ (thức tỉnh) con đường trung-đạo, nó giúp khởi sinh tầm- 
nhìn, nó giúp khởi sinh sự hiểu-biết, và dẫn tới sự bình-an, tới trí- 
biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường trung-đạo mà Như 
Lai đã giác ngộ? Đó chính là con đường Tám Phần Thánh Thiện 
(Bát Thánh Đạo), đó gồm: cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, 
lòd-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự 
nỗ-lực đúng đắn, sự chú-tâm đúng đắn, và sự định-tâm đúng đắn. 
Này các Tỳ kheo, đây chính là con đường trung-đạo mà Như Lai đã 
giác ngộ, nó giúp khởi sinh tầm-nhìn, nó giúp khởi sinh sự hiểu- 
biết, và dẫn tói sự bình-an, tới trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết- 
bàn. 


204 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(1) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu-để về khổ: Sinh là 
khô, già là khô, bệnh là khô, chêt là khô; gặp những gì không thích 
là khổ; không được cái mình muốn là khổ; nói ngắn gọn: năm-uẩn 
bị dính chấp là khổ. 

(2) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu-để về nguồn-gổc 
khổ: Chính dục-vọng [sự thèm khát] này dẫn dắt tới sự tái hiện-hữu 
(tái sinh), đi kèm với khoái-lạc và nhục-dục, tìm kiếm khoái-lạc chỗ 
này chỗ khác; đó là dục-vọng muốn được khoái-lạc giác-quan (dục 
ái), dục vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái), dục vọng muốn bị hủy- 
diệt (phi hữu ái). 

(3) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu-đế về sự chấm-dứt 
khổ: Đó là sự hoàn toàn phai-biến và chấm-dứt của dục-vọng đó, là 
sự buông-bỏ và từ-bỏ nó, sự tự-do khỏi nó, sự không-còn phụ thuộc 
nó. 

(4) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu-để về con-đường 
dẫn đến sự chẩm dứt khổ: Đó là Bát Thảnh Đạo, đó gồm: cách-nhìn 
đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn. 

(1) "''Đây là dỉệu-để về khổ": như vậy đó, này các Tỳ kheo, 
trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, 
và ánh-sáng đối vói những điều chưa từng được nghe trước đó. 

"'Dỉệu-đế về kho này nên được hiếu hoàn-toàn': như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, 
và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó 

"'Diệu-đế về khố này đã được hiếu hoàn-hoàn": như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, 
và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. [Sm" 
khổ cần phải hiểu!] 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 205 


(2) “'Đãy là diệu-đế về nguồn-gốc khố": như vậy đó, trong ta 
đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh- 
sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 

Diệu-đế ve nguồn-gốc kho này nên được trừ-bỏ": như vậy 
đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 
nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước 
đó. 

'“Diệu-đế về nguồn-gốc khố này đã được trừ-bỏ": như vậy 
đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 
nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước 
đó. [Nguồn-gốc khổ cần phải trừbỏ!^ 

(3) '“Đây là diệu-đế ve sự chấm-dứt khô": như vậy đó, trong 
ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh- 
sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 

“'Diệu-đế về sự chấm-dứt khố này nên được chứng-ngộ": 
như vậy đó, trong ta đã khỏi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự 
thâm-nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe 
trước đó. 

Diệu-đế ve sự chẩm-dứt khố này đã được chứng-ngộ": như 
vậy đó, trong ta đã khỏi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 
nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước 
đó. [Sự chẩm-dứt khổ cần phải đạt được!] 

(4) “‘Diệu-để về con-đường dẫn đến sự chẩm-dứt khổ": như 
vậy đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 
nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước 
đó. 


206 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


'“Diệu-đế về con-đường dẫn đến sự chẩm-dứt khổ này nên 
được tu-tập’: như vậy đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu- 
biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa 
từng được nghe trước đó. 

‘“Diệu-đế về con-đường dẫn đến sự chẩm-dứt khổ này đã 
được tu-tập’: như vậy đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu- 
biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa 
từng được nghe trước đó. [Đạo cần phải tu tập!] 

“Này các Tỳ kheo, chừng nào trí-biết và tầm-nhìn của ta 
chưa được thanh lọc thấu suốt về Bốn Diệu Đe đúng như chúng 

thực là, theo ba giai đoạn và mười hai cách như vậy , thì ta không 
tuyên bố rằng ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối cao trong 
thế giới này có những thiên thần, Ma Vưong, và trời Brahmã, trong 
thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên 
thần và loài người. Nhưng khi trí-biết và tầm-nhìn của ta đã được 
thanh lọc thấu suốt về Bốn Diệu Đe đúng như chúng thực là, theo 
ba giai đoạn và mười hai phần như vậy, ta tuyên bố rằng ta đã tỉnh 
thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối cao đó trong thế giới này có 
những thiên thần, Ma Vưong, và trời Brahmã, trong thế hệ chúng 
sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên thần và loài 
người. Trí-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như vầy: ‘Sự giải- 
thoát này là không thể lay chuyển. Đây là lần sinh cuối cùng của ta; 
từ đây không còn tái sinh nữa.’” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Nhóm năm vị Tỳ kheo vui 
mừng và hài lòng với lời tuyên thuyết của Thế Tôn. Và trong khi 
bài thuyết giảng này đang được nói ra, bên trong thầy Kondanna 
(Kiều-trần-như) đã khởi sinh tầm-nhìn không còn dính bụi (và) hết 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 207 


dính nhiễm về Giáo Pháp: “Cáí gĩ khởi sinh thì biến diệt.” (có sinh 
là có diệt; mọi thứ đều sinh diệt; mọi thứ chỉ là sự sinh-diệt) 

Và khi bánh xe Giáo Pháp đã được chuyển dịch bởi đức Thế 
Tôn/ những thiên thần ở trần gian (sống ở trái đất, như địa thần) 
cất tiếng nói to: “ở Bãrãnasĩ, trong khu Vườn Nai ở Isipatana, bánh 
xe Giáo Pháp tối thượng đã được dịch chuyển bởi đức Thế Tôn, nó 
không thể bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên 
thần hay Ma Vưong hay Trời hay bất cứ ai trong thế gian.” Sau khi 
nghe tiếng nói của các thiên thần ở trần gian, các thiên thần ở cõi 
trời Tứ Đại Thiên Vưong đã cất tiếng nói to: “ở Bãrãnasĩ ... không 
thể bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên thần hay 
Ma Vưong hay Trời hay bất cứ ai trong thế gian.” Sau nghe tiếng 
nói của các thiên thần trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, các thiên 
thần ở cõi trời Tãvatimsa (Đao-lợi, Ba Mươi Ba) ... các thiên thần 
ở cõi trời Yãma (Dạ-ma) ... các thiên thần ở cõi trời Tusita (Đâu- 
suất) ... các thiên thần khoái thích sáng tạo (Hóa lạc thiên) ... các 
thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên thần khác (Tha hóa 
tự tại thiên) ... những thiên thần thuộc đoàn tùy tùng của vua Trời 
Brãhma (Phạm thiên) đã cất tiếng nói to: “ở Bãrãnasĩ ... không thể 
bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên thần hay Ma 
Vương hay Trời hay bất cứ ai trong thế gian.” 

Vậy đó, vào lúc đó, trong thời điểm đó, trong khoảng khắc 
đó, trong giây khắc đó, lời hô vang đã truyền xa tói tận cõi trời 
Brãhma, và khắp hệ mười ngàn thế giới đã rung động, rúng động, 
chuyển động mạnh, và đã xuất hiện hào quang lớn vô lượng vượt 
trên cả tầm-uy cõi trời của các thiên thần. 

Rồi đức Thế Tôn đã nói câu nói đầy cảm hứng này: “Thầy 
Kondanna đã thực sự hiểu! Thầy Kondanna đã thực sự hiểu!” Do 


208 • Những Điều Phật Đã Dạy 


cách như vậy nên thầy Koạdanna đã có được cái tên là “Anna 
Kondanna—(nghĩa là) Kondanna Người Đã Hiểu.” 

(SN 56:11, Quyên 5, Bộ Kinh Liên-Kêi) 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 209 

Kỉnh Lửa 

(Adittapariyaya Sutta) 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Gayã, tại chỗ 
Đầu của Gayã [Gayãsiisa], cùng với một ngàn Tỳ kheo, ở đó đức 
Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 6 

“Này các Tỳ kheo, tất cả đều đang bốc cháy. Và, này các Tỳ 
kheo tất cả những thứ đang bốc cháy là gì? Mắt đang bốc cháy, 
những hình-sắc đang bốc cháy, sự tiếp-xúc mắt đang bốc cháy, và 
mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều kiện 
(duyên)—dù là cảm-giác sướng hay khổ hay trung tính [không dễ 
chịu không khổ đau]—cũng đang bốc cháy. Đang bốc cháy bằng 
cái gì? Đang bốc cháy bằng lửa tham, bằng lửa sân, bằng lửa si; 
đang bốc cháy bằng sự sinh, già, và chết; bằng sự buồn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 

“Tai đang bốc cháy ... mũi ... lưỡi ... thân ... tâm đang bốc 
cháy ... và mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều 
kiện (duyên)—dù là cảm-giác sướng hay khổ hoặc trung tính— 
cũng đang bốc cháy. Đang bốc cháy bằng cái gì? Đang bốc cháy 
bằng lửa tham, bằng lửa sân, bằng lửa si; đang bốc cháy bằng sự 
sinh, già, và chết; bằng sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, 
và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 

“Này các Tỳ kheo, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy trở nên ghê-sợ đối với mắt, đối với 
những hình-sắc, đối với thức-mắt, đối với sự tiếp-xúc mắt, đối với 
mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc mắt là điều kiện—dù là 
cảm-giác sướng hay khổ hay trung tính; trở nên ghê-sợ đối với tai 
... đối với mũi... đối với lưỡi... đối với thân ... đối với tâm ... đối 


210 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


với mọi thứ cảm-giác khởi sinh do có tiếp-xúc tâm là điều kiện.... 
Sau khi đã trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông 
qua sự chán-bỏ nên [tâm] được giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát 
thì có sự biết: ‘Tâm được giải-thoát’. Người đó hiểu rằng: ‘Sinh đã 
tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm 
xong, không còn quay lại trạng thái hiện-hữu này nữa.’.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hân hoan và vui 
mừng với những lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và trong khi bài 
kinh này đang được nói ra, tâm của một ngàn Tỳ kheo đó đã được 
giải-thoát khỏi những ô-nhiễm nhờ sự không còn dính-chấp. 

(SN 35:28, Quyển 4, Bộ Kinh Liên-Kểt) 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 211 

Kinh “Pháp Cú” 

(Dhammapada) 

Pháp Cú (Dhammapada) là một tập kinh chứa cả ngàn lòd-dạy thiết 
thực; nó gồm 423 bài Kệ do chính Đức Phật đã nói ra trong suốt 45 năm 
thuyết pháp của mình đế giảng dạy cho tất cả chúng sinh con đuờng 
giải-thoát, trừ bỏ những ô-nhiễm nhu: tham, sân, si, sự chấp-thủ, ngã- 
kiến ... để chấm dứt khổ đau và chặt đứt vòng luân-hồi sinh tử, dẫn đến 
sự giải thoát cuối cùng, Niểt-bàn. 

''Dhamma" (Pháp) tức: Chân lý, Lẽ Thật, Chảnh Đạo, Đạo Lý, Quy 
Luật... ‘'Pada’’’: câu cú, lời nói, câu kệ, và cũng có nghĩa là “con-đuờng”. 
Do vậy ''Dhamma-pada" có nghĩa là: “Con đường Chân-Lý" hoặc 
''Những Lời Chân-Lf' hay "Chân Ngôn" của Đức Phật. 

Tập kinh Pháp Cú, đuợc kết tập trong Hội Đồng Ket Tập Kỉnh Điển 
Thứ Nhất sau khi Đức Phật bát-Niết-Bàn, là tập kinh thứ hai trong 15 
tập của Bộ Kinh Ngăn (Tiêu Kinh Bộ, Khuddaka-Nikãyà). Tập kinh 
Pháp Cú phân các bài Kệ (các bài Pháp Cú) vào những NHÓM khác 
nhau; tổng cộng có 26 NHÓM chủ-đề về triết học và giáo lý của Đức 
Phật (26 Phẩm) để dễ dàng chọn và tụng đọc. 

Tại các nuớc theo Phật giáo Nguyên Thủy, các Sa-di, Tỳ Kheo, Tỳ 
kheo Ni phải học thuộc lòng kinh Pháp Cú nhằm mục đích tu học và 
giảng dạy Phật Pháp cho các Phật tử. (Riêng ở Việt Nam, kinh này 
không đuợc xếp vào danh sách các kinh tụng niệm hàng ngày nên kinh 
ít đuợc biết đến, và do vậy ít có Phật tử hay Tăng Ni thuộc lòng hết toàn 
bộ tập kinh này.) 

Đây là một tập kinh Phật giáo thông dụng, đã đuợc giảng dạy nhiều 
ở các nuớc Phật giáo Nguyên thủy, và đã đuợc dịch ra rất nhiều thứ 
tiếng trên thế giới. (Riêng ở Việt Nam, đã có rất nhiều bản dịch của 


212 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


nhiều sư thầy và cư sĩ nổi tiếng). Bản dịch tiếng Anh xưa nhất là bản 
dịch năm 1870 của học giả Max Muller. 

Trong quyển sách này là những bài kệ ‘'Pháp Cứ” đã được trích dịch 
bởi tác giả từ bản kinh gốc cổ xưa nhất bằng tiếng Pãli, như đã giói 
thiệu ở trên. Vì lí do không gian hạn hẹp của quyến sách này, tác giả 
không dịch hết toàn bộ tập kinh mà thầy chỉ chọn lọc những bài Kệ 
mang ý nghĩa sâu sắc nhất để độc giả bước đầu tìm hiểu. 

(Bản dịch Việt bằng câu năm chữ thông thường, người dịch 
không chuyển dịch thành thi kệ có niêm luật, mục đích là dịch chữ 
và dịch nghĩa một cách đầy đủ để độc giả dễ đọc hiểu). 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘213 


1 

Những trạng thái của tâm, đều do tâm dẫn trước, 
do tâm làm chủ đạo, và do tâm tạo tác. 

Neu ai nói hay làm, với cái tâm ô-nhiễm, 

Đau-khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo dấu (chân bò). 

2 

Những trạng thái của tâm, đều do tâm dẫn trước, 
do tâm làm chủ đạo, và do tâm tạo tác. 

Neu ai nói hay làm, với cái tâm thanh-tịnh, 
hạnh-phúc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. 

3 

“Nó chửi tôi đánh tôi, nó hạ tôi cưóp tôi” 

Ai ôm hiềm hận đó, hận thù không thể nguôi. 

5 

Hận thù trên đời này, không thể làm nguôi ngoai, 
bằng chính những hận thù, mà bằng tình yêu thương. 
Đây quy luật ngàn thu. 

24 

Ai tinh tấn chánh niệm, thanh tịnh trong giới-hạnh, 
biết suy xét kiềm chế, danh phận ắt tăng lên. 

25 

Bằng nỗ-lực, giới-luật, tự chế ngự bản thân, 
người tự (lẩy chính mình) làm hòn-đảo, 
nước lũ không ngập được. 



214 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


26 

Kẻ ngu si ít trí, sống biếng lười buông thả. 

Người có trí hành trì, luôn giữ sự nỗ-lực, 
như giữ gìn kho báu. 

27 

Không để minh lơ-lảng, không mê thích khoái-lạc. 
Người nỗ-lực thiền tập, sẽ đạt nhiều hạnh-phúc. 

33 

Tâm người không ở yên, dao động và nhảy nhót, 
khó canh giữ điều phục. 

Người có trí giữ tâm, ngay thẳng như người thợ, 
uốn mũi tên thật thẳng. 

35 

Tâm người không ở yên, bất định khó kiềm chế, 
như nhảy nhót chuyền cành. 

Tốt thay điều phục tâm. Tâm nếu được điều phục, 
mang lại niềm hạnh-phúc. 

38 

Ai tâm không yên ổn, ai không biết Thiện Pháp, 
lòng tin bị lung lạc. 

Trí tuệ của người đó, khó đạt tói viên-thành. 

42 

Dù cho tệ bạc như: kẻ thù hại kẻ thù, 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘215 


ngưòd ghét hại kẻ ghét. 

Không tệ bằng khi tâm, bị hướng tà sai trái, 
và làm hại chính mình. 

47 

Người chỉ biết hái hoa, (hưởng khoái lạc nhục dục), 
tâm mê muội rối rắm. 

Thần chết mang anh đi, giống như cường lũ đến, 
cuốn làng mạc trong đêm. 

50 

Không cưòd lỗi người khác, làm được hay không được 
mà phải nên nhìn mình, làm được hay không được. 

51 

Bông hoa đẹp màu sắc, mà lại thiếu mùi hương, 
như người chỉ nói hay, mà không biết tu hành. 

61 

Ai là người lữ khách, không tìm được bạn hiền, 
hay bạn tốt hơn mình. 

Tốt hơn đi một mình, hơn đi vói kẻ ngu. 

64 

Cả đời ngưòd ngu dốt, sống với bậc trí hiền, 
mà không ngộ Chân Lý. 

Giống muỗng trong tô canh, chẳng nếm được mùi canh. 


67 



216 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Nghiệp không được làm tốt, khi làm xong ăn năn. 
Nghĩ đến lúc trả nghiệp, nước mắt rơi đầm đìa. 

69 

Người ngu coi nghiệp ác, như mật ngọt thơm ngon, 
lúc nghiệp chưa chín muồi. 

Đen lúc nghiệp chín muồi, người ôm sầu nhận lãnh. 
81 

Cũng như ngọn núi đá, không lung lay bỏd gió. 
Người trí không lay động, trước những lòi khen chê. 

82 

Cũng như hồ nước sâu, nước trong sâu tĩnh lặng. 
Người trí tâm tĩnh lặng, sau khi nghe Giáo Pháp. 

85 

Cả ‘biển’ người bên sông, không mấy ai sang được, 
bờ giải thoát bên kia. 

Mọi người đi lên xuống, lẩn quẩn bên bờ này. 

90 

Ai hoàn tất chuyến đi, rũ bỏ hết ưu sầu, 
đã hoàn toàn giải thoát, lìa bỏ mọi trói-buộc. 

Đối với người như vậy, không còn lửa si mê, 
thiêu đốt trong nhiệt não. 

94 

Ai điều phục các căn, như ngưòd lái xe ngựa, 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 217 


điều khiển được con ngựa. 

Ai bỏ tánh tự-ta (ngã mạn), bỏ hết những si-mê, 
ngưòd vững chãi như vậy, thánh thần cũng thèm ghen, 
ịtức là cũng mến phục). 

96 

Suy nghĩ trong an tịnh; lòi nói, nghiệp an tịnh. 

Ai hiểu làm đúng vậy, là giải thoát hoàn toàn, 
trong bình an tĩnh mịch. 

97 

Không nhẹ dạ cả tin, biết được xứ “vô-vi”, 

Cắt bỏ mọi trói-buộc, đã kết thúc mọi sự, 
ngay cả thiện hay ác; đã ói sạch tham-dục. 

Ai làm được như vậy, là bậc thượng đẳng nhất. 

103 

Dù chiến thắng ngàn trận, dù chinh phục ngàn người 
Không bằng sự chinh phục, được chính bản thân mình. 

104-105 

Chinh phục được chính mình, mới là điều thật tốt, 
hơn chinh phục kẻ khác. 

Dù là trời, thiên thần, dù Ma vương, Phạm Thiên, 
không ai thắng được mình. 

Người tự điều phục mình, người canh giữ giói-hạnh, 
đó là người tối thắng. 


111 



218* Những Điêu Phật Đã Dạy 


Dù sống cả trăm năm, không minh-sát chân-trí, 

Và không có tự-chủ. 

Cũng không bằng một ngày, sống một ngày thật sự, 

Thiền tập trong trí-tuệ. 

116 

Nhanh nhẩu làm việc lành, ngăn tâm làm việc ác. 

Ai chậm làm điều lành, thì tâm hay dính ác. 

119 

Người ác không thấy ác, khi nghiệp (ác) chưa chín muồi. 

Khi ác nghiệp chín tói, liền nhìn thấy ác quả. 

120 

Người thiện không thấy gì, khi nghiệp (thiện) chưa chín muồi. 
Khi thiện nghiệp chín tới, nhìn thấy được thiện quả. 

121 

Chớ khinh suất điều ác, nói: “Nó không đến mình”. 

Ngay cả từng giọt nhỏ, nhỏ lâu cũng đầy bĩnh. 

Đừng như kẻ ngu dại, tích dần từng ‘giọt’ ác, 
đến khi ác đầy mình. 

122 

Chớ khinh suất điều thiện, nói: “Nó không đến mình”. 

Ngay cả từng giọt nhỏ, nhỏ lâu cũng đầy bĩnh. 

Do vậy ngưòd có trí, tích cóp từng ‘giọt’ thiện, 
đến khi thiện đầy mình. 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘219 


125 

Ai hại ngưòd ngay thiện, trong sạch và vô tội. 

Điều ác đó quay lại, vào chính kẻ ngu đó, 

nhu đất quăng nguợc gió, thổi lại mắt nguời quăng. 

129 

Mình run sợ đao kiếm, mình cũng sợ chết chóc, 
mình cũng quý mạng sống. 

Vậy lấy nguòd là mình, thì không nên giết hại, 
không gây ra giết hại. 

131 

Ai thì cầu hạnh phúc, mà lại dùng roi vọt, 
hành hạ sinh vật khác. 

Thì từ đó về sau, không tìm đuợc hạnh phúc. 

152 

Kẻ ít học (vô minh), lớn lên nhu con bò, 
xác thân ngày càng lớn, óc trí tuệ thì không. 

155 

Không sống Đời Thánh thiện, nhu không có của cải, 
làm ra lúc còn trẻ. 

Nguời nhu vậy khô héo; Nhu con cò già, trên hồ không cá tôm. 
159 

Neu nguời cũng tự làm, những việc mình khuyên bảo, 
thúc đẩy nguời khác làm. 

Ai tự điều phục mình, điều phục đuợc nguời khác. 



220 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Nhưng thật lắm khó khăn, mới điều phục được mình. 

160 

Mình là chỗ nương tựa, cho chính bản thân mình, 

Chứ còn ai, chỗ nào; lấy làm nơi nương tựa? 

Khi bản thân một người, được hoàn toàn chế ngự, 

Trở thành nơi nương tựa, vững chãi thật khó tìm. 

165 

Tự mình làm điều ác, và tự mình ô nhiễm 
Thật ra cũng chính mình, tự trừ bỏ điều ác, 

Và thanh lọc chính mình. 

Trong-sạch, không trong-sạch: đều là do chính mình. 
Không ai làm cho mình, trở nên trong-sạch được. 

167 

Không theo pháp thấp hèn, không phóng túng buông thả, 
không ôm giữ tà kiến. 

Thì luân hồi tái sinh, không kéo dài thêm nữa. 

171 

Hãy đến nhìn thế gian, thêu dệt màu lộng lẫy, 

như xe ngựa hoàng gia 

Kẻ ngu nhìn mê mẫn, kẻ trí không dính mắc. 

178 

Thà {tinh tẩn tu hành), để nhập dòng Thánh Đạo 
Còn hơn làm chúa tể, cai trị trái đất này, 

Còn hơn lên cõi thiên, hơn chúa tể vũ trụ. 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘221 


183 

Không làm những điều ác 
Hãy làm những điều lành 
Làm trong sạch cái tâm 
Đó là lời Phật dạy. 

184 

Trong sự tu khổ hạnh, sự khổ hạnh hay nhất: 

Là nhẫn-nhịn và kiên-nhẫn. 

Niết-bàn là tối thượng, như chư Phật đã nói. 

Đó không phải ẩn sĩ, đi làm hại ngưòd khác, 

Đó không phải tu sĩ, làm tổn thương người khác. 
(Tu sĩ đích thực là: nhẫn-nhịn và kiên-nhẫn). 

185 

Không nên nói điều ác. Không nên làm hại người. 
Tu tập để giữ mình, trong Giới-Hạnh căn bản. 

Tiết độ trong ăn-uống, sống ở nơi tách-ly. 

Het mình cho tu tập, để nâng cao tâm thức. 

Đây là lời Phật dạy. 

197 

Hạnh phúc thay ta sống, 

không thù ghét hận thù, giữa những người thù hận. 
Ta sống không hận thù, giữa những người thù hận. 

201 

Kẻ thắng tạo thù địch; kẻ bại lụy âu sầu. 



222 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Sống yên bình hạnh phúc, không màng đến chiến thắng, 
không màng cả chiến bại. 

204 

Có được sức khỏe tốt, là điều lợi tốt nhất; 

Có được sự mãn nguyện, là tài sản lớn nhất. 

Một người bạn tin cậy, như họ hàng tốt nhất; 

(Còn chứng ngộ) Niết-bàn, là hạnh-phúc cao nhất. 

205 

Sau khi biết mùi vị, của sự sống độc-thân, 

Và của sự tĩnh-lặng. 

Người tu sẽ trở thành, vô-ưu và vô-nhiễm 
Như đang uống nước cốt, của niềm-vui Chân Lý. 

Tham-dục sinh sầu-não, tham dục sinh sợ-hãi. 

Ai không còn tham-dục, không sầu não, sợ hãi. 

222 

Người kiềm chế cơn giận, như điều phục con ngựa, 
giữ xe không lăn vòng. Đó là người đánh xe. 

Người không kiềm cơn giận, như kẻ chỉ nắm cương, 
{chứ không kiềm được ngựa). 

223 

Chinh phục sân bằng thương, chinh phục ác bằng thiện, 
chinh phục sự keo-kiệt, bằng rộng-lòng bố thí. 

Và chinh phục dối-trá, bằng lẽ thật sự thật. 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 223 


231 

Luôn là người phòng hộ, sự khích-động về thân. 
Biết tự-chủ về thân. 

Bỏ phạm giới về thân, giữ giód-hạnh về thân. 

232 

Luôn là người phòng hộ, sự khích-động lời-nói. 

Tự chủ về lời-nói. 

Bỏ lòi nói sai trái, giữ giới về lời-nói. 

233 

Luôn là người phòng hộ, sự khích-động về tâm. 
Biết tự-chủ về tâm. 

Bỏ phạm giới về tâm, giữ giới-hạnh về tâm. 

234 

Người trí được kiểm soát, trong hành-động, lời-nói, 
Trong cả những tâm-ý. 

Đó thực là những người, đã hoàn toàn điều phục. 

239 

Từng mức độ ít nhiều, từng giây phút trôi qua, 
người khôn dần loại bỏ, những ô-nhiễm nơi mình; 
Cũng giống người thợ bạc, loại dần những lóp xỉ, 
được thanh bạc tinh khôi. 

240 

Lóp sét rỉ từ sắt, ăn mòn chính thanh sắt 
Như hành-động sai trái, của chính mình gây ra, 



224 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


kẻ phạm tội phải chịu, cảnh khổ thân đọa đày. 

248 

Này thiện nam thiện nữ, hãy biết rõ điều này: 
điều ác khó chế ngự. 

Đừng để cho tham-lam, ác-ý lôi kéo mình, 

Tói khổ đau lâu dài. 

251 

Lửa nào bằng tham-dục. Chấp nào bằng sân-hận. 
Lưód nào bằng si-mê. Sông nào bằng dục-vọng. 

252 

Lời người khác dễ thấy, nhưng lời mình khó thấy. 
Moi tìm lời người khác, như sàng trấu đãi vỏ; 

Nhưng che giấu lời mình, như thợ săn thiện xạ, 
giấu thân trong ngụy trang. 

267 

Ai vượt qua cả thiện, và vượt qua cả ác 
Ai sống đời thanh tịnh, ai sống hiểu thế gian 
Người đó thật xứng danh, được gọi là Tỳ kheo. 

268-269 

Không phải hỏi im-lặng, người trở thành Mâu-ni (*), 
nếu mình còn ngu dốt, chưa học được chánh pháp, 
(sao gọi là Mâu-ni?). 

Người khôn thì suy xét, như cầm cân hai đầu 
chọn lấy những điều tốt, bỏ đi những điều xấu, 



Một Số Bài Kinh Điển Hình • 225 

làm được những điều đó, mới là bậc Mâu-ni. 

Người hiểu rõ hai mặt, của sự-thật thế gian, 

.7 

mới là bậc Mâu-ni. 

273 

Đối với mọi con-đường, Bát Thánh Đạo tối ưu; 

Đối với mọi sự-thật, Tứ Diệu Đe tối ưu; 

Đối với mọi trạng-thái, Giải Thoát là tối ưu; 

Với các loài hai chân, người Nhìn-Thấy (giác ngộ), 
mới là loài tối ưu. 

274 

Đây duy nhất Con Đường, Không còn con đường khác, 
làm thanh lọc Tầm-Nhìn. 

Đi theo Con Đường này: Ma-Vương phải rối loạn. 

275 

Đi theo Con Đường này, sẽ chấm dứt khổ đau, 

Chính là Con Đường này, nhờ nó Ta tuyên thuyết, 

Ta đã học được cách, nhổ tên độc (khổ đau). 

276 

Phải tự mình nỗ-lực, chư Phật chỉ là thầy. 

Ai bước vào Chánh Đạo, và nỗ lực hành thiền, 
thì sẽ được giải thoát, khỏi trói buộc Ma-Vương. 

277 

‘Tất cả mọi pháp hữu-vi đều là vô-thường {anicca)” 

Khi một người nhìn thấy, điều này bằng trí-tuệ, 


226 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


sẽ trở nên tỉnh-ngộ, đối với sự khổ đau. 

Đây chính là Con Đường, dẫn tới sự Thanh Lọc. 

278 

‘Tất cả mọi pháp hữu-vỉ đều là kho (dukkhaỴ' 
Khi một người nhìn thấy, điều này bằng trí-tuệ, 
sẽ trở nên tỉnh-ngộ, đối với sự khổ đau. 

Đây chính là Con Đường, dẫn tới sự Thanh Lọc. 

280 

Ai không phấn-đấu, lúc nên cần phấn-đấu, 

Dù trẻ khỏe mạnh, cứ ăn không ngồi rồi, 

Lơi lỏng trong mục-đích, và trong những ý-nghĩ; 
Và là người lười biếng— Kẻ lười biếng như vậy, 
Sẽ không thấy con-đường, dẫn tới chỗ trí-tuệ. 

281 

Cẩn trọng với lời-nói, khéo kiềm chế trong tâm, 
Thân này tránh điều ác; 

Thanh lọc cả ba nghiệp; (đó là thân, ý, miệng), 

Và chứng ngộ thánh Đạo, đã được các Sa-Môn, 
Chỉ cho chúng ta biết. 

334 

Dục-vọng của những người, sống bất cẩn bất cần, 

sẽ lớn như dây leo.* (Người dục-vọng như vậy), 
cứ nhảy đây nhảy đó, giống như loài vượn rừng, 
chạy nhảy tìm hoa trái. 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 227 


335 

Sống trong thế gian này, ai bị chinh phục bởi, 
sự dính-chấp khốn khổ, thì sầu-não người đó, 
sẽ lớn lên rất nhanh, như cỏ Bi-ra-na, 
sau cơn mưa tưới nước. 

336 

Nhưng trong thế gian này, ai chinh phục được hết, 
những dục-vọng khốn khổ, dù rất khó hàn phục, 
thì sầu-não người đó, tự nhiên rơi rụng đi, 
như nước trên lá sen. 

338 

Khi cây đã bị chặt, mầm vẫn còn mọc lên 
nếu rễ còn nguyên khỏe. 

Như gốc rễ dục-vọng, nếu không được hủy diệt, 
đau khổ sẽ khởi sinh, liên tục và liên tục. 

343 

Người chạy theo dục-vọng, giống như thỏ mắc bẫy. 
Vì thế các Tỳ kheo, đang mong cầu thoát-ly, 
nên buông bỏ dục-vọng. 

348 

Không còn dính quá khứ, không vướng bận tương lai, 
tự do khỏi hiện tại 

Vượt qua bờ bỉ-ngạn, tâm hết thẩy giải-thoát, 
không còn bị sanh, già. 



228 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


360 

Lành thay điều phục mắt. 

Lành thay điều phục tai. 

Lành thay điều phục mũi. 

Lành thay điều phục lưỡi. 

361 

Lành thay điều phục thân. 

Lành thay điều phục lời. 

Lành thay điều phục tâm. 

Lành thay điều phục hết. 

Tỳ kheo điều phục hết, 
là thoát khỏi khổ đau. 

362 

Người kiểm soát được tay, kiểm soát được bàn chân, 
kiểm soát được lời nói. 

Với tâm thì có được, sự kiểm soát cao nhất, 
thì hoan hỷ bên trong, điềm tĩnh và lặng lẽ, 
và hài lòng mãn nguyện, nên người đó được gọi, 
Đích thực là Tỳ kheo. 

365 

Chớ chê bai những gì, mình nhận được có được. 

Chớ ganh tỵ những gì, người nhận được có được. 

Tỳ kheo mà ghen tỵ, không đạt định chứng thiền. 

367 

Ai không còn dính-chấp, vào bất cứ thứ gì, 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 229 


thuộc phần Danh và sắc, 

Và không còn sầu-não, vào bất cứ thứ gì, 
không phải là có thực. 

Đích thực là Tỳ kheo. 

368 

Tỳ kheo ngưòd an trú, ở bên trong tâm-từ, 

Người vui thích Phật Pháp, chứng Trạng Thái Tĩnh Lặng, 
Và cả sự hạnh-phúc, nhờ sự làm lắng lặn, 

Những thứ có điều-kiện. 

385 

Đối vói ai không chấp, bờ nay hay bờ kia, 

không chấp cả hai bờ, 

người đó hết khổ sở, và hết bị trói buộc. 

Ta gọi bà-la-môn. 

387 

Mặt tròi chiếu ban ngày; trăng chiếu sáng ban đêm. 

Áo giáp sáng chiến binh; "Thiền" sáng Bà-la-môn. 

Còn hào quang Đức Phật, sáng chiếu cả ngày đêm. 

420 

Người mà có đích-đến, không phải trời hay tiên, 

Cũng không phải là ngưòd. 

Với ô-nhiễm đã diệt, người đó thành xứng đáng, 

Ta gọi bà-la-môn. 


423 



230 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Người biết những kiếp trước; thấy thiên giói, địa ngục, 
người đó đã đạt tới, sự chấm-dứt tái sinh, 
chứng ngộ tới siêu-trí; là Sa-môn thành tựu, 

Tất cả những thành-tựu, 

Ta gọi bà-la-môn. 

(Trích từ tập kinh "Pháp Cú”) 



Một Số Bài Kinh Điển Hình ‘231 

Kỉnh “Tâm Từ” 

{Metta Sutta) 

[Tình Thương Yêu Bao Trùm] 

(1) Người khéo léo bản thiện, 
và mong cầu an bình, 

nên thể hiện (như vầy): 

Có năng lực, hiền hòa, 

Ngay thẳng, thật ngay thẳng, 

Nhẹ nhàng và khiêm tốn, 

Sống dễ dàng, tri túc, 
các căn được chế ngự 
Cẩn trọng, không trơ tráo 
Không tham đắm gia dinh 
Không làm điều sai trái, 
bậc hiền trí chê cười. 

(2) Người ấy nên thực hành, 
giữ tâm niệm như sau: 

Nguyện tất cả chúng sinh, 
được hạnh phúc an bình, 

Nguyện cho tâm chúng sinh, 
được vui lòng như ý. 


Chúng sinh dù yêu mạnh, 


232 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


dài cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 
có mặt hay khuất mặt, 
dù ở gần ở xa, 
chưa sinh và đã sinh 

Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả, 
được tràn đầy hạnh phúc! 
Không lừa đảo lẫn nhau, 
Thường bất khinh khắp chốn 
Khi tâm đang oán giận, 
không mong hay nguyền rủa, 
cho ai khác bị hại, 

Như là một người mẹ, 
luôn che chở cho con, 
bằng cả mạng sống mình. 

Hãy phát tâm vô lượng, 
cho lòng Từ vô biên, 
bao trùm cả thế giới 
trên, dưód và khắp nơi, 
không cách trở hẹp hòi, 
hết giận hờn thù ghét. 

Khi đang đứng hay đi, 
khi ngồi hay khi nằm, 
bao giờ còn thức tỉnh, 



Một Sô Bài Kỉnh Điên Hình • 233 


giữ niệm “Từ Bi” này, 
đây chính là tâm trạng: 
Cao Đẹp nhất trong đời. 

Không roi vào tà kiến, 
giữ đạo đức, trí tuệ, 
từ bỏ các căn dục 

Ai làm được như vậy: 
không còn chui bào thai 

quay lại thế gian này.^ 


234 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Kinh “Điềm Lành” 

(Mangaỉa Sutta) 

[Những Điềm Lành Mang Lại Hạnh-Phúc] 

“Tôi nghe như vầy:^° 

“Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthĩ (Xá-vệ) trong 
Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi 

gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapiụdika)/' Lúc bấy giờ đã quá nửa 
khuya, một thiên thần với hào quang rạng rỡ, chiếu sáng cả Khu 
Rừng Jeta, đến gặp đức Thế Tôn, đảnh lễ chào đức Thế Tôn, và đứng 
qua một bên. Sau khi đứng qua một bên, vị thiên thần đó thưa với 
Đức Phật bằng những vần kệ như sau: 

1 . 

“Những thiên thần và người 
Ngày đêm trông điềm-lành 
Trăn trở về hạnh-phúc^^ 

Thỉnh cầu đức Thế Tôn 
Chỉ dạy cho con biết: 

‘Những Phúc Lành Cao Nhất!’. 

(Đức Thế Tôn dạy rằng:) 

2 . 

Không giao lưu người xấu^^ 

Gần gũi người trí hiền 
Kính trọng người đáng trọng 
- Là Phúc Lành Cao nhất. 


236 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


3 . 

Sống ở nơi thích-họp^'^ 

Đã tạo nhiều công-đức 

Chọn theo đường đúng đắn^^ 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

4 . 

Có kỹ năng, tháo vát^^ 

Thuần thục giữ giới-luật^^ 
Nói-lời thì dễ chịu^^ 

- Là Phúc Lành Cao nhất 

5 . 

Luôn phụng dưỡng mẹ cha 
Yêu thương vợ con nhiều 
Làm những nghề chánh thiện 

- Là Phúc Lành Cao Nhất. 

6 . 

Rộng lòng trong bố-thí 

Chánh trực trong tư-cách^^ 
Giúp người thân họ hàng 
Hành-động không tội lỗi 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

7 . 

Ngừng và tránh việc ác 
Không rượu chè, hút chích^° 


Một Số Bài Kinh Điển Hĩnh • 237 


Kiên trì giữ đức hạnh 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

8 . 

Kính trọng"* và khiêm nhường 

Hài lòng và biết ơn 

Nghe học Pháp đúng thời'^ 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

9 . 

Kiên nhẫn, biết nghe lời 
Gặp gỡ các sư thầy 
Thảo luận Pháp đúng lúc 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

10 . 

Tự chủ^^, sống phạm hạnh 
Nhìn thấy Bốn Diệu-Đe 
Và chứng ngộ Niết-bàn 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 

11 . 

Gặp phải lúc thăng-trầm 

(trong cuộc sống thế gian)^'* 
Tâm người vẫn vô-ưu, 

~ V .25 

Vô-nhiêm và vô-ngại 

- Là Phúc Lành Cao nhất. 


12 . 


238 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Ai làm được như vậy: 

Tự tại khắp mọi nơi 
Và không-bị chinh-phục 
Mọi nơi được hạnh-phúc 

Những điều trên chính là: 

Những Phúc Lành Cao Nhất.”^^ 

{''Kinh Tập”, II.4, Bộ Kinh Ngắn) 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 239 

Kỉnh “Lòi Khuyên Dạy Sigãla” 

(Sigaỉovada Sutta) 

[Giới-Luật dành cho những Phật tử tại gia] 

Tôi nghe như vầy: 

1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rặịagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được 
gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Rồi có Sigãla là con của một gia 
chủ, sau khi anh ta thức dậy sớm, anh ta đi ra khỏi thành Rãjagaha, 
đang vái lạy, với quần áo ướt và tóc ướt và chấp hai tay, hướng về 
các phương: đông, tây, nam, bắc, dưới (thiên đế), và trên (thiên đỉnh). 

2. Và đức Thế Tôn, sau khi thức dậy sớm và mặc y áo, mang y 
ngoài và bình bát đi tới thành Rãjagaha để khất thực. Và sau khi nhìn 
thấy Sigãla đang vái lạy các phương, đức Thế Tôn nói: “Này người 
con của gia chủ, tại sao anh thức dậy sớm để vái lạy các phương khác 
nhau như vậy?” 

“Thưa ngài, cha của tôi, khi sắp chết, đã dặn tôi phải làm như 
vậy. Và do đó, vì tôn trọng những lời dặn của cha mà tôi đã tôn kính, 
tôn vinh, và coi là thiêng liêng, nên tôi thức đậy sớm để vái lạy các 
phương theo cách như vậy.” 

“Này con trai của gia chủ, theo nghi luật của Thánh Nhân thì đó 
không phải là cách đúng đắn để cúng kính sáu phương. 

“Thưa ngài, vậy làm cách nào để thờ cúng sáu phương theo nghi 
luật của Thánh Nhân? Sẽ tốt lành nếu có bậc Thế Tôn chỉ dạy cho 
con cách đúng đắn để thờ cúng sáu phương theo nghi luật của Thánh 


Nhân.” 


240 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


“Rồi, này con trai của gia chủ, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ 
càng, ta sẽ nói”. “Dạ, thưa ngài,” Sigãla thưa. Và đức Thế Tôn đã 
nói điều này: 

(I) 

“Này chủ gia trẻ, một đệ tử thánh thiện (1) đã dẹp bỏ bốn điều 
xấu ác về đạo đức;'* (2) không làm những hành động xấu ác từ bốn 
động cơ thúc giục; (3) không bước xa tới sáu cửa để phung phí tiền 
của, tránh xa mười bốn điều xấu ác này, người ấy là người bảo vệ 
sáu phương, đang trên bước đường chinh phục cả hai thế giới, thành 
đạt trong thế giới đời này và thế giới đời sau. Khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó sẽ được tái sinh hạnh phúc trong một cõi trời. 

(1) “Cái gì là bốn (4) điều xấu ác mà đệ tử thánh thiện đã dẹp bỏ? 
Đó là sự sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm, và nói-dối. Đó là bốn điều xấu 
về đức-hạnh mà người ấy đã dẹp bỏ”. 

(2) “Bởi bốn (4) động cơ nào thúc giục mà đệ tử thánh thiện đã 
dẹp bỏ những nghiệp xấu ác? Nghiệp xấu ác được thực hiện từ động 
cơ thúc giục từ Tham, Sân, Si, và Sợ-hãi.^^ 

“Nhưng vì Nghi Luật Thánh Nhân không bị chi phối bởi những 
động cơ Tham, Sân, Si và Sợ-hãi này, cho nên một đệ tử thánh thiện 
không làm những nghiệp xấu ác do chúng thúc giục. 

3. “Và sáu cửa để phung phí tiền của mà đệ tử thánh thiện đã 
tránh bỏ là gì? 

(1) Uống rượu làm say sưa và ngu mụi đầu óc; 

(2) Đi ra ngoài đường vào những giờ không thích họp; 

(3) Tụ tập, đình đám; 

(4) Cờ bạc; 

(5) Giao du với bạn xấu; 


Một Số Bài Kinh Điển Hình ‘241 


(6) Thói quen lười biếng. 

(1) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) sự nguy-hại của việc uống rượu 
làm say sưa và ngu mụi đầu óc: 

i. Mất tiền của; 

ii. Gây cãi vả, xích mích; 

iii. Gây bệnh tật; 

iv. Mang tiếng xấu dân rượu-chè; 

V. Tư cách không đàng hoàng, đứng đắn; 
vi. Làm ngu mụi trí óc. 

(2) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) sự nguy-hại khi một người đi ra 
ngoài đường phố vào những giờ không thích hợp: 

i. Bản thân không được bảo vệ và đề phòng, 

ii. Vợ con do vậy cũng không có ai bảo vệ; 

hi. Tài sản tiền của do vậy cũng không có ai bảo vệ; 

iv. Bản thân có thể bị roi vào trường hợp là đối tượng bị tình nghi 

trong những chỗ có tệ nạn gây ra;^*' 

V. Tên tuổi bị tin xấu đồn đại; 

vi. Sẽ gặp nhiều rắc rối, phiền phức khác. 

(3) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) sự nguy-hại khi tụ tập, đình đám: 

i. Luôn tìm chỗ có nhảy múa? 

ii. Luôn tìm chỗ xướng ca, hát hò? 
ih. Luôn tìm chỗ có nhạc? 

iv. Luôn tìm chỗ ngâm thơ, kể chuyện? 

V. Luôn tìm chỗ nhấc tay, trống dùi, chủm chọe? 
vi. Luôn tìm chỗ đánh gõ trống cơm?^' 

(4) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) sự nguy-hại khi cờ bạc: 


242 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


i. Nếu mình thắng, sẽ bị người thua ghét; 

ii. Nếu mình thua, sẽ tiếc than tiền của bị mất; 

iii. Lãng phí tiền của không đáng; 

iv. Lời nói không còn giá trị nếu bị phân xử hay bị bắt ra tòa; 

V. Bị bạn bè, đồng nghiệp coi khinh; 

vi. Không được chào đón trong hôn nhân, vì mọi người đều cho 
rằng kẻ cờ bạc chắc chắn không thể nào làm chồng tốt. 

(5) “Này chủ gia trẻ, có sáu (6) sự nguy-hại khi giao lưu với bạn 
xấu: 

i. Gặp dân cờ bạc; 

ii. Kẻ trụy lạc, ăn chơi; 

iii. Kẻ nghiện rượu; 

iv. Kẻ gian lận; 

V. Kẻ lừa đảo; 

vi. Hay bất cứ kẻ bất hảo bạo lực nào. 

(6) “Này chủ gia trẻ có sáu (6) điều xấu xảy ra với sự lười biếng: 

i. Người lười biếng hay nói: trời lạnh quá, không thể làm được; 

ii. Người lười biếng hay nói: trời nóng quá, không thể làm được, 

iii. Người lười biếng hay nói: vào buổi sáng còn quá sớm, không 
thể làm được; 

iv. Người lười biếng hay nói: vào buổi chiều đã quá trễ, không 
thể làm được; 

V. Người lười biếng hay nói: đói bụng quá, không thể làm được; 

vi. Người lười biếng hay nói: no bụng quá, không thể làm được; 
Và cứ như vậy, những việc cần làm không bao giờ làm xong, 
do đó không làm ra thêm được gì và như vậy tiền của trong 
nhà cũng vơi cạn đi.” 



Một Số Bài Kinh Điển Hĩnh • 243 


(II) 

(A) “Này chủ gia trẻ, bốn (4) loại người nên được coi như kẻ thù, 
dù đang là bạn, đó là: 

(1) Kẻ tham, chỉ biết lấy; 

(2) Kẻ miệng lưỡi, chỉ biết nói; 

(3) Kẻ nịnh hót, chỉ biết ba phải; 

(4) Kẻ vô dụng, chỉ có mặt xấu. 

(1) “Trong số này, “Kẻ tham” được nhận dạng bởi vì bốn (4) điều 
sau và nên được coi như kẻ thù, dù đang là bạn: 

i. Tham lam, chỉ biết lấy, 

ii. Bỏ ra ít, đòi nhiều hơn; 

iii. Làm điều gì chỉ vì sợ hãi; 

iv. Chỉ tính lợi ích cho mình. 

(2) “Trong số này, “Kẻ miệng lưỡi”, chỉ biết nói, được nhận dạng 
vì bốn (4) điều sau và nên được coi như kẻ thù, dù đang là bạn: 

i. Hay nói về sự hào hiệp trong quá khứ; 

ii. Hứa hẹn sự rộng lượng trong việc tương lai; 

iii. Toàn nói chuyện đạo đức suông; 

iv. Khi gặp chuyện cần nhờ thì không giúp được gì; chỉ nói chứ 
không làm được. 

(3) “Trong số này, “Kẻ nịnh hót” hay “ba phải” được nhận dạng 
vì bốn (4) điều sau và nên được coi như kẻ thù, dù đang là bạn: 

i. Điều tốt cũng theo; 

ii. Điều xấu cũng theo; 

iii. Khen trước mặt; 

iv. Nói xấu sau lưng. 


244 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


(4) “Trong số này, “Kẻ vô dụng” được nhận dạng vì bốn (4) điều 
sau và nên được coi như kẻ thù, dù đang là bạn: 

i. Chỉ là bạn khi nhậu nhẹt (bạn nhậu); 

ii. Chỉ làm bạn khi lang bang, ở đường phố lúc không thích hợp 
(bạn hè phố); 

iii. Chỉ là bạn ở nơi tụ tập, đình đám (bạn chơi bòd); 

iv. Chỉ là bạn ở sòng bạc (bạn cờ bạc). 


(B) “Này chủ gia trẻ, có bốn (4) loại người nên được coi là bạn tốt: 

(1) Bạn giúp đỡ mình 

(2) Bạn tâm giao, chia sẻ buồn vui 

(3) Bạn khuyên bảo, góp ý 

(4) Bạn thông cảm. 

(1) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn giúp đỡ” được nhận dạng 
vì bốn (4) điều sau và nên được coi là bạn tốt: 

i. Bạn bảo vệ mình khi mình bất cẩn. 

ii. Bạn bảo vệ tiền của của mình khi mình bất cẩn. 

iii. Bạn trở thành chỗ nương tựa khi mình gặp nguy khốn. 

iv. Khi bạn đã hứa giúp việc gì, bạn thường giúp nhiều hơn. 

(2) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn tâm giao, chia sẻ”, được 
nhận dạng vì bốn (4) điều sau và nên được coi là bạn tốt: 

i. Bạn không dấu bí mật của bạn. 

ii. Bạn giữ kín bí mật của người khác. 

iii. Trong nguy khốn, không bỏ rơi bạn bè. 

iv. Trong hoạn nạn, có thể hy sinh mạng mình vì bạn bè. 

(3) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn khuyên bảo, góp ý”, được 
nhận dạng vì bốn (4) điều sau và nên được coi là bạn tốt: 



Một Số Bài Kinh Điển Hình • 245 

i. Bạn khuyên ngăn mình không làm điều xấu. 

ii. Bạn khuyến khích mình nên làm điều tốt. 

iii. Bạn nói rõ những điều mình chua biết (tu vấn). 

iv. Bạn chỉ cho mình con đuờng tâm linh cao đẹp để đuợc (tái 
sinh) lên cõi Trời. 

(4) Trong số này, này chủ gia trẻ, “Bạn thông cảm” đuợc nhận 
dạng vì bốn (4) điều sau và nên đuợc coi là bạn tốt: 

i. Bạn không vui khi mình gặp bất hạnh. 

ii. Bạn vui mừng khi mình giàu có, hạnh phúc. 

iii. Bạn ngăn nguời khác nói xấu về mình. 

iv. Bạn khen nguời khác nói tốt về mình. 

(III) 

27. “Và bây giờ, này con trai của gia chủ, làm cách nào một đệ 
tử thánh thiện bảo vệ sáu phuong? Sáu thứ này đuợc coi là sáu 
phuong. Phuơng đông biểu thị cho cha mẹ. Phuơng nam biểu thị cho 
thầy cô. Phuong tây là vợ chồng. Phuơng bắc là bạn bè. Duód thiên 
đế là những nguời ở, nguời làm và nguời giúp việc. Trên thiên đỉnh 

^32 

là những tu sĩ và bà-la-môn. 

(1) Đông: Cha Mẹ 

28. [1] “(a) Có năm cách một nguời con nên chăm lo cho cha 
mẹ là phuơng đông. [Nguời con nên biết nghĩ:] 

(i) Sau khi đã đuợc nuôi nấng bởi cha mẹ, tôi sẽ nuôi nấng cha 
mẹ. 

(ii) Tôi sẽ làm thay những nghĩa vụ công việc của cha mẹ. 

(hi) Tôi sẽ giữ gìn nối tiếp gia phong của gia đình. 

(iv) Tôi sẽ sống xứng đáng với tài sản tôi đuợc thừa kế. 


246 • Những Điều Phật Đã Dạy 


(v) Sau khi cha mẹ qua đời, tôi sẽ thay mặt họ cúng dường phân 
phát quà biếu.’^^ 

(b) Và có năm cách cha mẹ, được con cái chăm lo cho mình như 
phưong đông, nên chăm lo lại như vầy: 

(i) Ngăn cản con cái làm điều xấu ác, 

(ii) ủng hộ trợ giúp con cái làm điều tốt thiện, 

(hi) Dạy con các kỹ năng nghề nghiệp, (iv) chọn vợ gã chồng 
thích họp cho con, và 

(v) Khi đến lúc thích hợp, chuyển giao tài sản kế thừa cho con 
cái (để tránh những tranh chấp tưong tàn, và mất mát tiền của cho 
người phân xử... về sau) 

“Theo cách như vậy là phưong đông đã được che chở, là làm 
cho phưong đông được bình-an và không còn sợ-hãi. 

(2) Nam: Thầy Cô: 

29. [2] “(a) Có năm cách những học trò nên chăm lo cho thầy cô 
giáo là phương nam: 

(i) Khi gặp thì đứng dậy kính chào, 

(ii) Đứng hầu hạ thầy cô, 

(hi) Chú tâm lắng nghe lời thầy cô, 

(iv) Phục vụ thầy cô, và 

(v) Nắm vững các kỹ năng mà thầy cô đã chỉ dạy. 

(b) Và có năm cách các thầy cô, được học trò chăm lo cho mình 
như phương nam như vậy, nên chăm lo lại như vầy: 

(i) Chỉ dạy đầy đủ cho học trò, 

(ii) Bảo đảm học trò nắm được những điều cần nắm vững, 

(iii) Dạy học trò đầy đủ về căn bản kỹ năng nghề nghiệp, 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 247 

(iv) Giới thiệu học trò tới những bạn bè và đồng nghiệp của mình, 
và 

(v) Mang lại sự an toàn cho học trò về mọi mặt. 

“Theo cách như vậy là phương nam được che chở, là làm cho 
phương nam được bình-an và không còn sợ-hãi. 

(3) Tây: Vợ Chồng: 

30. [3] “(a) Có năm cách ngưòd chồng nên chăm lo cho vợ mình 
là phương phương: 

(i) Tôn trọng người vợ, 

(ii) Hòa nhã, không nói chê nói xấu người vợ, 

(iii) Chung thủy với người vợ, 

(iv) Trao quyền hạn cho vợ, và 

(v) Mua tặng những đồ trang sức cho vợ. 

(b) Và có năm cách một người vợ, được chồng chăm lo cho 
mình như phương tây như ậy, nên chăm lo lại như vầy: 

(i) Quán xuyến đảm đang việc nhà, 

(ii) Đối xử tốt với người ở, 

(hi) Chung thủy vói chồng, 

(iv) Bảo vệ tài sản của cải, và 

(v) Khéo léo và giỏi giang trong những việc khác. 

“Theo cách như vậy là phương tây được che chở, là làm cho 
phương tây được bình-an và không còn sợ-hãi. 

(4) Bắc: Bạn bè, đồng sự, đồng sự: 

31. [4] “(a) Có năm cách một người nên chăm lo cho bạn bè và 
đồng sự (đồng nghiệp, thiện hữu) như phương bắc: 

(i) Rộng lòng, tặng biếu quà cho bạn, 


248 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


(ii) Nói lòi hòa nhã, tử tế, 

(iii) Chăm lo các phúc lợi của họ, 

(iv) Coi bạn như bản thân mình, và 

(v) Giữ lời hứa. 

(b) Và có năm cách những bạn bè và đồng sự, được bạn chăm 
lo cho mình như phương bắc, nên chăm lo lại như vầy: 

(i) Chăm sóc bạn khi bạn không thể tự chăm sóc, 

(ii) Coi ngó giùm tài sản của bạn khi bạn không thể tự coi ngó, 

(iii) Làm chỗ nương nhờ khi bạn bị sợ hãi, 

(iv) Không bỏ rơi bạn trong lúc bạn gặp khó khăn, hoạn nạn, và 

(v) Thể hiện sự quan tâm tới con cái người nhà của bạn mình. 
Theo cách như vậy là phương bắc được che chở, là làm cho phương 
bắc được bình-an và không còn sợ-hãi. 

(5) Thiên đế (nadir): Người ở, người làm, nhân công... 

32. [5] “(a) Có năm cách một người chủ nên chăm lo cho những 
người ở và người làm của mình là phương dưới (thiên đế): 

(i) Giao việc làm đúng với khả năng, sức lực của họ, 

(ii) Chu cấp thức ăn và trả lương cho họ, 

(iii) Chăm sóc họ khi họ bị đau bệnh, 

(iv) Chia sẻ những món ngon món quý cho họ, và 

(v) Cho họ nghĩ ngơi, nghỉ phép đúng lúc. 

(b) Và có năm cách những người ở và người làm, được người 
chủ chăm lo cho mình như phương dưới như vậy, nên chăm lo lại 
như vầy: 

(i) Thức dậy trước chủ, 

(ii) đi ngủ sau chủ, 

(iii) chỉ lấy những thứ được cho, không gian-cắp, 


Một Số Bài Kinh Điển Hĩnh • 249 

(iv) làm đúng làm tốt các công việc, và 

(v) nói tốt, giữ tiếng giữ danh cho chủ của mình. Theo cách như 
vậy là phương dưới được che chở, là làm cho phương dưới được 
bình-an và không còn sợ-hãi. 

6. Thiên đỉnh (zenith): Thánh nhân, sư thầy, tu sĩ, bà-la-môn 
(chân chính), những người kính đạo ... 

33. [6] (a) “Có năm cách một người nên chăm lo cho những tu sĩ 
và bà-la-môn là phương trên (thiên đỉnh): 

(i) Có nói lời thân mến đối với họ, 

(ii) Có hành động thân mến đối vói họ, 

(hi) Có ý-nghĩ thân mến đối với họ, 

(iv) Mở rộng cửa nhà chào đón họ, và 

(v) Chu cấp cúng dường những thứ cần thiết giúp họ nuôi thân 
(để tu hành). 

(b) Và đáp lại, những tu sĩ và bà-la-môn, được người chăm lo 
cho mình như phương trên như vậy, nên chăm lo lại như vầy: 

(i) Khuyên ngăn họ tránh bỏ điều xấu ác, 

(ii) Khuyến khích khuyên dạy họ làm điều tốt thiện, 

(hi) Có lòng bi-mẫn một cách nhân từ đối vói họ, 

(iv) Truyền dạy cho họ những điều họ chưa nghe chưa biết, và 

(v) Chỉ cho họ con-đường hướng lên (tái sinh) cõi trời. 

“Theo cách như vậy là phương trên được che chở, là làm cho 
phương trên được bình-an và không còn sợ-hãi.” 

Sau khi lời này đã được nói ra bởi đức Thế Tôn, chủ gia trẻ Sigãla 
nói điều này: 

“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! 
Đức Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, giống như đức 


250 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Thế Tôn đã dựng đứng lại thứ đã bị quăng đổ, khai mở những thứ bị 
che dấu, chỉ đuờng cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho 
những nguòd có mắt sáng có thể nhìn thấy mọi thứ. Cứ nhu vậy, Giáo 
Pháp đã đuợc đức Thế Tôn khéo léo giảng dạy bằng nhiều cách. 

“Nay con xin quy y nuơng tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, 
và theo Tăng đoàn các Tỳ kheo. Mong đức Thế Tôn chấp nhận chúng 
con là những đệ tử tại gia đã quy y nuơng tựa từ nay đến hết đời.” 

(Trích kinh DN 31) 
(Lời Khuyên Dạy Sigãla) 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 251 

Kinh “Ví Dụ Tấm Vải” 

(Vatthũpama Sutta) 

[Tự Mình Làm Trong Sạch Mình] 

Tôi nghe như vầy: 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthĩ (Xá-vệ) trong 
Khu Vườn (của thái tử) Jeta trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi 
gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). 

Lúc đó, đức Thế Tôn nhìn xuống các Tỳ kheo và nói: “Này các 
Tỳ kheo”. Các Tỳ kheo đáp lại: “Dạ, thưa Thế Tôn”. Đức Thế Tôn 
đã nói: 

1. “Nếu một tấm vải bị dính đất hoặc dơ dáy được một người thợ 
nhuộm nhúng vào thùng nhuộm— màu xanh, vàng, đỏ hay hồng— thì 
nó vẫn là tấm vải có màu xấu và dơ dáy. Vì sao? Bởi vì tấm vải đó 
không sạch. Tương như tự vậy, này các Tỳ kheo, khi tâm người 
không trong sạch, thì ắt hẳn một cuộc sống tương lai xấu được trông 
đợi. 

2. “Neu một tấm vải hoàn toàn sạch được một người thợ nhuộm 
nhúng vào thùng nhuộm— màu xanh, vàng, đỏ hay hồng— thì nó sẽ 
trở thành tấm vải có màu đẹp và sạch sẽ. Vì sao? Bởi vì tấm vải đó 
sạch. Tương tự như vậy, này các Tỳ kheo, khi tâm người trong sạch, 
ắt hẳn một cuộc sống tương lai tốt được trông đợi. 

3. “Bây giờ, thế nào là sự không trong sạch (không thanh tịnh, 
bất tịnh, dính nhiễm, bị ô-nhiễm) của tâm? Sự tham-lam— sự quá 
tham-muốn— là một sự không sạch của tâm; sự thù ghét ... sự tực 
giận ... sự oán hận ... sự đạo đức giả ... sự hiểm độc ... sự gen tỵ sự 


252 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


hám lợi ... sự gian trá ... sự lừa đảo ... sự ngang bướng ... sự kiêu 
căng ... sự phóng đại... sự lưòd biếng là một sự không sạch của tâm. 

“Này các Tỳ kheo, khi Tỳ kheo đó nhận biết sự tham-lam— sự 
quá tham-muốn— là một sự không sạch của tâm, thì người đó dẹp- 
bỏ nó; khi người đó nhận biểt sự thù ghét ... sự tực giận ... sự oán 
hận ... sự đạo đức giả ... sự hiểm độc ... sự gen tỵ sự hám lợi ... sự 
gian trá ... sự lừa đảo ... sự ngang bướng ... sự kiêu căng ... sự 
phóng đại... sự lười biếng là một sự không sạch của tâm, thì người 
đó dẹp-bỏ nó. 

“Này các Tỳ kheo, khi Tỳ kheo đó đã dẹp-bỏ sự tham-lam— sự 
quá tham-muốn— sau khi nhận biết nó là một sự không sạch của tâm; 
khi người đó đã dẹp-bỏ sự thù ghét ... sự tực giận ... sự oán hận ... 
sự đạo đức giả ... sự hiểm độc ... sự gen tỵ sự hám lợi ... sự gian trá 
... sự lừa đảo ... sự ngang bướng ... sự kiêu căng ... sự phóng đại... 
sự lười biếng, sau khi nhận biết nó là một sự không sạch của tâm, 
thì: 

— (i) người đó tìm thấy niềm-vui êm đềm (tĩnh lặng, thanh bình) 
[= sự hài lòng, mãn nguyện] trong bậc Giác-Ngộ (Phật); [biết rằng]: 
“Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã giác ngộ toàn thiện, đã thành tựu 
về sự hiểu-biết trực-tiếp (chân trí) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc 
hiểu biết thế giới Người dẫn dắt tối thượng của những người cần 
được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài ngưòd, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.” 

— (ii) người đó tìm thấy niềm-vui êm đềm trong Giáo Pháp 
(Pháp): [biết rằng]: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày một 
cách hay khéo; nó có thể được chứng ngộ được ở đây ngay trong 
kiếp này; nó có thể mang lại kết quả tức thì; nó mời mọi người “đến 



Một Sô Bài Kỉnh Điên Hình • 253 

để thấy” (điều tra, tìm hiểu); nó dẫn tới mục-tiêu [Niết-bànỳ, nó có 
thể được tự thân chứng ngộ bởi người có hiền trí. 

— (iii) người đó tìm thấy niềm-vui êm đềm trong Tăng Đoàn 
(Tăng): [biết rằng]: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế là đức-hạnh 
(có giới-hạnh), chánh trực, trí tuệ, làm tốt bổn phận. Tăng Đoàn đó 

gồm Bốn Cặp, Tám Hạng Người,là đáng được tặng quà, đáng được 
tiếp đón, đáng được cúng dường, là ruộng gieo trồng công đức cao 

iX/i , 4.-X /VI X91Ẩ - „35 

nhât (phước điên vô thượng) ở thê gian.” 

4. “Cuối cùng, với những sự không sạch đã được từ-bỏ, đã được 
ói-bỏ, đã được thải-bỏ, đã được dẹp-bỏ, và với ý-nghĩ rằng mình đã 
được phú cho niềm-vui êm đềm trong Đức Phật— trong Giáo Pháp— 
trong Tăng Đoàn— người đó được tiếp xúc bởi một cảm-giác đối với 
Ý-Nghĩa và Sự-Thật, và người đó nhận được niềm vui-mừng đi kèm 
Sự Thật; khi người đó vui-mừng, niềm hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh; khi 
tâm được hoan-hỷ, thân được thư-thái (khinh an); khi thân được thư 
thái, người cảm nhận sự hài-lòng (mãn nguyện): cái tâm của một 
người hài-lòng thì đạt-định (tập trung). 

5. “Một Tỳ kheo mà đã đạt tới trạng thái như vậy về giới-hạnh 
(giới), về tu-dưỡng tâm (thiền định) và về trí-tuệ (tuệ), và nếu không 
còn trở-ngại khác [đối với đời sống tâm linh của người đó], thì người 
đó có thể dự phần trong một bữa com ngon nhất với đầy đủ nước xốt 
và cà-ry. Giống như một tấm vải bị dính đất và dơ dáy được nhúng 
vào một chậu nước sạch, nó sẽ trở thành sạch và không còn dơ dáy; 
giống như miếng vàng thô nhúng luyện qua lò lửa, nó sẽ trở thành 
sạch và tinh khiết. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo mà đã đạt tới 
trạng thái như vậy về giới-hạnh (giới), về tu-dưỡng tâm (thiền định) 
và về trí-tuệ (tuệ), thì người đó có thể dự phần trong một bữa cơm 
ngon nhất với đầy đủ nước xốt và cà-ry, và không-còn trở-ngại (sự 


254 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


nguy-hại) nào đối với người đó [đối với đời sống tâm linh của người 
đó]. 

6. “Bằng những ý-nghĩ của tâm-từ (Từ)— của tâm-bi (Bi) — của 
tâm tùy-hỷ (Hỷ) — của tâm buông-xả (Xả), người đó bao trùm một 
phưong ... cũng giống như vậy với phưong thứ hai, phưong thứ ba, 
phưong thứ tư, trên, dưới, dọc-ngang; toàn thể chiều dài và chiều 
rộng của thế giới rộng lớn được bao trùm thấm đẫm bởi ý-nghĩ chiếu 
sáng của một cái tâm bao-trùm, bao la và vô biên, không còn sự thù- 
ghét, không còn sự ác-ý. 

“Có (trạng thái) này; có một tầng (hiện-hữu) thấp hơn và có một 
tầng cao hơn, hoặc ‘(trạng thái) đang hiện-hữu, (trạng thái) thấp hơn, 
(trạng thái) siêu xuất hơn’. 36 Sự Giải-Thoát nằm vượt trên ‘cõi giới 
của những nhận-thức’ này”. 37 Khi người đó biết và thấy điều này, 
tâm người đó được giải-thoát khỏi những sự không-sạch (ô nhiễm, 
lậu hoặc) của khoái-lạc giác-quan (dục lậu), của [dục-vọng muốn] 
hên tục sự hiện-hữu (hữu lậu), của sự vô-minh (vô-minh lậu) . Khi 
(tâm) được giải-thoát, thì có sự-biết (nó) được giải-thoát. Rồi người 
đó biết: ‘Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn gì cần phải làm (với sự tu tập) nữa’. 
Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo như vậy được nói là đã tắm sạch ở 
bên trong. 

7. Lúc bấy giờ, có một bà-la-môn tên là Sundarika-Bharadvaja 
ngồi gần đó đã hỏi Đức Thế Tôn như sau: 

“Thầy Cồ-Đàm có đi tắm gội ở sông Bahuka hay không?” 

“Này bà-la-môn, sông Bahuka thì dính dáng gì đến vấn đề này? 
Nó làm được điều gì (tốt cho ta)?” 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 255 

“Thưa Thầy cồ-đàm, dòng sông Bahuka được nhiều người cho 
là làm trong sạch con người, là linh thiêng. Nhiều người đã gội sạch 
tội lỗi ở sông Bahuka đó.” 

Lúc đó, đức Thế Tôn mới nói cho bà-la-môn Sundarika- 
Bharadvaja bằng lời thi kệ như sau: 

“Sông Bãhukã và Adhikakkã 
Sông Gay ã, Sundarikã 
Sarassatĩ, Payãna và Bãhumatĩ 
Người ngu tắm cả đời 
Không tẩy được nghiệp đen 
Người hận thù, ác độc 
Càng không sạch được gì. 

Ai nội tâm trong sạch 

Mỗi ngày đều hạnh phúc 
Mỗi ngày đều thiêng liêng 
Sạch sẽ, nghiệp thanh tịnh 
Giữ mình theo giới-luật. 

Vì vậy bà-la-môn 

Hãy đến tắm ở đây: 

Thương mọi sinh vật sống 
Không sát-sinh, nói-dối 
Không gian-cắp, keo-kiệt 
Không keo-kiệt tham lam 
Mà sống trong sự tin-tưởng 


Đi Gaya làm gì? 



256 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Nên về ‘tắm ao ta’ 

‘Giếng nhà mình’ là Gayã.” 

Lúc này bà-la-môn Sundarika-Bhàradvàja đã thưa với Thầy cồ- 
Đàm: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! 
Đức Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, giống như Thầy 
Cồ-Đàm đã dựng đứng lại thứ đã bị quăng đổ, khai mở những thứ bị 
che dấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho 
những ngưòd có mắt sáng có thể nhìn thấy mọi thứ. Cứ như vậy, Giáo 
Pháp đã được Thầy Cồ-Đàm khéo léo giảng dạy bằng nhiều cách. 

“Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm, theo Giáo 
Pháp, và theo Tăng đoàn các Tỳ kheo. Con xin Thầy Cồ-Đàm chấp 
nhận cho được gia nhập Tăng Đoàn và được thụ lãnh Đại Thọ Giới 
dưới Thầy Cồ-Đàm.” 

Bà-la-môn Sundarika-Bhàradvàja đã được nhận vào Tăng Đoàn 
và thụ lãnh Đại Thọ Giới (thành Tỳ kheo). Không lâu sau khi Đại 
Thọ Giới, Thầy Bhàradvàja sống tu một mình, lui về (thu mình), 
chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, và ngay trong kiếp này, đã 
chứng ngộ và an trú trạng thái Vô-Thượng mà vì mục-tiệu đó những 
người họ tộc đã đúng đắn rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành. 

Và Thầy ấy biết: ‘Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện- 
hữu này nữa. ’ 

“Sinh đã tận hết, đời sống thánh thiện đã được sống, cái gì phải 
làm đã được làm, ‘Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn gì cần phải làm (với sự tu 
tập) nữa.’.” 


Và, theo cách này, Ngài Bhàradvàja đã trở thành một trong những 
bậc A-la-hán.” 


(lược trích kinh MN 07, Trung Kinh Bộ) 


258 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Một Số Bài Kinh Điển Hình • 259 

Kinh “Tất Cả Những Ô-Nhiễm” 

(Sabbãsava Sutta) 

[Phòng-Trừ Những Âu-Lo & Phiền-Khổ] 

[Tu Tập Bảy Cách Suy-Xét] 

Tôi nghe như vầy: 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthĩ (Xá-vệ) trong 
Khu Vườn (của thái tử) Jeta trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi 
gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). 

Lúc đó, đức Thế Tôn nhìn xuống các Tỳ kheo và nói: “Này các 
Tỳ kheo”. Các Tỳ kheo đáp lại: “Dạ, thưa Thế Tôn”. Đức Thế Tôn 
đã nói: 

[Phần Dần Nhập} 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những phương pháp 
phòng-trừ tất cả những âu-lo và phiền-khổ [những ô-nhiễm, những 

lậu-hoặc].^* Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Đức Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Rồi đức Thế Tôn 
đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, ta nói sự phòng-trừ những âu-lo và phiền-khổ 
cho (có thể thực hiện được bởi) người thấy và biết, chứ không phải 
cho người không thấy và không biết. Một người cần phải thấy và biết 
những gì thì mới có thể làm được sự phòng-trừ những âu-lo và phiền- 
khố? Đó gồm sự chú-tâm kỹ càng (như-lý tác-ý; sự suy-xét hay quán- 
chiếu một cách khôn khéo) và sự chú-tâm không kỹ càng (phi như-lý 
tác-ý; sự suy-xét hay quán-chiêu không khôn khéo). 


260 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


“Đối với những người chú-tâm không kỹ càng thì khởi sinh 
những âu-lo và phiền-khổ vốn chưa khởi sinh; [thêm nữa], làm gia 
tăng những âu-lo và phiền-khổ đã khởi sinh. 

“Đối với những người chú-tâm kỹ càng thì không làm khởi sinh 
những âu-lo và phiền-khổ vốn chưa khởi sinh; [thêm nữa] không làm 
gia tăng những âu-lo và phiền-khổ đã khởi sinh. 

“Này các Tỳ kheo: 

(1) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng sự trí-tuệ 
(minh sát); 

(2) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng cách 
kiềm-chế; 

(3) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng cách sử- 
dụng; 

(4) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng cách chịu- 
đựng; 

(5) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng cách 
tránh-né; 

(6) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng cách 
phân-tán; 

(7) Có những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng cách tu- 
tập. 

[Phần Giảng Giải] 

(1) Những âu-lo và phiền-khổ được phòng trừ bằng Trí-Tuệ 
(minh sát): 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘261 


(1.1) “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền- 
khổ được phòng trừ bằng trí-tuệ? Này các Tỳ kheo, một người phàm 
phu không được chỉ dạy; là ngưòd không gặp những Thánh Nhân; 
không học hiểu những giáo lý của Thánh Nhân; không được chỉ dạy 
về những giáo lý của Thánh Nhân; không gặp những thiện nhân 
(người tốt); không học hiểu những giáo lý của thiện nhân; không hiểu 
được điều gì nên [được] chú-tâm (tác-ý, suy-xét, quán chiếu, để ý 
bằng tâm) và điều gì không nên được chú-tâm. Bởi vì không hiểu 
được điều gì nên [được] chú-tâm và điều gì không nên [được] chú- 
tâm, cho nên người đó cứ chú-tâm tới những điều không nên [được] 
chú-tâm, mà không chú-tâm tới những điều nên [được] chú-tâm. 

(a) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều không 
nên chú-tâm (tác-ý, suy-xét) mà người đó lại chú-tâm? Nếu, trong 
một người, khi chú-tâm tói những điều nào đó thì: 

— Làm khởi sinh ô-nhiễm [do, của] khoái-lạc giác-quan (dục lậu) 
vốn chưa khỏi sinh, [và thêm nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm 
khoái-lạc giác-quan đã khởi sinh trong người đó; 

— Làm khởi sinh những ô-nhiễm [do, của] dục-vọng muốn liên 
tục hiện-hữu và trở-thành (hữu lậu) vốn chưa khởi sinh, [và thêm 
nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm dục-vọng muốn liên tục hiện-hữu 
và trở-thành đã khởi sinh trong người đó; 

— Làm khởi sinh những ô-nhiễm [do, của] vô-minh (vô-minh 
lậu), [và thêm nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm vô-minh đã khởi 
sinh trong ngưòd đó; 

“Do vậy, đó là những điều không nên chú-tâm, nhưng người đó 


lại chú-tâm.” 



262 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


(b) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều nên 
chú-tâm người đó lại không chú-tâm? Neu, trong một người, khi chú- 
tâm tới những điều nào đó thì: 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] khoái-lạc giác-quan 
(dục lậu) vốn chưa khởi sinh, [và thêm nữa] làm biển mất những ô- 
nhiễm khoái-lạc giác-quan đã khởi sinh trong người đó; 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] dục-vọng muốn 
được hiện-hữu và trở-thành (hữu dục) vốn chưa khởi sinh, [và thêm 
nữa] làm biển mất những ô-nhiễm dục-vọng muốn được hiện-hữu và 
trở-thành đã khởi sinh trong người đó; 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] vô-minh (vô-munh 
lậu) vốn chưa được khỏi sinh, [và thêm nữa] làm biển mất những ô- 
nhiễm vô-minh đã khởi sinh trong người đó; 

“Do vậy, đó là những điều nên chú-tâm, nhưng người đó lại 
không chú-tâm.” 

(c) “Bỏd vì chú-tâm tới những điều không nên chú-tâm, và không 
chú-tâm những điều nên chú-tâm, cho nên làm khởi sinh những ô- 
nhiễm vốn chưa khởi sinh và làm gia tăng những ô-nhiễm đã khởi 
sinh trong người đó. Người đó chú-tâm một cách không khôn khéo 
(một cách không nên, không cần thiết, không lợi-lạc) theo cách như 
sau: 


Tôi đã hiện hữu trong quá khứ? 

Tôi không hiện hữu trong quá khứ? 

Tôi là gì trong quá khứ ? 

Tôi như sao trong quá khứ ? 

Như đã từng là cái gì, thì tôi đã tái sinh thành cái đó trong quá 
khứ? 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 263 


Tôi sẽ hiện hữu trong tương lai? 

Tôi sẽ không hiện hữu trong tương lai? 

Tôi sẽ là gì trong tương lai? 

Tôi sẽ như sao trong tương lai? 

Như từng là cái gì, thì tôi đã tái sinh thành cái đó trong tương 
lai? 

Hoặc bây giờ trong hiện tại người đó lại nghi ngờ về bản thân 
mình như sau: 


Tôi là tôi? 

Tôi không là tôi? 

Tôi là gì? 

Tôi như sao? 

Con người ‘tôi’ đến đây từ khi nào? 
‘Con người" đó rồi sẽ đi về đâu? 


“Khi người đó chú-tâm không kỹ càng theo cách này, thì một 
trong sáu quan-điểm sai lầm (tà kiến) sẽ khởi sinh trong người đó, 
như sau: 

(i) Tôi có một bản Ngã: quan-điểm này khỏi sinh trong người 
đó như nó là đúng và thực. 

(ii) Tôi không có một bản Ngã: quan-điểm này khỏi sinh 
trong người đó như nó là đúng và thực. 

(iii) Bằng bản Ngã, tôi nhận thức bản Ngã: quan-điểm này 
khởi sinh trong người đó như nó là đúng và thực. 

(iv) Bằng bản Ngã, tôi nhận thức sự vô-Ngã: quan-điểm này 
khởi sinh trong người đó như nó là đúng và thực. 



264 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


(v) Bằng sự vô-Ngã, tôi nhận thức bản Ngã : quan-điểm này 
khởi sinh trong người đó như nó là đúng và thực. 

(vi) Hoặc một quan-điểm sai lầm khỏi sinh trong người đó 
như sau: bản Ngã này của tôi, chính nó nói và nó cảm nhận, nó 
nhận lãnh những kết quả của nghiệp tốt và nghiệp xấu ở đây ở 
kia, lúc này lúc khác; bản Ngã này là thường hằng, ổn định, 
trường cửu, bất biến đổi, tồn tại trước sau mãi mãi như một. 

“Này các Tỳ kheo, điều đó được gọi là sự bị dính-mắc trong 
những quan-điểm này nọ; được gọi là một rừng quan-điểm, sự 
hoang-mang về những quan-điểm, sự rối-kẹt trong những quan- 
điểm, sự khích-động (tranh đấu) của những quan-điểm, sự trói-buộc 
(gông cùm) của những quan-điểm. Này các Tỳ kheo, một người 
phàm phu không được chỉ dạy bị trói-buộc bởi những gông-cùm của 
những quan-điểm này nọ (tà kiến) thì không giải-thoát bản thân khỏi 
sự ‘sinh, già và chết’, sự buồn sầu, than khóc, đau đớn, phiền ưu, và 
tuyệt vọng; ta nói rằng người đó không giải-thoát khỏi sự khổ 
{dukkha). 

(1.2) “Và, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy; là người gặp những Thánh Nhân; học hiểu những giáo lý của 
Thánh Nhân; được chỉ dạy về những giáo lý của Thánh Nhân; gặp 
những thiện nhân (người tốt); học hiểu những giáo lý của thiện nhân; 
hiểu được điều gì nên [được] chú-tâm (tác-ý, suy-xét, quán chiếu, để 
ý bằng tâm) và điều gì không nên được chú-tâm. Bởi vì hiểu được 
điều gì nên [được] chú-tâm và điều gì không nên [được] chú-tâm, 
cho nên người đó chú-tâm tới những điều nên [được] chú-tâm, và 
không chú-tâm tới những điều không nên [được] chú-tâm 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 265 


(a) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều 
không nên chú-tâm (tác-ý, suy-xét) thì người đó không chú-tâm? 
Nếu, trong một người, khi chú-tâm tới những điều nào đó thì: 

— Làm khởi sinh ô-nhiễm [do, của] khoái-lạc giác-quan (dục lậu) 
vốn chưa khỏi sinh, [và thêm nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm 
khoái-lạc giác-quan đã khởi sinh trong người đó; 

— Làm khởi sinh những ô-nhiễm [do, của] dục-vọng muốn liên 
tục hiện-hữu và trở-thành (hữu lậu) vốn chưa khởi sinh, [và thêm 
nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm dục-vọng muốn liên tục hiện-hữu 
và trở-thành đã khởi sinh trong người đó; 

— Làm khởi sinh những ô-nhiễm [do, của] vô-minh (vô-minh 
lậu), [và thêm nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm vô-minh đã khởi 
sinh trong người đó; 

“Do vậy, đó là những điều không nên chú-tâm, nên người đó 
không chú-tâm.” 

(b) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều nên 
chú-tâm người đó thì người đó chú-tâm? Neu, trong một người, khi 
chú-tâm tói những điều nào đó thì: 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] khoái-lạc giác-quan 
(dục lậu) vốn chưa khởi sinh, [và thêm nữa] làm biển mất những ô- 
nhiễm khoái-lạc giác-quan đã khởi sinh trong người đó; 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] dục-vọng muốn 
được hiện-hữu và trở-thành (hữu dục) vốn chưa khởi sinh, [và thêm 
nữa] làm biển mất những ô-nhiễm dục-vọng muốn được hiện-hữu và 
trở-thành đã khởi sinh trong người đó; 



266 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] vô-minh (vô-munh 
lậu) vốn chưa được khởi sinh, [và thêm nữa] làm biển mất những ô- 
nhiễm vô-minh đã khởi sinh trong người đó; 

“Do vậy, đó là những điều nên chú-tâm, thì người đó chú-tâmP 

(c) “Bằng cách không chú-tâm tói những điều không nên chú- 
tâm và chỉ chú-tâm tới những những điều nên chú-tâm, nên không 
làm khởi sinh những ô-nhiễm vốn chưa khởi sinh, [và thêm nữa] làm 
biến mất những ô-nhiễm đã khởi sinh trong người đó. 

— “Người đó chú-tâm một cách kỹ càng (một cách khôn khéo; 
như lý tác ý) rằng: Đây là Kho idukkha). 

— “Người đó chú-tâm một cách kỹ càng rằng: Đây là Nguồn-gổc 
Khô {dukkha-samudaya). 

— “Người đó chú-tâm một cách kỹ càng rằng: Đây là sự Chấm- 
dứt Khô (dukkha- nirodha). 

— “Khi người đó chú-tâm một cách kỹ càng theo cách này, thì ba 
cái gông-cùm (kiết sử) là— quan-niệm sai lầm về cái ‘Ta’ (thân 
kiến); sự nghi-ngờ; sự dính-chấp sai lạc vào những tục lệ cấm kỵ, 
cúng bái, và những thệ nguyện (giói cấm thủ)— bung rớt khỏi người 
đó. 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những phiền-khổ [gồm những 
ô-nhiễm, những gông-cùm] nên được phòng-trừ bằng trí-tuệ (minh 
sát).” 

(2) Những âu-lo và phiền-khổ được phòng-trừ bằng cách 
Kiềm-Chế 

(i) “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền-khổ 
được phòng-trừ bằng cách kiềm-chế? 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 267 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, người đó sống với mắt được kiềm chế. 

“Bây giờ, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội xảy ra 
đối vói người đó khi người đó sống không kiềm-chể mắt, thì những 
phiền khổ, đau buồn và bực bội đó sẽ không xảy ra khi người đó biết 
sống biết kiềm-chế mắt theo cách như vậy. 

(ii)-(vi) “Một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, người 
đó sổng với tai được kiềm chế... với mũi được kiềm chế... với lưỡi 
được kiềm chế... với thân được kiềm chế... với tâm được kiềm chế. 

“Bây giờ, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội xảy ra 
đối với người đó khi người đó sống không kiềm-chể tai ... tâm, thì 
những phiền khổ, đau buồn và bực bội đó sẽ không xảy ra khi người 
đó biết sống biểt kiềm-chể tai ... tâm theo cách như vậy. 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những âu-lo và phiền-khổ cần 
được phòng-trừ bằng cách kiềm-chế (sáu giác-quan).” 

(3) Những âu-lo và phiền-khổ được phòng-trừ bằng cách Sử- 
Dụng 

“Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền-khổ 
được phòng-trừ bằng cách sử-dụng? 

(i) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, người đó sử dụng một y-phục: (cho mục đích) chỉ để che mình 
khỏi cái lạnh, khỏi cái nóng, khỏi ruồi muỗi, khỏi gió độc, khỏi nắng 
gắt, khỏi những côn trùng bò sát, và để làm trang phục che đậy cái 
thân mình. 

(ii) “Một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, người đó sử 
dụng thức-ăn: không phải vì sự khoái thích thức ăn, không phải vì 



268 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Sự ham ăn ham uống mà làm độc hại cơ thể, không phải ăn để có sắc 
đẹp hay để làm đẹp thân thể— mà (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì 
thân thể đuợc sống, khỏi bị nguy hại, và để trợ giúp đòi sống thánh 
thiện (nuôi thân để tu); tâm niệm rằng: ‘Bằng cách nhu vậy tôi kết 
thúc cái cảm-giác (đói, khát, khổ sở) đã có truớc đó, và không tạo ra 
cảm-giác mới. Và tôi sẽ đuợc khỏe mạnh, và không bị chê trách [tội 
lỗi] (ví việc ăn uổng), và sống đuợc thu thái.’ 

(iii) “Một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, nguời đó 
sử dụng chỗ-ở: (cho mục đích) chỉ để che thân khỏi cái lạnh, che thân 
khỏi cái nóng, khỏi ruồi muỗi, khỏi gió độc, khỏi nắng gắt, và khỏi 
những côn trùng bò sát, để tránh những rủi-ro thời tiết của các mùa, 
và dùng làm nơi để có đuợc sự sống tách-ly (ẩn trú, ẩn dật để tu 
hành). 

(iv) “Một Tỳ kheo, biết suy xét một cách khôn khéo, nguời đó sử 
dụng thuốc-thang và những chu-cấp cho người bệnh: (cho mục đích) 
chỉ để giải trị sự đau đớn và bệnh tật đã khởi sinh và để duy trì sức 
khỏe. 

“Này các Tỳ kheo, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội 
xảy ra đối với nguời đó khi nguời đó sống không biết sử-dụng [những 
thứ thiết-yếu nói trên], thì những phiền khổ, đau buồn và bực bội đó 
sẽ không xảy ra đối vói nguời đó khi nguời đó sống biết sử-dụng 
[những thứ thiết-yếu nói trên] theo cách nhu vậy. 

“Này các Tỳ kheo, đây đuợc gọi là những âu-lo và phiền-khổ cần 
đuợc phòng-trừ bằng cách sử-dụng.” 

4. Những âu-lo và phiền-khổ được phòng-trừ bằng cách 
Chịu-Đựng 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 269 


“Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền-khổ 
được phòng trừ bằng cách chịu-đựng? 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, chủ động bản thân đương đầu với nóng lạnh, đói khát, mồi 
muỗi, gió độc, nắng gắt, côn trùng bò sát, những lời lăng mạ và sỉ 
nhục, thì người đó trở nên quen dần với sự chịu đựng được những 
cảm-giác cực thân như: đau đớn, buốt giá, gai nhọn, khắc nghiệt, khó 
chịu, khó ở, bực bội, chết chóc. 

“Này các Tỳ kheo, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội 
xảy ra đối với người đó khi người đó sống không biết chịu-đựng 
[những hoàn cảnh nói trên], thì những phiền khổ, đau buồn và bực 
bội đó sẽ không xảy ra khi người đó sống biểt chịu-đựng [những 
hoàn-cảnh nói trên] theo cách như vậy. 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những âu-lo và phiền-khổ cần 
được phòng-trừ bằng cách chịu đựng.” 

5. Những âu-lo và phiền-khổ được phòng-trừ bằng cách 
Tránh-Né 

“Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền-khổ 
được phòng-trừ bằng cách tránh-né? 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, tránh né voi hoang (voi dữ), ngựa hoang, bò hoang, và chó 
hoang; người đó tránh né rắn rít, gốc cây, gai nhọn, hầm hố, vực núi 
sâu, bãi rác mỏi, hầm chứa phân. 

“Biết suy-xét một cách khôn khéo, người đó tránh ngồi những 
chỗ ngồi không thích họp, và tránh đi khất thực ở những khu không 
thích họp, và tránh giao lưu với những bạn-xấu mà những Tỳ kheo 



270 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


đồng đạo hiền trí có nghi-ngờ những người đó có làm những nghiệp 
xấu ác. 

“Này các Tỳ kheo, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội 
xảy ra đối với người đó khi người đó sống không biểt tránh-né 
[những đối-tượng nói trên], thì những phiền khổ, đau buồn và bực 
bội đó sẽ không xảy ra khi người đó sống biết tránh-né [những đối- 
tượng nói trên] theo cách như vậy.” 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những âu-lo và phiền-khổ cần 
được phòng-trừ bằng cách tránh-né.” 

6. Những âu-lo và phiền-khổ được phòng-trừ bằng cách 
Phân-Tán 

“Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền-khổ 
được phòng trừ bằng cách phân-tán? 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, không-cam-chịu, khước từ, bỏ đi, phòng trừ, dập tắt những ý- 
nghĩ về khoái-lạc giác-quan (dục lạc; tham) đã khởi sinh trong người 
đó; người đó không-cam-chịu những ý-nghĩ về sự ác-ý (sân) đã khởi 
sinh trong người đó; người đó không-cam-chịu những ý-nghĩ bạo- 
lực hung dữ đã khởi sinh trong người đó; người đó không-cam-chịu, 
khước từ, bỏ đi, phòng trừ, dập tắt bất kỳ những ý-nghìxẩu ác và bất 
thiện nào đã khởi sinh trong người đó. 

“Này các Tỳ kheo, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội 
xảy ra đối vói người đó khi người đó sống không biểt phân-tán 
[những ý-nghĩ xấu, ác, bất thiện nói trên], thì những phiền khổ, đau 
buồn và bực bội đó sẽ không xảy ra khi người đó sống biết phân-tán 
[những ý-nghĩ xấu, ác, bất thiện nói trên] theo cách như vậy.” 



Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 271 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những âu-lo và phiền-khổ cần 
được phòng-trừ bằng cách phân-tán.” 

7. Những âu-lo và phiền-khổ được phòng-trừ bằng cách Tu 
tập 

“Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những âu-lo và phiền-khổ 
được phòng-trừ bằng cách tu tập {thiền tập)l 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, tu tập (i) sự chú-tâm đúng đắn [Chánh-niệm] là một Yeu-Tố 
(trợ giúp) Giác-Ngộ {Thất giác chi), cùng với (dựa trên) sự tách-ly 
(ẩn dật), sự tỉnh-ngộ (sự không mê-đắm), sự chấm-dứt, dần chín 
muồi tới sự buông-bỏ giải-thoát. 

“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn 
khéo, tu tập (ii) sựphân-biệt những hiện-tượng [Trạch-pháp] là một 
Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (iii) sựnỗ-lực [Tinh-tấn] là một Yếu-Tố Giác- 
Ngộ.... (iv) sựhoan-hỷ [Hỷ] là một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (v) sựtĩnh- 
lặng {thư thái) [Khinh-an] là một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (vi) sự định- 
tâm đủng đắn [Chánh-định] là một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (vii) sự 
buông-Xả [Xả] là một Yếu-Tố Giác-Ngộ, cùng vói (dựa trên) sự 
tách-ly (ẩn dật), sự tỉnh-ngộ (sự không mê-đắm), sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tói sự buông-bỏ giải-thoát. 

“Này các Tỳ kheo, nếu có những phiền khổ, đau buồn và bực bội 
xảy ra đối với người đó khi người đó sống không biết tu-tập [bảy 
yếu-tố (trợ giúp) giác-ngộ nói trên], thì những phiền khổ, đau buồn 
và bực bội đó sẽ không xảy ra khi người đó sống biết tu-tập [bảy 
yếu-tố giác-ngộ nói trên] theo cách như vậy.” 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là những âu-lo và phiền-khổ cần 
được phòng-trừ bằng cách tu tập.” 



272 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


[Phần Kết Luận] 

(1) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng Trí-Tuệ đã được 
phòng-trừ bằng Trí-Tuệ. 

(2) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng cách Kiềm-Chế đã 
phòng-trừ bằng cách Kiềm-Chế. 

(3) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng cách Sử-Dụng đã được 
phòng-trừ bằng cách Sử-Dụng. 

(4) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng cách Chịu-Đựng đã 
được phòng-trừ bằng cách Chịu-Đựng. 

(5) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng cách Tránh-Né đã được 
phòng-trừ bằng cách Tránh-Né. 

(6) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng cách Phân-Tán đã được 
phòng-trừ bằng cách Phân-Tán. 

(7) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những 
âu-lo và phiền-khổ cần được phòng-trừ bằng cách Tu-Tập đã được 
phòng-trừ bằng cách Tu-Tập (thiền tập). 

“Này các Tỳ kheo, chính vị Tỳ kheo này được nói là đã chế-ngự 
tất cả những âu-lo và phiền-khổ; thầy ấy đã cắt bỏ dục-vọng, đã phá 
bỏ những gông-cùm; và bằng cách thấu tỏ sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), 
đã làm nên sự chấm-dứt kho. 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ Kheo hài long và vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. 


(Kinh MN 02) 


274 • Những Điều Phật Đã Dạy 



Một Số Bài Kinh Điển Hình ‘275 

Kỉnh “Các Nền Tảng Chánh-Niệm” 

(Satipatthana Sutta) 

[Bốn Nền-Tảng Để Thiết-Lập và Tu-Tập Sự Chánh-Niệm] 

1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
ở xứ Kuru trong một thị trấn tên Kammãsadhamma của những người 
Kuru. ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các 
Tỳ kheo”—“Dạ, thưa đức Thế Tôn”, họ đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, đây là con đường một-hướng'^^ dẫn đến sự 
thanh lọc của chúng sinh, để vượt qua buồn sầu và ai oán (than khóc), 
để làm phai biến sự khổ-đau và ưu-phiền, để đạt tới phương-cách 
đích thực, để chứng ngộ Niết-bàn—được gọi là “bốn nền tảng chánh- 
niệm” (tứ niệm xứ). 

3. “Bốn là gì? ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống (an 
trú) quán sát thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có 
chánh-niệm, sau khi đã khống chế sự thèm-muốn (tham; thích, 
muốn, khoái, yêu, ái) và sự ưu-phiền (ưu, bực, không thích, chán, 

nản, buồn, phiền, kháng cự, ác-ý) đối với thế giới.^' Người đó sống 
quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết 
(tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã khống chế sự thèm-muốn 
và ưu-phiền đối với thế giới. Người đó sống quán sát tâm trong tâm, 
nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã khống 
chế sự thèm-muốn và ưu-phiền đối với thế giới. Người đó sống quán 
sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, rõ-biết 
(tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã khống chế sự thèm-muốn 

và ưu-phiên đôi với thê giới. 


276 • Những Điều Phật Đã Dạy 


I- [Quán Sát THÂN] 

[1. Chánh-niệm vào Hoi-Thở] 

4. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo sống quán 
sát thân trong thân? ở đây một Tỳ kheo đi vô rừng, tới một gốc cây, 
hay một chòi trống, ngồi xuống; sau khi đã xếp chéo hai chân, giữ 
lưng thẳng đứng, và đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, rồi chỉ chú 
tâm chánh-niệm người đó thở vào, chú tâm chánh-niệm người đó thở 
ra. Thở vào dài, người đó hiểu: ‘Tôi thở vào dài’; hoặc thở ra dài, 
người đó hiểu: ‘Tôi thở ra dài.’ Thở vào ngắn, người đó hiểu: ‘Tôi 

thở vào ngắn’; hoặc thở ra ngắn, người đó hiểu: ‘Tôi thở ra ngắn’"^^ 
Người đó tập luyện như vầy: ‘Tôi sẽ thở vào trải nghiệm toàn thân’; 

người đó tập luyện như vầy: ‘Tôi sẽ thở ra trải nghiệm toàn thân.’'^'^ 
Người đó tập luyện như vầy: ‘Tôi sẽ thở vào làm lắng dịu sự tạo-tác 
của thân (thân hành)’; người đó tập luyện như vầy: ‘Tôi sẽ thở ra làm 

lắng dịu sự tạo-tác của thân.’'^^ 

- Giống một người thợ tiện [hay người phụ việc của ông], khi 
tiện một vòng dài, (người đó) hiểu: ‘Tôi tiện một vòng dài’; hoặc, 
khi tiện một vòng ngắn, hiểu: ‘Tôi tiện một vòng ngắn’. Cũng giống 
như vậy, khi thở vào dài, người tu hiểu: ‘Tôi thở vào dài’; hoặc, khi 
thở vào ngắn, người tu hiểu: ‘Tôi thở vào ngắn’ ... Người đó tập 
luyện như vầy: ‘Tôi sẽ thở vào làm lắng dịu sự tạo-tác của thân.’ 

5. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở bên 
trong, hoặc người đó sống quán sát thân trong thân ở bên ngoài, hoặc 

người đó sống quán sát thân trong thân ở cả bên trong và bên ngoài.'^^ 
Hoặc lúc khác người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh trong thân, 
hoặc người đó sống quán sát bản chất biến-diệt trong thân, hoặc 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 277 


người đó sống quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt^^ trong 
thân. Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng “có một thân” đơn giản 
được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có (duy trì) 
được sự thuần-biết (chỉ đơn giản là “biết”) và sự chánh-niệm tái tục 
liên tục. Và người đó sống độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. 
Đây là cách một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân. 


[2. Bốn Tư-Thế của Thân] 

6. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi một Tỳ kheo hiểu: 
‘Tôi đang đi’; khi đang đứng, người đó hiểu: ‘Tôi đang đứng’; khi 
đang ngồi, người đó hiểu: ‘Tôi đang ngồi’; khi đang nằm, người đó 
hiểu: ‘Tôi đang nằm’; hoặc người đó hiểu rõ mỗi tư thế nào thân 
mình đang ở trong đó.^^ 

7. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả ở bên trong và bên ngoài.... Người đó sống 
độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ 
kheo sống quán sát thân trong thân. 


[3. Sự Rõ-Biết (Tỉnh Giác)] 

8. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người hành động 
với sự rõ-biết (tỉnh giác) khi đi tới và khi đi lại, người đó đi với sự 
rõ-biết;^^ người đó hành động với sự rõ-biết khi đang nhìn thẳng hoặc 
đang nhìn hướng khác; người đó hành động với sự rõ-biết khi đang 
co tay chân hoặc đang duỗi tay chân; người đó hành động với sự rõ- 
biết khi đang mặc quần áo hoặc khi đang mang y ngoài và bình bát; 
người đó hành động với sự rõ-biết khi đang ăn, khi đang uống, đang 


278 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


nhai, hoặc đang nếm; người đó hành động với sự rõ-biết khi đang đi 
tiểu tiện hoặc khi đang đi đại tiện; người đó hành động với sự rõ-biết 
khi đang bước đi, khi đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang thức 
dậy, đang nói, hoặc đang im lặng. 

9. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài.... Và người đó sống 
độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ 
kheo sống quán sát thân trong thân. 


[4. Sự Không-Sạch Ô-Uế của Thân] 

10. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo quán xét hết thân này từ 
gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, nó bao bọc bằng da, chứa 
đầy những thứ dơ bẩn ô uế: ‘Trong thân này có: tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phổi, 
màng treo ruột, bao tử, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, nước mũi, nước bọt, nhớt các khóp xương, và nước tiểu.’^^ 

- Giống như một cái bao có hai miệng ở hai đầu chứa đầy nhiều 
loại hạt, như lúa nương, lúa đồng, đậu xanh, hạt mè, gạo trắng, và 
một người có mắt sáng, sau khi mở nó ra sẽ xem xét nó như vầy: 
‘đây là lúa nương, đây là lúa đồng, đây đậu xanh, đây là hạt mè, đây 
là gạo trắng’. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
suy xét trên chính thân này từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở 
xuống, được bọc trong lớp da, chứa đầy những thứ ô uế, suy nghĩ 
như vầy: ‘Trong thân này có: tóc . . . nước tiểu.’ 

11. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở 
bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài.... Và người đó 


Một Số Bài Kinh Điển Hĩnh • 279 

Sống độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một 
Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân. 


[5. Bốn Yếu Tố Vật Chất (Tứ Đại)] 

12. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo quán xét hết thân 
này, dù nó đang được đặt ở đâu, hay trong tư thế nào, nó bao gồm 
các yếu tố như vầy: ‘Trong thân này có yếu tố đất, yếu tố nước, yếu 

, X , , V X , X . , ,51 

tô lửa, và yêu tô gió. 

- Giống như một người bán thịt rành nghề [hay người phụ việc 
của ông ta] mới giết thịt một con bò và đang ngồi ở ngã tư đường xẻ 
thịt ra từng miếng. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo quán xét thân 
này ... nó bao gồm các yếu tố như vầy: ‘Trong thân này có yếu tố 
đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, và yếu tố gió.’ 

13. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở 
bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài.... Và người đó 
sống độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một 
Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân. 


[6-14. Chín Loại Tử-Thi trong nghĩa địa] 

14. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, ví như một Tỳ kheo nhìn thấy 
một thi thể bị bỏ ngoài nghĩa địa, (1) đã chết một ngày, hay hai ngày, 
hay ba ngày, bị sình lên, thâm xanh, và chảy nước dơ ối; rồi người 
đó so sảnh với cùng thân này của mình như vầy: ‘Thân này cũng 
cùng tính chất như vậy, rồi nó cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết 

phận đó.’^^ 


280 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


15. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở 
bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài.... Và người đó 
sống độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một 
Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân. 

16. “Lại nữa, ví như người đó nhìn thấy một thi thể bị bỏ ngoài 
một nghĩa địa, (2) đang bị cắn xé bởi lũ quạ, diều hâu, kền kền, chó, 
chó rừng, và nhiều loại giòi bọ; rồi người đó so sảnh với cùng thân 
này của mình như vầy: ‘Thân này cũng cùng tính chất như vậy, rồi 
nó cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.’ 

17. “... Đó cũng là cách một Tỳ kheo sống quán sát thân trong 

thân. 

18-24. “Lại nữa, ví như người đó nhìn thấy một thi thể bị bỏ 
ngoài nghĩa địa, (3) giờ là một bộ xương còn dính thịt và máu, xương 
được dính với nhau bằng những sợi gân ... (4) giờ là một bộ xương 
không còn thịt còn dính máu, xương được dính với nhau bằng những 
sợi gân ... (5) giờ là một bộ xương không còn thịt và máu, xương 
được dính với nhau bằng những sợi gân ... (6) giờ là những khúc 
xương rời ra nằm rải rác đủ phía—đây là xương bàn tay, đây là 
xương bàn chân, đây là xương ống quyển, kia là xương đùi, đây là 
xương hông, kia là xương sống, đây là xương sọ—^rồi người đó so 
sánh với cùng thân này như vầy: ‘Thân này cũng cùng tính chất như 

vậy, rôi nó sẽ như vậy, không thoát khỏi kêt phận đó.’ 

25. “... Đó cũng là cách một Tỳ kheo sống quán sát thân trong 
thân. 

26-30. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, ví như người đó nhìn thấy 
một tử thi bị bỏ ngoài nghĩa địa, (7) giờ là mớ xương khô trắng, có 
màu vôi ... (8) giờ là một mớ xương khô nằm đó hơn một năm, (9) 
giờ là mớ xương bị mục nát và rã tan thành bụi đất—rồi người đó so 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình ‘281 


sánh với cùng thân này như vầy: ‘Thân này cũng cùng tính chất như 
vậy, rồi nó sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.’ 

31. “Theo cách này người đó sống quán sát thân trong thân ở 
bên trong, hoặc người đó sống quán sát thân trong thân ở bên ngoài, 
hoặc người đó sống quán sát thân trong thân cả ở bên trong và ở bên 
ngoài. Hoặc lúc khác người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh 
trong thân, hoặc người đó sống quán sát bản chất biến-diệt trong 
thân, hoặc người đó sống quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến- 
diệt trong thân. Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng “có một thân” 
đơn giản được thiết lập bên trong người đó tói mức cần thiết để có 
được (duy trì) sự thuần-biết và sự chánh-niệm tái tục liên tục. Và 
người đó sống độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng 
là cách một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân. 


II- [Quán Sát NHỮNG CẢM-GIÁC] 

32. “Và, này các Tỳ kheo, làm cách nào một Tỳ kheo sống quán 
sát những cảm-giác trong những cảm-giác?^'^ ở đây, khi cảm nhận 
một cảm-giác sướng (dễ chịu), người đó hiểu: ‘Tôi cảm nhận một 
cảm-giác sướng’; khi cảm nhận một cảm-giác khổ (khó chịu), người 
đó hiểu: ‘Tôi cảm nhận một cảm-giác khổ’; khi cảm nhận một cảm- 
giác trung tính (không sướng không khổ), người đó hiểu: ‘Tôi cảm 
nhận một cảm-giác trung tính. ’ Khi cảm nhận một cảm-giác sướng 
về thân, người đó hiểu: ‘Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng về thân’; 
khi cảm nhận một cảm-giác sướng về tâm, người đó hiểu: ‘Tôi cảm 
nhận một cảm-giác sướng về tâm’; khi cảm nhận một cảm-giác khổ 
về thân, người đó hiểu: ‘Tôi cảm nhận một cảm-giác khổ về thân’; 
khi cảm nhận một cảm-giác khổ về tâm, người đó hiểu: ‘Tôi cảm 
nhận một cảm-giác khổ về tâm’; khi cảm nhận một cảm-giác trung 


282 • Những Điều Phật Đã Dạy 


tính về thân, người đó hiểu: ‘Tôi cảm nhận một cảm-giác trung tính 
về thân’; khi cảm nhận một cảm-giác trung tính về tâm, người đó 
hiểu: ‘Tôi cảm nhận một cảm-giác trung tính về tâm’ 

33. “Theo cách này người đó sống quán sát những cảm-giác 
trong những cảm-giác ở bên trong, hoặc người đó sống quán sát 
những cảm-giác trong những cảm-giác ở bên ngoài, hoặc người đó 
sống quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác cả ở bên trong 
và bên ngoài. Hoặc lúc khác người đó sống quán sát bản chất khởi- 
sinh trong những cảm-giác, hoặc người đó sống quán sát bản chất 
biến-diệt trong những cảm-giác, hoặc người đó sống quán sát cả hai 

bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những cảm-giác.^^ Hoặc lúc 
khác sự chánh-niệm rằng “có sự cảm-giác” đon giản được thiết lập 
bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) sự thuần- 
biết và sự chánh-niệm tái tục liên tục. Và người đó sống độc lập, 
không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo sống 
quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác. 


III- [Quán Sát TÂM] 

34. “Và, này các Tỳ kheo, làm cách nào một Tỳ kheo sống quán 
sát tâm trong tâm?^^ ở đây một Tỳ kheo hiểu một cái tâm có tham- 
dục là tâm có tham-dục, và một cái tâm không có tham-dục là tâm 
không có tham-dục. Người đó hiểu một cái tâm có sân-giận là tâm 
có sân-giận, và một cái tâm không có sân-giận là tâm không có sân- 
giận. Người đó hiểu một cái tâm bị si-mờ là tâm bị si-mờ và một cái 
tâm không bị si-mờ là tâm không bị si-mờ. Người đó hiểu một cái 
tâm bị co cụm (co lại, thụ động) là tâm bị co cụm, và một cái tâm bị 
xao lãng là tâm bị xao lãng. Người đó hiểu một cái tâm được nâng 
cao (cao siêu, bậc cao) là tâm được nâng cao, và một cái tâm không 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 283 

được nâng cao là tâm không được nâng cao. Người đó hiểu một cái 
tâm còn có thể vượt trên (chưa cao nhất) là tâm còn có thể vượt trên, 
và một cái tâm không thể vượt trên (cao nhất) là tâm không thể vượt 
trên. Người đó hiểu một cái tâm đạt định là tâm đạt định, và một cái 
tâm không đạt định là tâm không đạt định. Người đó hiểu một cái 
tâm đã được giải thoát là tâm đã được giải thoát, và một cái tâm 

^57 

không được giải thoát là tâm không được giải thoát. 

35. “Theo cách này người đó sống quán sát tâm trong tâm ở bên 
trong, hoặc người đó sống quán sát tâm trong tâm ở bên ngoài, hoặc 
người đó sống quán sát tâm trong tâm cả ở bên trong và bên ngoài. 
Hoặc lúc khác người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh trong tâm, 
hoặc người đó sống quán sát bản chất biến-diệt trong tâm, hoặc người 
đó sống quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong tâm.^* 
Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng ‘có tâm’ đon giản được thiết lập 
bên trong người đó tới mức cần thiết để có được sự hiểu biết thuần 
túy và sự chánh-niệm tái tục. Và người đó sống độc lập, không dính 
chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo sống quán sát 
tâm trong tâm. 


IV- [Chánh-niệm về NHỮNG HIỆN-TƯỢNG] 

[1. Năm Chướng-Ngại] 

36. “Và, này các Tỳ kheo, làm cách nào một Tỳ kheo sống quán 
sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng (pháp trong pháp)? ở 
đây một Tỳ kheo sống quán sát năm chướng-ngại (năm triền-cái) là 

59 

những hiện-tượng trong những hiện-tượng. Và theo cách nào một 
Tỳ kheo sống quán sát năm chướng-ngại là những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng? ở đây, khi đang có tham-dục trong (tâm) mình, 


284 • Những Điều Phật Đã Dạy 


một Tỳ kheo hiểu ‘Có tham-dục trong ta’; hoặc khi không có tham- 
dục trong mình, người đó hiểu ‘Không có tham-dục trong ta’; và 
người đó cũng hiểu cách tham-dục chưa khởi sinh (đang) khởi sinh, 
và cách tham-dục đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách tham-dục đã bị trừ 
bỏ không còn khởi sinh trong tương lai.’^° 

“Khi có sự ác-ý trong mình ... Khi có sự đờ-đẫn và buồn-ngủ 
trong mình ... Khi có sự bẩt-an và hối-tiếc trong mình ... Khi có sự 
nghi-ngờ trong mình, người đó hiểu ‘Có sự nghi-ngờ trong ta’; hoặc 
khi không có sự nghi-ngờ trong mình, người đó hiểu ‘Không có sự 
nghi-ngờ trong ta’; và người đó cũng hiểu cách sự nghi-ngờ chưa 
khởi sinh khởi sinh, và cách sự nghi-ngờ đã khởi sinh bị từ bỏ, và 
cách sự nghi-ngờ đã bị từ bỏ không còn khởi sinh trong tương lai. 

37. “Theo cách này người đó sống quán sát những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng ở bên trong, hoặc người đó sống quán sát 
những hiện-tượng trong những hiện-tượng ở bên ngoài, hoặc người 
đó sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng cả ở bên 
trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác người đó sống quán sát bản chất 
khởi-sinh trong những hiện-tượng, hoặc người đó sống quán sát bản 
chất biến-diệt trong những hiện-tượng, hoặc người đó sống quán sát 
cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những hiện-tượng. Hoặc 
lúc khác sự chánh-niệm rằng “có những hiện-tượng” đơn giản được 
thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) sự 
thuần-biết và sự chánh-niệm tái tục liên tục. Và người đó sống độc 
lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo 
sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng. 


[2. Năm Uẩn] 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 285 


38. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát năm 
uẩn (tập họp, tổ họp, đống) bị dính-chấp (năm uẩn chấp-thủ, ngũ 

thủ-uẩn) là những hiện-tượng trong những hiện-tượng.^^ Và theo 
cách nào một Tỳ kheo sống quán sát năm uẩn bị dính chấp là những 
hiện-tượng trong những hiện-tượng? ở đây một Tỳ kheo hiểu ‘Này 
là thể-sắc (sắc), này là sự khởi sinh của nó, này là sự biến diệt của 
nó; này là cảm-giác (thọ), này là sự khởi sinh của nó, này là sự biến 
diệt của nó; này là sự nhận-thức (tưởng), này là sự khỏi sinh của nó, 
này là sự biến diệt của nó; này là những sự tạo-tác cố-ý (hành), này 
là sự khởi sinh của chúng, này là sự biến diệt của chúng; này là thức 
(thức), này là sự khởi sinh của nó, này là sự biến diệt của nó.’^^ 

39. “Theo cách này người đó sống quán sát những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và 
bên ngoài.... Và người đó sống độc lập, không dính chấp gì trong 
thế giới. Đó là cách một Tỳ kheo sống quán sát năm uẩn bị dính chấp 
là những hiện-tượng trong những hiện-tượng. 


[3. Sáu Cơ-SỞ Cảm-Nhận] 

40. “Và, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát sáu cơ-sở 
cảm-nhận (sáu xứ) là những hiện-tượng trong những hiện-tượng.^^ 
Và theo cách nào một Tỳ kheo sống quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận là 
những hiện-tượng trong những hiện-tượng? ở đây một Tỳ kheo hiểu 
mắt, người đó hiểu những hình-sắc, và người đó hiểu gông-cùm (sự 
trói buộc) khởi-sinh tùy thuộc vào cả hai; và người đó cũng hiểu cách 
những gông-cùm chưa khởi sinh khởi sinh, và cách những gông-cùm 
đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách gông-cùm đã bị trừ bỏ không còn khởi 

• , . . , . 64 

sinh trong tương lai. 


286 • Những Điều Phật Đã Dạy 


“Người đó hiểu tai, người đó hiểu những âm-thanh.... Người đó 
hiểu biết mũi, người đó hiểu những mùi-hương.... Người đó hiểu 
biết lưỡi, người đó hiểu những mùi-vị.... Người đó hiểu thân, người 
đó hiểu những đối-tượng chạm xúc.... Người đó hiểu tâm, người đó 
hiểu những hiện-tượng thuộc tâm, và người đó hiểu gông-cùm trói 
buộc khởi-sinh tùy thuộc vào cả hai; và người đó cũng hiểu cách 
những gông-cùm chưa khởi sinh khởi sinh, và cách những gông-cùm 
đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách gông-cùm đã bị trừ bỏ không còn khởi 
sinh trong tương lai. 

41. “Theo cách này người đó sống quán sát những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và 
bên ngoài.... Và người đó sống độc lập, không dính chấp gì trong 
thế giới. Đó là cách một Tỳ kheo sống quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận 
là những hiện-tượng trong những hiện-tượng. 


[4. Bảy Yếu-Tố Giác-Ngộ] 

42. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát bảy 
yếu-tố giác-ngộ (thất giác chi) là những hiện-tượng trong những 

hiện-tượng.^^ Và theo cách nào một Tỳ kheo sống quán sát bảy yếu- 
tố giác-ngộ là những hiện-tượng trong những hiện-tượng? ở đây, khi 
yếu-tố giác-ngộ là (1) sự chánh-niệm có trong một Tỳ kheo, người 
đó hiểu ‘Có yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm trong ta’; hoặc khi 
không có yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm trong người đó, người 
đó hiểu ‘Không có yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm trong ta’; và 
người đó cũng hiểu cách yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi 
sinh khởi sinh, và cách yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi 
sinh đi đến hoàn thiện nhờ sự tu tập. 


Một Số Bài Kinh Điển Hĩnh • 287 

“Khi yếu-tố giác-ngộ là (2) sự đỉều-tra hiện-tượng (trạch pháp) 
có trong một Tỳ kheo ... Khi yếu-tố giác-ngộ là (3) sự nỗ-lực (tinh 
tấn) có trong một Tỳ kheo ... Khi yếu-tố giác-ngộ là (4) sự hoan-hỷ 
(hỷ) có trong một Tỳ kheo ... Khi yếu-tố giác-ngộ là (5) sự tĩnh-lặng 
(khinh an) có trong một Tỳ kheo ... Khi yếu-tố giác-ngộ là (6) sự 
định-tâm (chánh-định) có trong một Tỳ kheo... Khi yếu-tố giác-ngộ 
là (7) sự buồng-xả (xả) có trong một Tỳ kheo, người đó hiểu ‘Có 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả trong tôi’; hoặc khi không có yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả trong người đó, người đó hiểu ‘Không có 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả trong tôi’; và người đó cũng hiểu 
cách sự buông-xả chưa khởi sinh khởi sinh, và cách sự buông-xả đã 

khởi sinh đi đến hoàn thiện nhờ sự tu tập.^^ 

43. “Theo cách này người đó sống quán sát bảy yếu-tố giác-ngộ 
là những hiện-tượng trong những hiện-tượng ở bên trong, bên ngoài, 
và cả bên trong và bên ngoài.... Và người đó sống độc lập, không 
dính chấp gì trong thế giới. Đó là cách một Tỳ kheo sống quán sát 
bảy yếu-tố giác-ngộ là những hiện-tượng trong những hiện-tượng. 


[5. Bốn Chân Lý Thánh Diệu (Tứ Diệu Đe)] 

44. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát Tứ 
Diệu Đế là những hiện-tượng trong những hiện-tượng.^^ Và theo 
cách nào một Tỳ kheo sống quán sát Tứ Diệu Đe là những hiện- 
tượng trong những hiện-tượng? ở đây một Tỳ kheo hiểu đúng như 
nó thực là: 'Đây là kho. Đây là nguồn-gốc của kho. Đây là sự chấm- 
dứt khổ. Đây là con-đường {đạo) dẫn tới sự chẩm-dứt khổ." 

45. “Theo cách này người đó sống quán sát những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng ở bên trong, hoặc người đó sống quán sát 


288 • Những Điều Phật Đã Dạy 


những hiện-tượng trong những hiện-tượng ở bên ngoài, hoặc người 
đó sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng cả ở bên 
trong và ở bên ngoài. Hoặc lúc khác người đó sống quán sát bản chất 
khởi-sinh những hiện-tượng, hoặc người đó sống quán sát bản chất 
biến-diệt trong những hiện-tượng, hoặc người đó sống quán sát cả 
hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những hiện-tượng. Hoặc 
lúc khác sự chánh-niệm rằng “Có những hiện-tượng” đơn giản đơn 
giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được 
(duy trì) sự thuần-biết và sự chánh-niệm tái tục liên tục. Và người đó 
sống độc lập, không dính chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một 
Tỳ kheo sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng. 


[Kết Luận] 

46. “Này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập bốn nền-tảng chánh-niệm 
này theo đúng cách như vậy được bảy năm, thì người đó có thể trông 
đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” 
(tức A-la-hán) ngay tại đây và bây giờ, hoặc nếu còn chút dấu vết 

hơi hướng của sự dính-chấp (chấp thủ) nào đó, thì là thánh quả Bất- 

, . 68 
lai. 

“Không nhất thiết phải là bảy năm, này các Tỳ kheo. Neu ai tu 
tập bốn nền tảng chánh-niệm này theo đúng cách như vậy được sáu 
năm ... được năm năm ... được bốn năm ... được ba năm ... được 
hai năm ... được một năm, thì người đó có thể trông đợi chứng ngộ 
một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” ngay tại đây và 
bây giờ, hoặc nếu còn chút dấu vết hơi hướng của sự dính-chấp nào 
đó, thì là thánh quả Bất-lai. 

“Không nhất thiết phải là một năm, này các Tỳ kheo. Neu ai tu 
tập bốn nền tảng chánh-niệm này theo đúng cách như vậy được bảy 


Một Sô Bài Kinh Điên Hình • 289 


tháng ... được sáu tháng ... được năm tháng ... được bốn tháng ... 
được ba tháng ... được hai tháng ... được một ... được nửa tháng, 
thì người đó có thể trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó 
là “trí-biết cuối-cùng” ngay tại đây và bây giờ, hoặc nếu còn chút 
dấu vết hơi hướng của sự dính-chấp nào đó, thì là thánh quả Bất-lai. 

“Không nhất thiết phải là nửa tháng, này các Tỳ kheo. Neu ai tu 
tập bốn nền tảng chánh-niệm này theo đúng cách như vậy được bảy 
ngày, thì người đó có thể trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh 
quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” ngay tại đây và bây giờ, hoặc nếu còn 
chút dấu vết hơi hướng của sự dính-chấp nào đó, thì là thánh quả 
Bất-lai. 

47. “Chính bởi như vậy nên ta đã nói rằng: ‘Này các Tỳ kheo, 
đây là con đường một-hướng dẫn tói sự thanh lọc của chúng sinh, để 
vượt qua những buồn sầu và ai oán (than khóc), để làm phai biến sự 
khổ-đau và ưu-phiền, để đạt tới phương-cách đích thực, để chứng 
ngộ Niết-bàn—được gọi là “bốn nền tảng chánh-niệm”.’” 

Đó là những lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và 
vui mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 

(MN 10: Satipatthãna Sutta) 
(Các Nen Tảng Chánh-Niệm) 
(dụa theo bản dịch của Tỳ Kheo Bồ-Đe) 

























Một Số Bài Kinh Điển Hình ‘291 

Những Lòi Cuối Cùng Của Đức Phật 

(trích kỉnh Đại Bát-Niết-bàn) 

(1) Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với Ngài Ãnanda: 

“Có thể là, này Ãnanda, một số các thầy có ý-nghĩ rằng: “ở đây 

[chúng ta có] Những Lời Dạy của Người Thầy sắp đi xa,^^ Vị Thầy 
chúng ta có giờ còn nữa.” Nhưng này Ãnanda, không nên coi điều 
này theo cách như vậy. Những gì ta đã chỉ dạy và truyền lại— Giáo 
Pháp (Dhamma) và Giới Luật (Vinaya) — sẽ là Vị Thầy của các thầy 
sau khi ta mất đi. 

(2) “Này Ãnanda, như các Tỳ kheo giờ đang xưng hô với nhau là 
“đạo hữu” (Ẵvuso; bạn), họ không nên xưng hô như vậy sau khi ta 
mất đi. Này Ãnanda, một Tỳ kheo lớn hơn có thể gọi một Tỳ kheo 
nhỏ hơn bằng tên hoặc xưng hô là “đạo hữu”; một Tỳ kheo nhỏ hơn 
nên gọi một Tỳ kheo lớn hơn là “Ngài” (Bhante) hoặc “Quý Ngài, 
Sư Thầy, Thượng Tọa” (Ayasma). 

(3) “Này Ãnanda, nếu Tăng Đoàn có muốn bỏ bớt những giới- 
luật nhỏ nhặt và không quan trọng, thì họ có thể làm vậy sau khi ta 
mất đi. 

(4) “Này Ãnanda, sau khi ta mất đi, hình-phạt cao nhất^° nên 
được ấn định cho Bhikkhu Channa.” 

- “Nhưng thưa Thế Tôn, cái gì là hình-phạt cao nhất?” 

- “Này Ãnanda, hãy để Tỳ kheo Channa tự nói ra (hình phạt) nào 
thầy ấy thích. Các Tỳ kheo khác không nên nói cho thầy ấy, không 
khuyên bảo thây ây, không khởi xướng (chỉ giáo) thây ây.” 

(5) Lúc đó Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 


292 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


“Này các Tỳ kheo, có thể còn có sự nghi-ngờ hay bối-rối trong 
tâm của một Tỳ kheo nào đó về Phật, hay về Giáo Pháp, hay về Tăng 
Đoàn, hay về con đường Đạo, hay về sự Tu-Tập. Các Tỳ kheo cứ 
hỏi. Đừng để sau này phải trách mình với ý-nghĩ: “Vị Thầy của 
chúng ta đã từng ở ngay trước mặt chúng ta; nhưng chúng ta không 
chịu hỏi đức Thế Tôn khi chúng ta đang gặp mặt với đức Thế Tôn.” 

Sau khi điều này được nói ra, các Tỳ kheo im lặng. Lần thứ hai 
và lần thứ ba đức Thế Tôn nói lại (như trên), các Tỳ kheo vẫn im 
lặng. 

Rồi đức Thế Tôn mới nhìn xuống họ và nói: 

“Này các Tỳ kheo, có thể là các thầy không muốn đưa ra những 
câu hỏi với Vị Thầy vì lòng kính trọng đối với Vị Thầy. Vậy, này 

các Tỳ kheo, hay để bạn nói cho bạn.”^^ Ngay cả đến lúc này các Tỳ 
kheo vẫn im lặng. Lúc đó Ngài Ãnanda đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thật kỳ lạ, thưa Thế Tôn. Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn. Thưa Thế 
Tôn, con có niềm-tin, rằng trong Tăng Đoàn các Tỳ kheo ở đây 
không có một ai trong số họ có sự nghi-ngờ hay bối-rối nào về Phật, 
hay về Giáo Pháp, hay về Tăng Đoàn, hay về con đường Đạo, hay 
về sự Tu-Tập.” 

“Này Ãnanda, thầy nói ra theo niềm-tin. Nhưng, này Ãnanda, 
trong vấn đề này Như Lai [tức Phật] biết, và biết chắc, rằng trong 
Tăng Đoàn các Tỳ kheo ở đây không có một ai trong số họ có sự 
nghi-ngờ hay bối-rối nào về Phật, hay về Giáo Pháp, hay về Tăng 
Đoàn, hay về con đường Đạo, hay về sự Tu-Tập. Đúng vậy, này 
Ãnanda, ngay cả mức thấp nhất trong những bậc chứng-đắc tâm linh 
trong năm trăm Tỳ kheo ở đây cũng là một bậc Nhập-lưu, không còn 
bị rớt xuống [những trạng thái/cõi thấp xấu], đã được bảo đảm, và 
hướng tới Niết-bàn.” 


Một Số Bài Kinh Điển Hĩnh • 293 

(7) Rồi Đức Thế Tôn nhìn xuống các Tỳ kheo và nói: 

“Này các Tỳ kheo, bây giờ ta nói với các thầy: ‘Những thứ (pháp) 
có điều-kiện (hữu vi) đều biến nhanh (vô thường, có mất, phù du, 
tạm bợ, ngắn ngủi). Hãy cố (tu tập) hoàn thành mục-tiêu (giải thoát) 
của mình với sự chuyên-cần.” 

Đây là những lời cuối cùng của Như Lai. 


{trích Kinh DN 16) 
(trích Kinh Đại Bát-Niết-Bàn) 


*ĐÓ là những lời sau cùng của Đức Phật trước khi từ giã trân 
gian sau 80 năm thăm viếng và chỉ dạy Chân Lý cho tất cả 
chúng sinh đang chìm trong biển luân hồi khổ đau.* 


294 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


CHÚ THÍCH: 


^ {^"Chuyển Pháp Luân” là tên (HV) đã được quen dùng. Nguyên văn là: “Thiết 
Lập Sự Chuyến Động Bảnh Xe Giáo Pháp”.) 

^ [Đây là bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật {kinh Chuyển Pháp Luân) 
được lưu lại trong ghi chép về cuộc đời truyền đạo của Phật trong Luật Tạng 
Vin 110-12. Bài kinh này được phân tích rõ hơn trong kinh MN 141 và trong 
Vibh 99-105, và được luận giảng trong Vism 498-510 (Ppn 16:32-83) và 
trong Vibh-a 93-122. Bài kinh cũng được giảng giải một cách chi tiết, dựa 
theo phương pháp của các giảng luận kinh điển, trong quyển “Bài Thuyết 
Giảng Đầu Tiên Của Phật” của nhà sư Rewata Dhamma.] (380) 

^ [ở đây tôi [TKBĐ] làm theo Be và Se. Ee thì có thêm cụm chữ 
sokaparídevadukkha domanass" upãyãsã {sự buôn sâu, than khóc, đau đớn, 
phiền ưu, và tuyệt vọng là khố), cụm chữ này được tìm thấy ở chỗ khác trong 
những định nghĩa chính thức về diệu-đế thứ nhất, nhưng đều không có trong 
hầu hết những phiên bản kinh có nói về diệu-đế thứ nhất.] (381) 

[Ba giai đoạn {tiparivatta) là: (í) sự hiểu-biết về mỗi Diệu-đế {saccahãna)-, 
{ii) sự hiếu-biết về trách-nhiệm phải được hoàn thành đối với mỗi Diệu-đế 
{kiccahãụa)', và {Ui) sự hiểu-biết về sự đã hoàn-thành đối với mỗi Diệu-đế 
{kataũãụa). Mười hai phương diện {dvãdasãkãra) được đạt được bằng cách 
áp dụng ba phần nói trên đối với Bốn Diệu Đe; 3x4=12.] (382) 

' [Spk giải thích chữ bánh xe Giáo Pháp {dhammacakka) theo cách của sự 
hiêu-biêt nhờ sự thâm-nhập {pativedhahãna, trí được tuệ thành, trí thê nhập) 
và sự hiêu-biết về sự chỉ-dạy {desanãhãna, trí về giảo hóa) ; coi thêm chú thích 
ở đầu kinh SN 12:21 (Quyển 1), chú thích số đuôi (57). Đen khi Ngài Kiều- 
trần-như (bên dưới) và 18 koỊi {1 koti=10 triệu) vị trời brahmã chưa được thiết 
lập trong thánh quả Nhập-lưu thì đức Thế Tôn vẫn đang thiết lập sự dịch- 
chuyển {pavatteti nãma) bánh xe Giáo Pháp; nhưng sau khi Bánh Xe đã được 
thiết lập xong trong sự dịch-chuyển {pavattitam nãma) thì họ đã được thiết lập 
trong thánh quả.] (383) 

® [Kinh này thường được gọi là “Kinh Lửa”, là bài thuyết giảng thứ ba của 
Đức Phật sau khi giác-ngộ như đã được ghi lại trong Luật Tạng, Vin I 34-35. 



Một Số Bài Kinh Điển Hình • 295 


Theo Luật Tạng, một ngàn Tỳ kheo này trước đó đã từng là những khô sĩ đê 
tóc búi (jatỉla) đi tu dưới sự dẫn dắt của 03 anh em nhà Ca-diếp {Kassapa). 
Phật đã chuyến hóa họ bằng một số màn thần-diệu (bằng thần thông), sau đó 
giảng cho họ bài kinh này. Bài kinh này được gọi là kinh lửa vì trước đó những 
khô sĩ này thờ thân lửa. Toàn bộ câu chuyện này cũng được ghi trong Luật 
Tạng, Vin I 24-34; đọc thêm quyến sách “Cuộc Đời Của Đức Phật” trang 
54-60, 64-69, của nhà sư dịch giả Nãụamoli. 

- Spk giải thích: Sau khi dẫn một ngàn Tỳ kheo đến (chỗ được gọi là) Đầu 
Của Gayã (thủ phủ Gayãl), đức Thế Tôn đã suy xét: “Loại thuyết Pháp nào 
sẽ thích hợp với họ?” Rồi đức Thế Tôn nhận ra trước đó họ từng thờ cúng thần 
lửa buôi sáng và buôi tôi. Vậy ta sẽ dạy họ 12 cơ-sở cảm-nhận đang bôc cháy 
và đốt cháy. Theo cách như vậy họ sẽ có thế chứng quả A-la-hán.” Trong kinh 
này sự đốt cháy là nói về đặc tính “khố”.] (13) 

’ (Chữ muni trong tiếng Pãli được phiên âm là Mâu-nỉ (như trong chữ Phật 
Thích-Ca Mâu-ni), có nghĩa là ữí giả trầm mặc, tĩnh lặng; nhà hiền triết tĩ nh 
mặc, giống nh ư cách ngưòd ta gọi Đức Phật là Thích-Ca Mâu-ni vì sự tĩnh 
mặc, tĩnh lặng của Phật.) 

* (Chữ gốc là Mavuỉa: là giống giây leo to, sống bằng cách quấn quanh các 
cây đa... bằng cách siết chặt các thân cây đó.) 

^ (Đây là bài kinh Đức Phật đã thuyết giảng cho nhiều Tỳ kheo đang tu tập 
trong rừng vắng, những nơi được cho là có nhiều thiên thần bậc thấp (như địa 
thần...) và những chúng sinh khác xung quanh, kế cả những chúng sinh khuất 
mặt. Các Tỳ kheo đôi khi cảm thấy bất an hoặc cảm thấy mình đang quấy rầy 
những chúng sinh và thiên thần khuất mặt. 

Thứ nhất, bài kinh là đế các Tỳ kheo tụng đọc đế làm cho tâm an tịnh với 
tâm-từ hướng về sự bình-an của những chúng sinh và những thiên thần xung 
quanh. Thứ hai, bài kinh là một “thông điệp” của Đức Phật gửi tới thế gian về 
lòng Từ-Ái, lòng yêu-thương bao trùm nên được mở rộng cho của tất cả mọi 
người và chúng sinh. Và chính lòng yêu-thương bao trùm đó sẽ đem lại sự 
bình-an và những trạng thái cao đẹp của tâm. 

Do vậy, kinh này thường được nhiều người tụng bằng miệng hay tụng 
trong tâm trước khi bước vào giờ “thiền”, đế cho tâm của thiền sinh được an 
tịnh. Không phải chỉ riêng Phật tử tại gia, mà các Tăng Ni ở các xứ Phật giáo 
Nguyên thủy cũng thường tụng đọc trước mỗi giờ thiền tập, đặc biệt là trước 
khi ngồi thiền ở một nơi mới. 


296 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Kinh này từng được dịch là kinh ‘‘‘‘Lòng Từ”. Chữ “metta” có nghĩa là 
“lòng từ-ái, tình thương-yêu, hay tâm-từ”. Tuy ở đây tên kinh không nói đến 
chữ Bi-mẫn (karuna), nhưng vì ai đã có tâm Từ thì cũng khởi sinh tâm Bi- 
mẫn, tha thương; vì cả hai thường đi song hành. Do vậy cũng nhiều chỗ dịch 
là kinh ""Từ Bi”, chắc cũng do chữ ""Từ Bi” vốn đã quen thuộc và dễ nhớ đối 
vód những Phật tử tại gia và những người mới bước vào đạo Phật.) 

[Kinh này được kết tập trong tập Kinh Tập (Sutta-Nipata) thuộc Bộ Kinh 
Ngăn (Tiêu Kinh Bộ, Khuddakapatha Nikãya). Coi thêm bài viêt ""Maha- 
mangala Tataka (No. 453) (Chuyện Tiên Thân Đức Phật - Diêm Lành Lớn, 
Chuyện số 453). Đe biết thêm chi tiết về lịch-sử và sự kết-tập của kinh này, 
mời đọc thêm bài tham luận ""Life's Highest Blessỉng” (Phúc Lành Cao Nhất 
của Đời Sống) của Tiến sĩ R. L. Soni, đăng trên tập san “WHEEL” (Pháp 
Luân), Số 254/256.] 

[""Anathapindika” (Cấp Cô Độc) có nghĩa là ""người cấp dưỡng cho những 
người cô độc, nghèo khó”; vì ông làm những việc từ-thiện đó nên người ta gọi 
ông với tên như vậy. Tên thật của vị gia chủ nhân từ này là ‘"Sudatta”. Sau khi 
ông quy y theo Phật, ông đã mua một khu rừng thuộc sở hữu của Thái tử Jeta 
(Kỳ-đà), và xây một tịnh xá và cúng dường cho Đức Phật và Tăng Đoàn, sau 
này được gọi là ""Tetavana” (khu Vườn hay Trang viên Jeta, Kỳ-đà Viên, Kỳ- 
Viên). Các ki nh thường ghi thêm là Tịnh Xá cấp Cô Độc (thuộc khu Vườn 
Jeta). 

- Đây là nơi Đức Phật đã trải qua nhiều kỳ An Cư Mùa Mưa (kiết hạ), đó 
là thời gian 03 tháng mùa mưa hàng năm từ Rằm tháng Bảy cho đến Rằm 
tháng Mười. Rất nhiều bài thuyết-giảng (kinh) quan trọng đã được Phật thuyết 
giảng tại đây, và rất nhiều sự-kiện về cuộc đời của Đức Phật lịch sử đã diễn ra 
tại Tịnh Xá cấp Cô Độc này. 

Tại đây, Đức Phật đã chăm sóc cho một Tỳ kheo bị bệnh nhưng bị những 
bạn đồng tu quên chăm sóc, và Phật đã khuyên họ rằng: “Bất kỳ ai, này các 
Tỳ kheo, muốn chăm sóc ta, thì hãy đế người ấy chăm sóc người đang bệnh.” 

Chính đây cũng là nơi Đức Phật đã giảng dạy những đệ tử một cách vô 
cùng thấm thìa và cảm động về "quy luật vô-thường" đầy nghiệt ngã. Chuyện 
kinh kế rằng, khi có một người thiếu phụ tên Kisagotami mang xác đứa con 
thân yêu đến cầu xin Phật cứu sống, Phật thành tâm chia buồn, nhưng đã nói 
người thiếu phụ rằng muốn cứu sống con mình, cô ta hãy đi tìm cho được một 
hạt cải từ trong một gia đình nào chưa bao giờ có người thân chết. Người thiếu 
phụ bắt đầu rong ruối đi tìm, và sau khi tìm khắp nơi không thấy có nhà nào 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 297 


như vậy, nên đã hiếu ra và “giác ngộ” được lời Phật dạy về quy luật vô-thường, 
rằng đòd sống của chúng ta là biến đối và hữu hạn, và ai trong chúng ta rồi 
cũng sẽ chết đi vào một ngày nào đó. Đức Phật đã nói: 

“Mạng sông cuôi cùng là sự chêt. Cũng như sự không-bệnh và tuôi-trẻ, 

sau cùng là bệnh-hoạn và già-lão.” 

{Yathaa aarogya.m yabbanani. Tatheva jiivitani sabbani. 

Byaadhịịamaparositam. Mara nappariyasitam).] 

[Theo Luận Giảng, chữ “mangala” có nghĩa là những điều mang lại sự 
hạnh-phúc và sự giàu có, dân gian thường gọi chung là “điềm-lành”.] 

[“Người xấu” ở đây bao gồm cả kẻ xấu, người ngu, người mất dạy, thiếu 
văn minh, và đặc biệt là những người có tâm-ý xấu ác, lời-nói xấu ác và hành- 
động xấu ác (thân, ý, miệng: ba nghiệp bất thiện).] 

[Theo Luận Giảng, “ncà thích-hợp” ở đây theo Phật giáo là bất kỳ nơi nào 
mà những tu sĩ, tăng ni và những cư sĩ tại gia có thế cư ngụ tốt lành; nơi có 
những người kính đạo, tu tập và thực hiện mười hành-động công đức (mười 
nghiệp thiện), và là nơi Giáo Pháp (Dhamma) được tôn trọng là lẽ sống của 
những người ở đó.] 

[“C/íợn theo đường đúng đắn” theo Luận Giảng là chọn “lối sống chân 
chính, phải đạo”, bỏ những điều trái đạo đức để theo đạo lý (Giới-Hạnh), bỏ 
sự bất tín và mê tín đế có được niềm-tin chánh tín vào Đức Phật và Phật Pháp 
(Tín) ; từ bỏ sự ích kỷ, tham lam để có sự rộng-lòng, cho đi, bố-thí (Thí), như 
Đức Phật đã chỉ ra cho người tại gia.] 

[ở đây dĩ nhiên là nói đến những nghề nghiệp lương thiện và vô hại đối với 
chúng sinh. Đối với những người xuất gia thì đó là những việc làm ở nơi tu 
viện, cả những chuyện nhỏ như khâu vá y phục... thì cũng phải nên khéo tay, 
có kỹ năng đê tự mình làm cho mình.] 

[“Giới-Luật” (Vinaya) ở đây có nghĩa là những giới cấm về ba nghiệp thân, 
ý, miệng. Neu giảng giải ra đủ các chi tiết thì đó là giới-luật về Mười Nghiệp 
Bất Thiện (akusala-kammapatha) mà người tại gia không nên làm, và cũng có 
nghĩa là sự cấm vi phạm Giới Luật Tỳ Kheo (Patimokkha) đối với những tu sĩ 
xuất gia là Tăng, Ni; hay còn được gọi là Bốn Giới Thanh Tịnh của các Tỳ 
kheo (catuparìsuddhi-silã).] 


298 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


ỸDỜi-nói thì dễ chịu” là những lời tốt đẹp, dễ mến, hiền hòa, “ái ngữ”, được 
nói ra hợp thời, đúng lúc, chân thật, thân thiện và hữu ích và được nói với tâm- 
từ, thương mến. Ngược lại là những “tà ngữ” như nói dối, nói sai sự thật, nói 
lời gắt gỏng, nói lời mắng chửi, nói lời vu khống, nói dóc, nói lời vô ích, tào 
lao, ăn nói phi thời, không đúng lúc.] 

[“Chính trực trong tư cách” là chí nh ữực về tư cách đạo đức, là thái độ 
chính thiện, tuân giữ và thực hành “Mười Nghiệp Thiện” (kusala- 
kammapathà) của “thân, ý, miệng”. Đó là: 

Không Tham, 

Không Ác, 

Không Tà-kiến; 

Không Nói-Dối, 

Không nói lời vu khống, 

Không nói lời lăng mạ, 

Không nói lời vô ích, tào lao; 

Không Sát-sinh, 

Không Gian-Cắp, 

Không Tà-Dâm.] 

[Là giới thứ năm của Năm Giới, bao gồm không uống rưọoi bia, không hút 
chích ma túy, tức không dùng các chất độc hại hay gây nghiện nào.] 

[“Kính trọng” ở đây là kí nh trọng những tu sĩ xuất gia, Tăng Ni, (và dĩ nh iên 
kính trọng cả những tu sĩ của những tôn giáo khác), những sư thầy của mình, 
cha mẹ, người lớn tuổi, người cấp trên, người giỏi giang hơn mình, v.v... 
Người luôn luôn biết kỉnh-trọng là người có đức-hạnh và có-trí.] 

[Ví dụ, như lúc tâm đang bị tà niệm, những điều xấu ác quấy nhiễu hay xui 
khiến... thì nên nghe học Giáo Pháp để giúp khắc phục, vượt qua những phiền 
não và ô nhiễm đó, đưa tâm về lại với mình tĩnh lặng và buông xả và chá nh 
niệm về những lẽ-thật hay Giáo Pháp.] 

ỰTự-chủ" (tapo): là khả năng chế ngự Tham và Sân bằng cách chế ngự các 
căn (các giác-quan) của mình. Và chế ngự sự đờ-đẫn và buồn-ngủ (hôn trầm) 
bằng cách chủ động đánh thức năng lượng nỗ-lực (tinh tấn), đánh thức sự 
nhiệt-thành về tu tập.] 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 299 


[Đó là những “pháp thế gian”, là những tình-trạng khác nhau luôn xảy ra 
trong cuộc đòd của chúng ta trong thế gian thế tục ; đó là 08 sự đối-thay tốt 
xấu, lên xuống, của sự-sống trong đòd dễ khiển ngưòd ta buồn lòng, bất hạnh, 
lo âu hay sợ hãi: 

Được và mất 
Vinh và nhục 
Khen và chê 
Sướng và khổ.] 

[Đây là 03 tâm tính hay phẩm chất “đắc đạo” của những bậc A-la-hán, bậc 
giải-thoát hoàn toàn. Vô-mi (asoka): không còn buồn phiền, sầu não, ưu tư, 
hay bực chán; Vô-nhiềm (viraja) là vô-tham, vô-sân, vô-si; Vô-ngại (khema): 
sự an tâm, không còn sợ-hãi vì đã không còn dính-chấp vào và không còn 
mang theo nhục-dục Ợcama) là mầm mong gây ra sự tái hiện-hữu (bhava), tà- 
kiến này nọ {dillhi) và vô-minh (avijja).] 

[Tức là tất cả 38 điều mang lại “Phúc lành Cao nhất” đã được chỉ ra ở trên 
trong bài kinh.] 

[Bây giờ Đức Phật giải thích cho Sigãla rõ 06 phương đó là những gì và 
làm cách nào đê ‘thờ cúng’ 06 phương đó theo đúng “Nghỉ Luật Thánh Nhân” 
{Thánh Giới Luật). Đó là bằng cách thực hiện những nghĩa vụ và bốn phận 
đối với những ‘phương’ đó, thay vì chỉ thực hiện việc cúng lạy theo truyền 
thống cũ của Bà-la-môn. Neu ’06 phương’ đó được “kính trọng” theo những 
cách này, thì 06 phương sẽ được bảo vệ an toàn, và không còn những hiêm- 
họa đến từ những ‘phương’ đó. 

Bà-la-môn cũng thờ cúng các phương của thế gian với mục đích là ‘ngăn 
chặn’ những hiếm họa đến từ những linh hồn và thánh thần ngụ ở những 
phương đó, theo truyền thống Vệ-Đà. Đức Phật là người không đồng tình và 
đã bác bỏ những tục lệ mê tín đó, mà đưa vào những ‘phương’ đó những ý- 
nghĩa và hành-động “thiết thực”.] 

[Kamma-kilesa: nghĩa gốc là “hành-động ô-nhiễm”, nghiệp bất tịnh, nghiệp 
xấu ác.] 

[Tiếng Pãli là chanda, dosa, moha và bhaya. Đây là 04 phẩm chất xấu, 04 
đường sai lạc (tà đạo) dẫn đến những hành-động sai trái (tà nghiệp).] 


300 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


[Tức là người nào hay đi đến hay la cà ở những nơi không tốt thì khi có tệ 
nạn hay án mạng xảy ra thì người đó thường bị coi là nghi can hay nghi phạm, 
thậm chí có thế bị bắt hay kết án oan.] 

(Đây là một loại trò giải trí cổ xưa vào thời Đức Phật. Trong bản dịch của 
thầy w. Rahula là vậy. Còn trong bản dịch của trưởng lão Narada Thera thì 
tiếng Anh là “pot-blowmg”, nhưng người dịch tiếng Việt vẫn không tìm ra tên 
tương đương gần nhất trong tiếng Việt hay cách thức của trò giải ừí này.) 

[Ý-nghĩa của từng phương đã được Đức Phật chọn và ‘gán vào’ một cách 
có suy xét thấu đáo và rất hay. 

- Như phương Đông là nơi bắt đầu của một ngày, cũng giống như cha-mẹ 
là nơi kính trọng đầu tiên, nơi mà chúng ta được sinh ra. Tiếp theo thứ tự là 
lớn lên và đi học là nhờ thầy, cô ở giữa là phương Nam (dakkhina). Rồi đến 
khi trưởng thành có vợ, con thì phương Tây là phần sau của một ngày, quãng 
đời của một người đàn ông (hay đàn bà) đã làm chồng, làm cha (hay làm vợ, 
làm mẹ). Phương Bắc có nghĩa là “vượt qua” {uttara), vì vậy như ý nghĩa ai 
mà tôn trọng, giúp đỡ bạn bè... thì sẽ vượt qua những phiền toái, rắc rối và 
mếch lòng trong đòd (theo nghiên cứu và ý giảng luận của Tiến sĩ Rhys 
Davids). 

- Còn người làm, người ở, nhân công... coi như Thiên Đe như là sự giúp 
đỡ, nền tảng vững chắc cho cuộc sống ốn định hàng ngày. Thiên Đỉnh dành 
cho những bậc chân tu, thánh nhân, những người kính đạo, đồng đạo. Có lẽ ý 
nghĩa đời sống “íổm linh” là được đưa lên trên cao nhất. (Trong nghĩa gốc lời 
kinh thì Phật chỉ "‘‘những bậc tu hành Sa-môn và những Bà-la-môn (chân 
chính)”, tức là 02 giới đại diện cho những người hướng “tâm linh”, là những 
bậc đáng kính vào thời Đức Phật).] 

[Bản dịch của thầy w. Rahula thì ghi điều (v) là “Phải tổ chức lễ nghi cúng 
kính khi cha mẹ đã qua đời”. Còn bản dịch của nhà sư Tỳ Kiieo Bồ-Đe (như 
được ghi ở đây cho khớp với bản dịch trong Bộ Kinh) thì ghi điều (v) là: “Sau 
khi cha mẹ qua đời, tôi sẽ thay mặt họ cúng dường và phân phát quà biêu” 
với nghĩa giống nhau (tức cúng dường và phân phát quà tặng cho những bậc 
tăng ni đế hồi hướng công đức cho những người thân đã mất. Trong bản dịch 
của Hòa thượng Narada Thera thì có giải thích thêm ý nghĩa chi tiết về hành 
động hiếu lễ này khi cha mẹ (hay cả ông bà, anh em, họ hàng...) qua đời, là 
người ta hay cúng dường cho Tăng Ni, nhân danh người đã khuất, để hồi 


Một Sô Bài Kỉnh Điên Hình ‘301 


hướng công đức cho những người đã khuất. Phong tục của những Thánh Nhân 
là không bao giờ quên ngưòd thân đã mất. Truyền thống này vẫn còn được 
tuân giữ ở những nước Phật giáo. 

ớ Tích Lan thì họ tố chức lễ cúng dường Tăng Ni (như Trai Tăng...) vào 
ngày thứ tám của tháng thứ ba kế từ ngày cha mẹ hay người thân qua đời và 
mỗi dịp ngày giỗ. Công đức của những việc cúng dường đó được hồi hướng 
cho người đã khuất. Sau khi làm những nghiệp công đức (punna-kamma) đó, 
những Phật tử vẫn luôn luôn tưởng nhớ đến cha mẹ, vì lòng thành kí nh và biết 
ơn cha mẹ đã được Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh. 

(0 Việt Nam, việc làm lễ cúng dường Tăng Ni (như trai tăng...) đế hồi 
hướng công đức cho người đá khuất cũng mang ý nghĩa phong phú và cao đẹp 
giống nhau nh ư vậy; tuy nhiên thủ tục và nghi lễ có một số nghi thức và thời 
gian... theo truyền thống của Đại Thừa từ Trung Quốc từ xưa.).] 

[04 Cặp: gồm 04 cấp bậc giác-ngộ nhân với “chặng” thánh đạo và “chặng” 
thánh quả ctta mỗi cấp bậc giác-ngộ đó. Từ thấp lên cao là: 

1. Nhập-lưu (Sotãpatti): nghĩa là nhập vào dòng thá nh đạo. 

2. Nhất-lai {Sakakãgãmi)'. nghĩa là còn quay lại thế gian 01 lần nữa. 

3. Bất-lai (Anãgãmi): nghĩa là không còn quay lại thế gian lần nào nữa. 

4. A-la-hán (Arahant): là cấp bậc giác-ngộ cao nhất. Thánh quả A-la-hán 
là sự sự giải-thoát hoàn toàn. 

- Một người chứng ngộ “chặng” thánh đạo và một người chứng ngộ “chặng” 
thánh quả của một cấp-bậc giác ngộ được ghép thành 01 Cặp. Do vậy 04 cấp- 
bậc có 04 cặp, và do vậy là 08 hạng người. Ví dụ: người chứng thánh đạo 
Nhập-lưu và thánh quả Nhập-lưu là 01 cặp (cùng 01 cấp-bậc Nhập-lưu).] 

[Theo Đức Phật, việc cúng dường cao quý nhất tạo công đức vô lượng là 
cúng dường cho Phật và Tăng đoàn. Do vậy, Tăng-Đoàn là nơi (ruộng) để 
Phật tử có thể cúng dường (gieo trồng) để có thể tạo (gặt hái) công đức lớn lao 
nhất.] 

(Nghĩa các câu chỗ này là: người đó nhìn thấy: “Có (trạng thái) này, có tầng 
(hiện-hữu) thấp xấu hơn, và có tầng (hiện hữu) cao siêu (như trạng thái những 
tâng thiên định)”. Nguyên văn: “so ‘atthi idam atthi hinam atthipanitam ... 
pạịanati”. 


302 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Theo sự luận giải của Trưởng lão Nyanaponika Thera thì nghĩa của các câu 
chỗ này là: 

1- Khi định nghĩa về phần ‘thân-tâm’ (danh-sắc), người đó hiếu “Có cái này” 
{“atthiidanti”). Đây là chân lý hay Diệu Đe về Kho. 

2- Sau đó người đó suy xét về Nguồn gốc của Khổ, người đó hiểu “Cá/ này là 
bậc thấp”. Đó là chân lý hay Diệu Đe về Nguồn gốc Khố. 

3- Sau đó tiếp tục quán chiếu ý-nghĩa của việc dẹp-bỏ nó, người đó hiểu được 
có “Cá/ này là bậc cao hon, siêu xuất hơn”, ơ đây, Diệu Đe về con đường Bát 
Thảnh Đạo đã được định nghĩa.) 

(Nghĩa có thể hiểu là: “... và cái (trạng thái) được thoát-khỏi toàn bộ tất cả 
những nhận-thức này về những phạm trú ‘Từ, Bi, Hỷ, Xả’. Nguyên văn: “atthi 
uttari imassa sannaga-tassa nissaranam”, nghĩa là: “Người đó biết: Niết-bàn là 
sự giải-thoát vượt trên khởi những sự nhận-thức của mình (về phạm trú Từ, 
Bi, Hỷ, Xả người đó đã đạt được). Chỗ này là Diệu Đe thứ tư về Sự Diệt-Khổ 
đã được định nghĩa.”) 

[Kinh tên là “Sabbãsava-Sutta” (Tất Cả Những Ô-Nhiễm). Theo tiếng Pãli, 
từ ‘‘sabb’’ nghĩa là: tất cả. Từ "ãsava’: trong kinh này bao hàm nhiều nghĩa sâu 
rộng về tâm lý học và đạo đức, hơn là nghĩa thông thường của nó. Các nghĩa 
như là: ‘dòng chảy vào’, hay ‘dòng chảy ra’ hàm chỉ “những ô-nhiễm” (chảy 
vào tâm hay từ tâm chảy ra, như theo một số giảng luận); (HV: những lậu- 
hoặc). ơ đây nó được dùng một cách hình tượng và nó bao hàm cả 02 nghĩa: 
(i) “những âu-lo vê mặt tâm lý' và “những phiên-khô, khó-chịu vê thân và 
những sự khó-khãn, khó-khô vê điêu-kiện sinh sông”, như bạn sẽ được thây 
kinh mô tả ở phần sau. [Tác giả]. 

(Do vậy, tác giả đã phân dịch chữ “saốỗãsava” là “tất cả những ãu-lo và 
phiền-khố” (bản dịch tiếng Anh của thầy w. Rahula ghi: “All cares and 
troubles”) — mặc dù nghĩa chữ của nó (có thế tạm dịch theo danh từ phố thông 
như trên) là “Tất Cả Những Ô-Nhiễm” (HV: Tất Cả Những Lậu-Hoặc). 

(Bản dịch Việt lần trước ghi tên kinh theo nghĩa chủ-đề của nó là kinh “Diệt- 
trừ những âu-lo và phiền-não”. Tuy nhiên, như sau này xem xét lại bản dịch 
và chú thích thầy w. Rahula như vậy, thấy ý dịch của thầy là: “kiềm chế”, 
“loại bỏ”, “dẹp bỏ” mà theo nghĩa bài kinh là bao gồm cả 02 ý: (i) Phòng 
ngừa, ngăn ngừa, ngăn chặn không cho những ô-nhiễm (không sạch, bất tịnh, 
bất thiện) chưa khởi sinh khởi sinh; phòng ngừa không cho những ô-nhiễm đã 
khởi sinh gia tăng thêm; (i) Diệt trừ, loại bỏ, trừ bỏ những ô-nhiễm đã khởi 


Một Sô Bài Kỉnh Điên Hình • 303 


sinh. Do vậy, người dịch đã tạm dịch lại là “phòng-trừ”, gồm cả 02 ý “Phòng 
ngừa” và “diệt trừ” những ô-nhiễm khác nhau như đại ý của bài kinh). (ND) 

{“Sự chú-tâm kỹ càng” là tạm dịch Việt nghĩa của thuật ngữ Pãli “yoniso 
manasikãra”, (cũng dựa theo cách dịch của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đe), nó có nghĩa 
là “tâc-ý một cách không khôn khéo; suy-xét một cách không khôn khéo; quán- 
chiêu một cách khôn khéo”. (HV: như lỷ tác ỷ\ có nghĩa là một người bằng 
tâm đê-ý , guan-tãm , chú-ý , tác-ý , chú-tãm , hay suy-xét một cách khôn khéo và 
phù hợp với “đạo lý” hay với “chân lý”, “quy luật”, “nguyên lý vận hành” của 
mọi sự vật hiện tượng trong thế gian. 

- Khi quý vị đọc các kiuh của Phật, quý vị sẽ có thể tùy ngữ cảuh của câu 
mà dùng một trong các động-từ ữên đế dịch nghĩa thuật ngữ này. Lấy một ví 
dụ đơn giản như vầy: Neu người tu chú-tâm hay suy-xét hay tác-ý ‘những 
khoái-lạc giác-quan là sự sung sướng và cách đế duy trì và gia tăng nó’ thì đó 
là sự tác-ý một cách không khôn khéo (sẽ phát sinh và gia tăng những ô-nhiễm 
vì dục-lạc hay dục-lậu). Còn khi người tu chú-tâm hay suy-xét hay tác-ý 
‘những khoái-lạc giác-quan chỉ là những khoái-lạc giác-quan; sự nguy-hại 
trong chúng là sự nguy-hại; và sự thoát-khỏi chúng là sự giải-thoát’ thì đó là 
sự tác-ý một cách khôn khéo (họp với giáo pháp, đúng như lẽ thực, đúng sự 
thật... sẽ phòng ngừa và loại bổ uhững ô-uhiễm vì dục-lạc hay dục-lậu) ... 
(ND). 

Nguyên văn tiếng Pãli là “ekãyano ayam bhikkhave maggo”. Hầu hết các 
dịch giả đều hiếu câu này nh u một lời tuyên bố rằng “các nền tảng chánh- 
niệm” (satipatthãna) là con đường duy nhát. Nhà sư trưởng lão Soma Thera 
đã dịch: “Này các Tỳ kheo, đây là con đường duy nhát”, và trưởng lão 
Nyanaponika Thera thì dịch: “Này các Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất”. 
Tuy nhiên, trong kinh MN 12.37^2 thì chữ “ekãyana magga” có ngữ nghĩa 
rõ ràng là “một con đường đi theo một hướng duy nhát”, và có lẽ đây cũng là 
ngữ nghĩa phù hợp nhất so với các diễn dịch khác! Ý nghĩa chỉ đơn giản như 
là: “các nên tảng chánh-niệm” (satipatthãna) đi vê một hướng, đó là đi vê 
hướng đê “làm trong-sạch chúng sinh ...” hay đê dẫn tới “sự thanh-lọc của 
chúng sinh ... cho tới sự chúng ngộ Niết-bàn”. 

- (Về câu này, quý vị có thế đọc thêm phần chú thích của trích đoạn số 1 
(đầu tiên) trong quyến “Các Kinh Nói về Chánh-niệm”, ấn bản 2015 bởi cùng 
người dịch, và phần “Giải thích thêm trích đoạn so 1” nằm ở cuối phần chú 
thích ở cuối sách đó). 








304 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


Luận giảng [Ps] nói sự lặp lại câu “quán sát thân trong thân” (kãye 
kãyãnupassi) có mục đích xác định rõ đối-tượng quán sát (thuộc thân) và tách 
ly đối-tượng đó khỏi các đối-tượng khác có thế làm xao lãng nó. Như vậy, 
trong cách tu tập này, thân nên được quán sát như vậy, và mọi cảm-giác, ý- 
nghĩ, và xúc cảm là không Liên-kết (tương ưng) tới nó. Câu này cũng nhấn 
mạnh rằng thân nên được quán sát chỉ như một thân-thế, chứ không phải như 
một người này hay người nọ, người nam hay ngưòd nữ, hay như một cái ‘ta’, 
hay như một chúng sinh hữu tình nào cả. Cách xem xét và quán sát tương tự 
cũng được áp dụng cho những chỗ lặp lại của 03 nền tảng chánh-niệm còn lại 
(như quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác, quán sát tâm trong tâm, 
những hiện-tượng trong những hiện-tượng). 

- “Sự tham-thích và không-thích”, hay “sự thèm-muân và phiên-bực” 
{abhijjhã-domanassarn), hay tham và ưu, theo như luận giảng [Ps], ở đây là 
chỉ sự tham-dục và sự ác-ý (tham và ưu (thích và chê, ưa và ghét, vui và bực...) 
- đó là hai thái độ và phản ứng thường có liên tục của một người đối với mỗi 
mọi sự xảy ra trong thế giới), đó là cũng chính 02 chướng-ngại lớn (đầu tiên) 
trong năm chướng-ngại của tâm (năm triền-cái, ngũ cái). 

về cấu trúc của bài kinh, mời coi thêm phần Giói Thiệu ChưoTig VIII 
(chương này) về bài kinh này. 

Việc tu tập “sự chánh-niệm về hơi thớ'’ (ãnãpãnasatĩ) không Liên-kết 
(tương ưng) tới việc cố ý thở hay can thiệp vào hơi thở theo ý mì nh [như cách 
luyện thở trong môn hatha yoga dưỡng sinh hay khí công], chỉ có một nỗ lực 
duy nhất là cố gắng cố định sự rõ-biết [sự tỉnh-giác] một cách liên tục vào hơi- 
thở vào và hơi-thở ra theo nhịp độ tự nhiên của chúng. Sự chú tâm chánh-niệm 
có thế được thiết đặt tại chóp mũi hoặc chỗ giữa môi trên—tức chỗ nào có sự 
tiếp xúc rõ nhất với hơi-thở đi vào và đi ra. Ngưòd tu nhận biết rõ sự dài ngắn 
của hơi-thở, nhưng người tu không được kiếm soát hay can thiệp vào chúng. 

- Toàn bộ cách tu tập “chánh-niệm về hơi thở” đã được nói rõ trong đoạn 
kinh VIII, 9 này. Còn sự dẫn giải chi tiết về cách tu tập “chánh-niệm về hơi- 
thở” cũng được ghi rõ trong Vism 266-93; Ppn 8:145-244. Quý vị cũng có 
thế đọc thêm những đoạn kinh được dịch bởi nhà sư Nãụamoli trong quyến 
sách mang tên “Chánh-niệm Hơi-Thở” của thầy ấy. 

Luận giảng [Ps], cùng với những luận giảng Pãli khác, giải thích chữ “trải 
nghiệm toàn thân” (sabbakãyapatisarnvedi) có nghĩa là người thiền trở nên ý 
thức rõ từng hơi-thở vào và hơi-thở ra suôt 03 chặng của nó: lúc băt đâu, lúc 


Một Sô Bài Kỉnh Điên Hình • 305 


giữa, và lúc cuối. Cách diễn dịch này khó mà tương hợp với từ ngữ trong bài 
kinh gốc. Bài kinh gốc có thế chỉ đơn giản chỉ dạy về sự ý thức (tỉnh giác) bao 
trùm khắp toàn thân mà thôi. Một điếm nữa, khó mà cho rằng phần chữ 
patisamvedi” có nghĩa là “có ỷ thức rõ, ỷ thức rõ, tỉnh giác rõ về.. cái tiếp 
vĩ ngữ này là dựa trên động từ “patisamvedeti” có nghĩa là “trải nghiệm” hoặc 
“cảm thấy, hay nếm trải”, nó mang sắc thái ý-nghĩa khác với nghĩa “ỷ thức, 
hay tỉnh giác”. 

“Sự tạo-tác của thân” (kãyasankhãra', HV: thân hành) ở đây được định 
nghĩa chính là “sự thở ra-thở vào” trong ki nh MN 44.13 (I 301) và kinh SN 
41:06 (Quyên 4). Như vậy, theo luận giảng [Ps] giải thích, nêu tu tập thành 
công phương pháp này, hơi-thở của người thiền sẽ trở nên được im lắng, tĩnh 
lặng, và bình an. 

Theo luận giảng [Ps]: “ở bên trong”: là quán sát sự thở (hơi thở) của thân 
mình. Còn “ở bên ngoài”: là quán sát sự thở (hơi thở) trong thân của ngưòd 
khác. Còn “ở cả bên trong và bên ngoài”: là lần lượt quán sát sự thở của thân 
mình và sự thở của thân người khác, với một sự chú-tâm liên tục, không gián 
đoạn. Giải thích cũng tương tự về 03 cụm từ này đối với những đoạn lặp lại 
sau trong đoạn kinh này, nói về sự quán sát về “thân”. (Việc quán sát các bộ 
phận của thân “ở bên ngoài” có thê làm được đôi với các bộ phận có thê nhìn 
thấy được của thân người khác, như tay, chân, tóc, răng, ruột..., ngoại trừ sự 
thở). 

- Nhưng, đối với các đối tượng chánh-niệm khác như “cảm-giác”, “tâm”, 
và “những hiện-tượng” thì sự giải thích 03 cụm chữ đó là không thế tương 
tự. Đối với 03 loại đối-tượng sau thì sự quán sát “ở bên ngoài” chỉ có thế làm 
được bằng cách suy luận (chứ không thế tự mình trực tiếp cảm nhận cái cảm- 
giác của người khác, nghĩ cái ý-nghĩ của người khác...), ngoại trừ những 
người có năng lực thần thông ngoại cảm. Thiệt ra cũng không thế trực tiếp 
quan sát được sự thở (hơi thở vào-ra) của người khác được, ngoài việc chỉ có 
thế quan sát sự phồng lên xẹp xuống của ngực người khác, cho nên sự quan 
sát hơi thở “ở bên ngoài” cũng chỉ có thế làm được bằng cách suy luận từ mình 
ra người mà thôi; ngoại ttừ những ai có năng lực thần thông đặc biệt đế có thế 
sống sự sống (thân-tâm) của một người khác. 

Luận giảng [Ps] giải thích bản chất khởi sinh (samudayadhamma) của thân 
có thế được quán sát ở chỗ (ị) sự khởi sinh có điều-kỉện (tính duyên sinh) của 
nó thông qua sự vô minh, dục-vọng, nghiệp, và thức ăn (‘thức ăn’ nuôi dưỡng 


306 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


sự khởi sinh); cũng như có thế quan sát ở chỗ (//) sự khởi sinh tức-thời-lỉên- 
tục {trong từng sát-na) của các hiện-tượng vật chất trong thân. 

- Trong trường hợp “chánh-niệm về hơi-thở”, một điều-kiện phụ là bộ 
máy sinh lý về hô hấp. Cái “bản chất biển diệt” {vayadhamma) của thân có 
thế được nhìn thấy ở chỗ sự ngừng diệt (chấm dứt) những hiện-tượng trong 
thân thông qua sự chấm-dứt những điều-kiện của chúng, cũng như có thế được 
nhìn thấy ở chỗ sự tan rã tức-thời-liên-tục {trong từng sát-nà) của những hiện- 
tượng trong thân. 

Trong phương pháp tu tập này, “sự hiểu về tư thế của thân” không phải là 
sự hiếu biết thông thường về hoạt động của thân; sự hiếu biết này như một sự 
ý-thức sát xao, liên tục và kỹ càng về thân trong môi tư thế của nó, kết hợp 
với sự xem xét có phân tích với mục đích xua tan sự ngu mờ vô minh cho rằng 
có một cái ‘to’ là tác nhân (chủ nhân) của những hành vi chuyến động của 
thân. 

“Sự rõ-biết”, hay tỉnh-giác {sampajahha), được phân tích trong các luận 
giảng thành bốn loại như sau: (i) sự rõ-biết về mục-đích của hành động của 
mình; (2) sự rõ-biết về sự phù-hợp của phương tiện của mình đế dẫn tới sự 
thành tựu mục đích của mình; {3) sự rõ-biết về phạm vi trú-xứ, đó là không 
nên dẹp bỏ hay bỏ lơ chủ-đề hay đề-mục thiền của mình trong mọi công việc 
thường ngày của mình; và (4) sự rõ-biết về thực-tại, đó là sự ý thức biết rõ 
rằng: đằng sau những hoạt động của mình không có một cái ‘ta’, cái ‘ngã’, 
hay một ‘linh hồn’ cố định nào bên trong thân này cả. về sự giảng giải này, 
mời quý vị cũng đọc thêm quyến “Con Đường Chánh-niệm” của trưởng lão 
Soma Thera, trang 60-100; đọc thêm “Trái Tim Của Thiền Phật Giáo” của 
trưởng lão Nyanaponika, trang 46-55. 

Phần tu tập chỗ này được giảng giải chi tiết bằng giảng luận, coi thêm Thanh 
Tịnh Đạo Vism 239-266; Ppn 8:42-144. “Màng treo ruột” là lớp màng treo 
phần ruột non vào phía sau thành bụng (có lẽ là phần “mỡ sa”). 

Bốn yếu tố lớn (tứ đại) này là bốn thành phần vật chất chính—yếu tố đất 
{pathavidhãtu) là thể cứng; yếu tố nước {ãpodhãtu) là thể lỏng, díưh; yếu tố 
lửa {tejodhãtu) là thể ưhiệt; và yếu tố gió {vãyodhãtu) là thể khí, áp lực trong 
thân. Phần nói chi tiết về “sự quản sát bốn yếu tổ tứ đại” được ghi trong đoạn 
kinh IX,4(3)(c). về giảng luận chi tiết về bổn yếu tổ tứ-đại, mời coi thêm 
trong các giảng luận trong Thanh Tịnh Đạo Vism 347-72; Ppn 11:27-126. 


Một Sô Bài Kỉnh Điên Hình • 307 


Chữ “vỉ' nhứ' (seyyathãpi), (hay “như thể, giống như”), gợi ý rằng cách 
thiền này, và những cách tiếp theo sau, khi thiền không cần thiết phải quan sát 
một xác chêt thật trước mặt, mà có thê thực hiện một cách tưởng tượng (quán 
tưởng). Chữ “cùng thân này” hay “thân này” dĩ nhiên là chỉ thân của ngưòd 
thiền—cũng là thân cùng-ỉoạì với thân của xác chết đó. 

Mỗi một loại, tức mỗi một giai-đoạn của tử thi hư hoại và tan rã mới nói, 
và ba giai đoạn tử thi tàn hoại và tan rã tiếp theo (7), (8), (9) kế tiếp, đều có 
thế được lấy làm một đề-mục thiền quán riêng, tức một đề-mục đầy đủ và riêng 
biệt đế tu tập thiền quán. Hoặc người tu cũng có thế chọn luôn cả chín giai 
đoạn tử thi theo thứ tự được ghi trong ki nh đế thiền quán, cách thiền như vậy 
sẽ càng khăc sâu ttong tâm vê tính vô-thường và không chăc-chăn của cái 
thân. Cứ tiếp tục thiền quán về các giai đoạn tử thi như vậy. 

Cảm-giác (vedanã) chỉ về tính chất cảm xúc của sự trải nghiệm, của thân 
hoặc của tâm, là sướng, hay khô, hay trung tính (không sướng không khô). 
Những ví dụ về sự khác nhau của những cảm-giác “thuộc thân” và “thuộc 
tâm” đã được mô tả ttong kinh MN 137.9-15 (III 217-19) dưới đề-mục của 
06 loại vui, buồn, và buông xả dựa vào các trạng thái cảm-giác của đời sống 
tại gia và đời sống xuất gia. 

Những điều-kiện làm khởi sinh và biến diệt (sinh-diệt) của cảm-giác cũng 
giống như các điều-kiện làm ra sinh-diệt trong thân [coi lại chú thích số 32 ở 
trên đây], chỉ khác ở chỗ “thức ăn” của cảm-giác là “sự chạm-xúc”, vì sự 
chạm-xúc hay tiếp-xúc là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh “cảm-giác” (xúc 
duyên thọ). 

Tâm (citta) là một đối-tượng để thiền quán. Tâm ở đây chỉ trạng thái chung 
và mức độ của thức. Bởi vì bản thân thức là sự biết hay nhận biết thuần túy về 
một đối-tượng, cho nên tính chất của mỗi trạng thái của tâm được quyết định 
bởi những yếu tố kết nối vào tâm như tham, sân, si, hoặc những yếu tố ngược 
lại với chúng (tức không kết nối với tham, sân, si). 

Những ví dụ về tâm (citta) được nói trong đoạn kinh này là các trạng thái 
tâm đối ngược nhau—lành mạnh và không lành mạnh, thiện và bất thiện, hoặc 
đã được tu tập và chưa được tu tập. Tuy nhiên, chỉ có cặp tâm “bị co lại” và 
“bị xao lãng” tuy đối ngược nhau nhưng cả 02 đều thuộc loại tâm không thiện 
lành—^tâm “bị co lại” hay thụ động là do chướng-ngại thứ ba “buồn ngủ và đờ 
đẫn” và tâm “bị xao lãng” là do chướng ngại thứ tư “bẩt-an và hối-tỉếc”. Luận 


308 • Những Điêu Phật Đã Dạy 


giảng [Ps] giải thích tâm “được nâng cao” và tâm “không thế vượt trên” là 
trạng thái tâm thuộc cảnh giới những tầng thiền định sắc-giód và vô-sắc giới; 
tâm “không được nâng cao” và tâm “còn có thê vượt trên” là thuộc tâm thức 
của cảnh dục-giód. Luận giảng đó cũng nói cái “tâm đã được giải thoát” nên 
được hiếu là một trạng thái tâm “tạm thời và phần nào thoát khỏi những ô- 
nhiễm” nhờ nó đang (í) trong tiến trình thiền quán minh-sát, hoặc đang (ií) ở 
trong trạng thái tầng thiền định. Vì sự tu tập “Các Nen tảng Chánh-niệm” 
(salipatthãna) là thuộc giai đoạn ban đầu (còn đang tu tập) của con đường 
đạo, cho nên luận giảng mới nói chúng ta không nên hiếu cái “tâm đã được 
giải thoát” ở đây là tâm đã được giải thoát rốt ráo bằng sự chứng ngộ các 
chặng thánh đạo siêu-thế (ví dụ nh ư tâm của bậc thánh A-la-hán). Tuy nhiên, 
dù đúng hay sai, sự diễn dịch giải thích như vậy cũng không nên bị bỏ qua; 
(tùy quý vị nên suy xét ý kinh chỗ này). 

Những điều-kiện (duyên) làm khởi sinh và biến diệt (sinh-diệt) trong tâm là 
giống với các điều-kiện làm ra sự sinh-diệt trong thân, chỉ khác ở chỗ “thức- 
ăn” của thức là “phần danh-sẳc”, vì phần danh-sắc là điều-kiện làm khởi sinh 
“thức” (danh-sắc duyên thức). 

Năm chướng-ngại (pahca nivaranã): những chướng-ngại lớn trong tâm cản 
trở việc tu tập sự tĩnh-lặng (định) và sự thấy-biểt (minh sát, tuệ) của tâm. Coi 
lại ở trên chỗ đoạn kinh VIII, 3. 

Coi lại thêm chú thích ở cuối đoạn 38. kế bên dưới. 

Nói về năm tập hợp (uẩn), xin đọc lại các phần nói về “Năm Tập Hợp uẩn” 
trong phần Giói Thiệu Chuơng I và Giói Thiệu Chương IX, và đọc thêm 
đoạn kinh IX,4(l)(a)-(e). 

“Sự khởi-sinh và biến-diệt” của năm uẩn có thể được hiểu biết theo hai 
cách sau: (7) được hiêu thông qua sự khởi sinh và biên diệt của chúng tùy 
thuộc theo những điều-kiện (duyên) của chúng [coi thêm đoạn kinh 
IX,4(l)(a)]; và (2) có thê được hiêu thông qua sự khởi sinh, biên đôi, và biên 
mất có thế nhìn thấy rõ [đọc thêm kinh SN 22:37-38]. Hai cách không phải 
là hoàn toàn riêng biệt hắn với nhau, rrhưng về mặt khái niệm có thế phân biệt 
như vậy. 

về “sáu cơ-sở cảm-nhận” [gồm sáu cơ-sở cảm-nhận bên trong (sáu giác- 
quan, sáu căn; sáu nội xứ) và sáu cơ-sở cảm-nhận bên ngoài (sáu đối-tượng 


Một Số Bài Kinh Điển Hình • 309 


giác quan, sáu ữần; sáu ngoại xứ), mời quý vị coi thêm phần Giói Thiệu 
Chuơng IX và đoạn kinh IX,4(2)(a)-(e). 

Gông-cùm chính là tham-dục và nhục-dục (chandarãga) trói buộc các giác- 
quan vào những đối-tuợng của nó; mời đọc thêm kinh SN 35:232 (Quyến 4). 

về các yếu-tố giác-ngộ, mời đọc thêm đoạn kinh VIII, 9. 

Các luận giảng Pãli có trì nh bày những thông tin chi tiết về các điều-kiện 
dẫn tới sự chín chắn hoàn thiện của các yếu-tố giác-ngộ. Mời quý vị đọc thêm 
quyến “Con Đường Chánh-niệm” của nhà su truởng lão Soma, trang 134- 
149 bản gốc. 

Trong phiên bản của kinh này trong Bộ Ednh Dài (DN, Trường Kinh Bộ), 
tức “Đại kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm” (Mahãsatipatthãna Suttà), có định 
nghĩa và nói rất chi tiết về mỗi phần của Tứ Diệu Đe. Mời đọc thêm kinh MN 

141. 

“Trí-biết cuối cùng” (anhã) ở đây là trí-biết của sự giải-thoát (giải-thoát trí) 
của bậc thánh A-la-hán. Còn “thánh quả Bẩt-lai” (anãgãmìtã) là thánh quả 
của bậc thánh chứng đắc trạng thái Bất-lai, nghĩa là không còn tái sinh trở lại 
thế gian này nữa. 

[Nguyên văn chỗ này: atitasatthukam pavacanam; bản dịch của tiến sĩ Rhys 
Davids ghi là “the word of the master is ended” (tạm dịch là: ‘lời của nguời 
thầy đã kết thúc’) là sự dịch không đúng với nghĩa của kinh văn gốc.] 

[Nguyên văn chữ này là “Brahma-danda”; Brahma là thuộc bậc Trời, cao 
quý; ‘-danda’ có nghĩa là cây gậy, gậy gộc, hình phạt. “Brahma-danda” có 
nghĩa là “hình-phạt dành cho các bậc cao quý” (‘cao’ ở đây là ‘cao quý’ chứ 
không phải là ‘nặng’ hay ‘nặng nhất’).] 

[Channa là nguời hầu cận gần gũi với Đức Phật và là nguời lái xe ngựa cho 
Thái tử Tất-Đạt-Đa ở ki nh thành cho đến khi Thái tử xuất gia đi tu. Sau khi 
Thái tử đã thành Phật, Channa cũng gia nhập Tăng Đoàn, trở thành một Tỳ 
kheo; nhưng ông ta thường cao ngạo vì mình là người thân cận của Đức Phật. 
Ông tỏ ra bướng bỉnh và thường làm theo ý mình, thiếu tinh thần cộng đồng 
và thường cư xử một cách tự đại. Sau khi Phật mất, thầy Ãnanda đã ghé thăm 
thầy Channa ở Tịnh Xá Ghosta [Ghostarama] và báo cho thầy Channa biết về 


310* Những Điêu Phật Đã Dạy 


hình-phạt “bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn”. Tới lúc này thì thái độ cao ngạo của 
thầy ấy được hóa giải, ông ữở nên khiêm tốn, đã sáng mắt ra. Sau đó, thầy ấy 
sửa đối toàn bộ lối-sống và sự tu-tập, và cuối cùng đã ữở thành một A-la-hán, 
và hình-phạt đó cũng tự động hết hiệu lực.] 

[Ý của Đức Phật là: nếu Tỳ kheo nào cảm thấy ngại hoặc không dám đặt 
câu hỏi trực tiếp với Phật khi đang đối diện với Phật vì sự kính-trọng đối với 
người Thầy, thì Tỳ kheo đó có thế nói câu hỏi của mình cho người bạn tu đứng 
cạnh, và sau đó người bạn tu sẽ đặt câu hỏi đó với Đức Phật thay cho Tỳ kheo 
đó. (Ví dụ, Tỳ kheo đó có thể nói giùm rằng: “Thưa Thế Tôn, có một đạo hữu 
đặt câu hỏi như vầy...”). Vậy là vị Tỳ kheo đặt câu hỏi khỏi sợ ngại nếu hỏi 
trực tiếp Phật. Và người bạn tu đặt câu hỏi cho Đức Phật sẽ không thấy ngại 
sợ, vì là câu hỏi của Tỳ kheo khác nhờ mình hỏi giùm.] 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


1. Arnold Sir Edwin: ‘"The Light of Asỉâ’' (Ánh Sáng Á 
Châu). 

2. Burtt, Edwin A: “The Teachỉng of the 

Compassỉonate Buddha” (Giáo lý của Đức Phật bỉ 
mẫn), (The New American Library, 1955). 

3. Conzer, Horner, Snellgrow, Waley: “Buddhist Texts 
Through the Ages” (Kinh điên Phật giáo qua nhiêu 
thời đại), (The Bruno Cassỉrer, Oxýord). 

4. Dalke Paul: “Buddhỉsm” (Phật giáo), (Macmỉllan, 
London); “Buddhỉst Essays” (Những bài luận giảng 
Phật giáo), (Macmillan, London); “Buddhỉsm and 
Science’' (Phật giáo và khoa học), (Macmỉllan, 
London). 

5. Bhikkhu Dhammapala: “Basic Buddhỉsm” (Phật học 
Căn bản), (The Associated Newspapers of Ceylon, 
Ltd., Colombo). 

6. Evola. J.: “The Doctrỉne of Awakening” (Triết học 
của Tỉnh Thức), (Luzac & Co., London). 

1. Humýreys Christmas: “Buddhỉsm” (Phật giáo), 
(Pelỉcan Series). 

8. Lounsbery, G. Constant: “Buddhist Meditatỉon” 
(THiền Phật giáo), (Luzac & Co., London). 

9. Ludowyk, E.E.C.: “The Pootprỉnt of the Buddha” 
(Dấu chân Đức Phật), (George Allen & Unwìn, 
London, 1958). 

10. Maỉalasekera G.P.: “The Buddha and His 
Teachings” (Đức Phật và Phật Pháp), (The Lanka 
Bauddha Mandalaya, Colombo). 


312* Những Điêu Phật Đã Dạy 


11. Namda Mahathera: ‘'Buddhism in a Nutsheir (Phật 
học Giản lược), (The Associated Neyvspapers of 
Ceylon, Colombo). 

12. Nyanaponika Thera: "‘‘Manual of Buddhism” (Câm 
nang về Phật học), (The Associated Newspapers of 
Ceylon, Colombo); '^The Heart of Buddhỉst 
Meditation” (Trái tỉm của Thiền Phật giáo), 
(Colombo, 1954). 

\3.Nyanatìloka Mahathera: ^^The Essence of Buddhism” 
(Cốt Lõi của Phật giáo), (The Associated Newspapers 
of Ceylon, Colombo); '"The Pundamentals of 
Buddhìsm” (Căn bản Phật giáo), (The Associated 
Newspapers of Ceylon, Colombo); ‘"The Word of the 
Buddha” (Lời của Đức Phật), (The Associated 
Newspapers of Ceylon, Colombo). 

14. Rahula Wapola: '^Hỉstory of Buddhỉsm ỉn Ceylon” 
(Lịch sử Phật giáo Tích-Lan), (M. D. Gunasena & 
Co., Colombo, 1956). 

\5.Rhys Davids T. w.: '"Buddhỉsm, American Lectures” 
(Phật giáo: theo các giảng luận của người Mỹ), 
(Putnam, London). 

16. Suriyabongs, Dr. Luang: ‘‘"Buddhism in the Lỉght of 
Modern Scỉentỉýic Ideas” (Phật giáo trong ánh sáng 
của những tư tưởng khoa học hiện đại), (Bangkok, 
Thaỉland). 

17. Tachibana, s.: ‘‘The Ethỉcs of Buddhism” (Đạo đức 
học trong Phật giáo), (The Maha Bodhỉ Socỉety, 
Colombo). 

18 . Thomas E. J.: “Early Buddhỉst Scriptures” (Kinh điên 
nguyên thủy của Phật giáo), (Kegan Paul, London); 
“The Lỉfe of Buddha as Legend and Hỉstory"’ (Cuộc 
đời của Đức Phật theo Huyền thoại và Lịch sử), 
(Kegan Paul, London); “Hỉstory of Buddhỉst ThoughC 



{Lịch sử tư tưởng Phật giáo) {Kegan Paul, London); 
'"The Road to Nìrvana” {Đường đến Niết-bàn), {The 
Wỉsdom of the East Serỉes, John Murray, London); 
“The Quest of Enỉightenment” {Cuộc tìm kiểm sự Giác 
ngộ), {John Murray, London). 

19. Warren Henry Clark: “Buddhỉsm in Transỉation” 
{Phật giáo Trích Dịch — quyên sách được dịch từ 
nguồn kinh vãn được ghi chép bằng tiếng Tích-Lan và 
Miến Điện, ký tự cố Sỉnhala hay Miến Điện) {Harvard 
Unỉversỉty Press, U.S.A.). 

20. Woodward F. L.: “Some Sayỉngs ofthe Buddha” {Một 
so câu nói của Đức Phật), {World’s Classỉcs, Ox/ord); 
“The Buddha^s Path of Vìrtue” {Con đường Đức- 
Hạnh của Đức Phật — tựa đề của bản dịch Kỉnh Pháp 
Cú), {Adyar, Madras, Indỉa). 



314* Những Điều Phật Đã Dạy 



Những Kỉnh Sách Bỏi Cùng Ngưòi Dịch 

1. Bộ KINH LIÊN-KẾT (SN, Tương ưng Kỉnh Bộ) 

2. Bộ KINH TĂNG-CHI {AN, Tăng Chi Kỉnh Bộ) 

3. Bộ KINH TRUNG (MN, Trung Kỉnh Bộ) 

4. Những Điều Phật Đã Dạy 

5. Giáo Trình Phật Học {Toàn bộ) 

6. Trích Chọn Các Kỉnh Theo Những Chủ-Đe Giáo Lý 

7. Hướng Dần Hành Hương về Xứ Phật 

8. Con Đường Của Chúng Ta {dành cho các Phật tử tại 

gia) 

9. Vấn Đáp về Phật Giáo 

10. Không Có "Tiểu Thừa' Trong Phật Giáo 

11. Lý tưởng Bồ-tát trong Phật giáo 

12. Các Kỉnh Phật Nói Những Người Tại Gia 

13. Các Kỉnh Nói về Chánh-Nỉệm 

14. Lẽ Sình Diệt, Lý Tu Hành {toàn tập) 

15. Giáo Lý Của Phật Đe sống Hòa Hợp 

16. Thiền PG — Chánh Niệm giảng bằng ngôn ngữ thông 

thường 

17. Thiển PG — Chánh Định giảng bang ngôn ngữ thông 

thường 

18. Thiền PG — Bốn Nen Tảng Chánh Niệm giảng bang 
ngôn ngữ thông thường 

19. Thiền PG — Thiền về Sự Nhận-Thức 

20. Thiền PG — Thiền Theo Cách Phật Dạy Sẽ Đi Đen Giải 

Thoát 

21. Thiền PG — Nghệ Thuật Biến Mất 

22. Nơi Trần Gian Đầy Buồn Vui và Tuyệt Đẹp 

23. Một Kiếp Người {đang biên soạn) 



316* Những Điều Phật Đã Dạy 



